SUTTANTA PITAKA 
KINH TANG 


Bô Sách Chú Giài 


THE DHAMMA DISCOURSES 


BY VENERABLE 


ASHIN KUNDALABHIVAMSA 


AGGA MAHA KAMMATTHANACARIYA 
(SADDHAMMARAMSI MEDITATION CENTRE) - 


NHỮNG PHÁP THOẠI 
NGÀI DAI TRU'ÜNG LÀO KUNDALA 


CHÍ THU'ONG DAI TÓN SU' NGHIÉP XÜ' 


(TRUNG TÂM THIÊN VIÊN QUANG TUYÊN CHÁNH PHÁP) 


Translated by: Daw Aye Myint - Daw Khemānandi 
(Anh Ngü) Dr. Kay Mya Yee - Tin Oo Hlaing 
Dich Già (Viêt Ng): Upāsaka ÑANARANSI 

(Cân Su Nam: Trí Quang - Dr. Pham Hüu Minh) 


P.L: 2564 DA APAAU 





SUTTANTA PITAKA 
KINH TANG 


Bộ Sách Chú Giải 


DHAMMA DISCOURSES 
BY VENERABLE 


ASHIN KUNDALABHIVAMSA 
AGGA MAHA KAMMATTHANACARIYA 
(SADDHAMMARAMSI MEDITATION CENTRE) 


NHỮNG PHÁP THOẠI 


NGÀI ĐẠI TRƯỞNG LÃO KUNDALA 
(TRUNG TÂM THIỀN VIỆN QUANG TUYẾN CHÁNH PHÁP) 





Translated by: Daw Aye Myint - Daw Khemanandi 
- (Anh Ngữ) Dr. Kay Mya Yee - Tin Oo Hlaing 
Dich Giá (Việt Ngữ): Upasaka NANARANSI 

(Cận Sự Nam Trí Quang - Dr. Pham Hữu Minh) 


P. L. 2564 D. L. 2020 


THE DHAMMA DISCOURSES ` 
NHỮNG PHÁP THOẠI CỦA NGÀI KUNDALA 


Translated into Vietnamese in first edition 
By Upäsaka Nànaransi - Dr. Pham Hữu Minh 


Copyright © 2020 by Bhikkhu PASADO 
All right reserved. 
ISBN 978-1-7923-2798-8 
September 2020 


Published by Library of CATUDDISA SANGHA VIHARA 
5044 Old Shipps Store Road, Bealeton, VÀ 22712 - USA. 


Printed by Diggy POD 
301 Industrial Dr, 
Tecumseh, MI 49286 - USA. 





KG, 


B 
š: 














BHIVA 


D 


<< 


oie 


AL. 


H 
È 
£ 


t 





am 


A 
p 


AD 


ON 


i 


TATI 


i 


»1 
x 
d 





] 


mỉ 


E 


iv 


A 


R 
R 
AM 


A 


= 


M 


< 


i 


S 





W 


A 


AD 
TT 


A 


5 


M 


T 


K 


PO 





g 


- 








Ar 


(ÃCARI 


Ệ 
š 


TA 


j^: 


E 


£ 
P 


H 


Á 


E: 





sese 


CONTENTS 
MUC LUC 


The Biography Of The Sayadaw U Kundalübhivamsa----—---——-------- 1 
Truyện Ký Ngài Đại Trưởng Lão Thượng Tóc KUNDALA 


I. Vipassana Likened To Hatching Of An Egg ———— 
Minh Sát Tuệ Được Ví Nhu Việc Ấp Một Quả Trứng 


II. Vipassana Meditation Instructions -----—~-----~=~-~=~--~=======~=~ TÔ 
Những Sự Chi Dao Thiền Dinh Minh Sát Tuệ 


III. An Explanation On The Four Great Elements ————— - 
Một Su Giải Thích Về Tứ Dai Nguyên Tó 

The Answer To Question Number (1) ————— T. 1 Q 
Câu Trả Lời Cho Câu Hỏi Số (1) 

The Answer To Question Number (2) ---—-------—-—----------------113 
Câu Trả Lời Cho Câu Hỏi Số (2) 

The Answer To Question Number (8) ———— T Í 7 
Câu Trả Lời Cho Câu Hỏi Số (3) 


IV. How A Yogi Can Enumerate The Benefits Of 

Vipassana Meditation —————— 61 
IV. Cách Thức Một Hành Giả Có Thể Liệt Cử Những Quả Phúc Lợi Của 
Thiền Định Minh Sát Tuệ. 


V. Dhamma Talk Given On The 6!h June 1992 --------------------179 
Pháp Đàm Đã Ban Phát Vào Ngày 6 Tháng 6 Năm 1992 

1. Khanti (Patience) ---------------—--—-—-----—-—-----—-------—-------------180 
Nhẫn Nai (Su Kiên Nhẫn) 

2. Nibbãna (Enlightenment)]) ———— t 86 
Níp Bàn (Su Giác Ngộ) 

3. Sabba Papanca Akarana Duccarita ————————— 197 
Chu Ác Hanh Mac Tác 

4. Kusalaca Upasampadá Puññakiriyavatthuni ——— O 


Chüng Thién Phüc Hành Tóng Phung Hành 


VI. Dhamma Talk Given On The 17? (Vesakha Day) 

Or May 1999 u u, 206 
Pháp Dàm Dà Ban Phát Vào Ngày 17 (Ngày Lé Tam Hop) Tháng 5 Nám 
1992 


1. The Day Of Aspiration --------------—-—---—--—--—---------------------206 
Ngày Nguyén Vong 

2. The Day Of Birth —— -----------———----— —  —---------------—-----209 
Ngày Đản Sinh 

3. The Day Of Enlightenment --——--—-—--———----------------—-----210 
Ngày Giác Ngộ 

4. The Day Of Parinibbana ----------------———------—--—-------------------212 
Ngày Viên Tịch Níp Bàn 

a. Pathama Buddhavacana —— mm A | D 
Tién Thuyét Phát Ngón 

b. Majjhima Buddhavacana -—-———-————------——------------------------------214 
Trung Thuyét Phát Ngón 

c. Pacchima Buddhavacana --------—----—--—-——--———--——---—-—--—--—-216 


Háu Thuyét Phát Ngón 


VII. Cut The Chain Of Paticcasamuppada (The Wheel Of Life) 

By Practising Vipassana Meditation ---——-—--—----—---------——------234 
VII. Cát Dit Dây Xích Liên Quan Tương Sinh (Vòng Sinh Tử) Qua Việc 
Thực Hành Thiền Định Minh Sát Tuệ 
1. How The Chain Of Paticcasamuppada Is Started By Avijjã ---—--235 
Cách Thức Dây Xích Liên Quan Tương Sinh Đã Do Vô Minh Khởi Phát 


2. How To Cut The Wheel Of Life Started By Avijja —--—-------—---236 

Cách Thức Dé Cát Đứt Vòng Sinh Tử Đã Do Vô Minh Khởi Phát 

3. How The Wheel Of Life Is Caused By Tanhã ----——------------—------237 

Cách Thức Vòng Sinh Tử Đã Do Ái Dục Tạo Ra 

4. How To Cut The Wheel Of Life Caused By Tanhã ————— 237 
_ Cách Thức Dé Cát Düt Vòng Sinh Tử Đã Do Ái Duc Tạo Ra 

5. Cutting The Wheel Of Life By Noting The Vedanà ------------------238 


Cắt Đứt Vòng Sinh Tử Qua Việc Chú Niệm Về Tho 
6. How The Raganusaya Lobha Tanhã Dwells In The Sukha 

Vedati — u 239 
Cách Thức Tham Ái Tùy Miên Tham Ái Dục Trú Ngụ Ở Trong Lạc Thọ 
7, How The Yogi Can Get Rid Of The Raganusaya Lobha 





 Tanhà —————— T 239 
Cách Thức Hành Giả Có Thé Bài Thoát Tham Ái Tùy Miên Tham Ái Duc 


8. How Patighanusaya Dosa Dwells In Dukkha Vedana ~---------~----240 
Cách Thức Khuê Phẫn Tùy Miên Sân Hán Trú Ngu Ó Trong Khô Thọ 
9. How The Yogi Can Get Rid Of The Patighanusaya Dosa ---------- 241 


Cách Thức Hành Giả Có Thé Bài Thoát Khuê Phẫn Tùy Mién Sân Hán 
10. How Avijjanusaya Moha Dwells In The Upekkha Vedanä —— 242 
Cách Thức Vô Minh Tùy Miên Si Mê Trú Ngu Ó Trong Xà Tho 

11. How The Yogi Can Extinguish The Avijjãänusaya Moha —--------242 
Cách Thức Hành Già Có Thé Diệt Tắt Vô Minh Tùy Mién Si Mê 


VII. dustrücton On Meditation For The Yogis ——— 44 
VIII. Su Chi Dao Vé Thién Dinh Cho Các Hành Già 
1. Meditating While In The Sitting Position ———— 5 
1. Hành Thiền Dang Khi Ở Trong Tư Thé An Tọa 

2. Meditating While Walking --—---------—----—-—--———------------—--------255 
2. Hành Thién Trong Khi Bó Hành 

3. Meditation While Performing Daily Activities ————— 6 


3. Thiền Dinh Dang Khi Thực Hiện Các Hoạt Động Thường Nhật 


IX. Translation Of The Sharing Of Merits, Prompted By The Sayadaw 
And Recited By The Disciples At All Occasions ------------------------- 268 
IX. Bản Dịch Thuật Sự Cộng Hưởng Những Thiện Công Đức Do Dai 
Trưởng Lão Đã Đạo Trí Và Đã Được Hàng Đệ Tử Trùng Tụng Trong Mọi 
Cơ Duyên 


X. Translation Of The Blessing Given By The Sayadaw At All 
Occasions —————— T 
X. Bán Dịch Thuật Su Chúc Phúc Bà Được Đại Trưởng Lão Ban Phát 
Trong Moi Co Duyén 


XI. Translation Of The Contemplation Made By All Yogis In The 
Saddhammaranüsi Meditation Centre Before Each Meal -------------272 
XI. Bản Dịch Thuật Sự Nghiêm Tác Khảo Lu Đã Được Tất Cả Các Hành 
Giả Thực Hiện Tai Trung Tâm Thiền Viện Quang Tuyến Chánh Pháp 
Trước Mỗi Buói Tho Thuc 


XII. Glossary -—-——-——------—-------—-----—-———-——-——————————-----—------274 
XII. Từ Điển Thuật Ngữ 


ye de de de ve de de de de de de de de e dee de de de ye de dex 


NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO 
| SAMMASAMBUDDHASSA 
CUNG KÍNH ĐỨC THÉ TÔN - ÜNG CÚNG - 
CHÁNH DÁNG GIÁC 


THE BIOGRAPHY OF THE SAYADAW 
U KUNDALABHIVAMSA 
(Translator's Note) 
TRUYỆN KY NGÀI DAI TRƯỞNG LÀO KUNDALA 
(Lời Chú Thích Của Dịch Giả) 


The Sayüdaw was born in Waw Township, Myamnar in 1921. He 
became a Samanera at the age of nine at Waw Monastery. He studied at 
various teaching monasteries, amongst which are the famous Shwehintha 
Forest Monastery and the Maydhini Forest Monastery. 

Dai Trưởng Lão đã được sinh ra ở thi trán nhỏ Waw, nước Miễn Điện 
vào năm 1921. Ngài đã trở thành một Cần Sách Nam (Sa Di) vào lúc tuói 
lên chín tại Tu Viện Waw. Ngài đã nghiên cứu học hói tai nhiều Phật Học 
Viện, trong số đó có Shwehintha Sâm Lâm Tu Viện và Maydhini Sâm Lâm 
Tu Viện trứ danh. 


He attained the title of Dhamma Lectureship in 1956, and another 
title of Dhamma Lectureship in 1958. He had taught Buddhist Scriptures to 
200 monks daily at Maydhini Forest Monastery for 20 years. After having 

meditated under the tutelage of the late Venerable Mahàsi Sayadaw for a 
| year, he decided to teach meditation. He started the Saddhammaransi 
Mahüsi Meditation Centre in 1978. It is now catering for 150 yogis daily. 
The Sayüdaw is a prolific writer and has published several Dhamma books. 
He is one of the Chief Advisory Sangha in the Main Mahãsĩ Center, Yangon. 

Ngài đã dat được danh hiệu “Chức Vi Giảng Pháp Sư” vào năm 1956, 
và một danh hiệu khác về “Chức Vị Giảng Pháp Sư” vào năm 1958. Hằng 
ngày Ngài đã chỉ dạy các Văn Bán Kinh Dién Phật Giáo đến 200 vi tu sĩ tại 
Maydbini Sâm Lâm Tu Viện trong 20 năm. Sau khi đã được hành thiền 
dưới sự giám quản của Có Đại Trưởng Lão Mahäsĩ trong một năm, Ngài đã 
quyết dinh để chỉ dạy thiền định. Ngài đã bắt đầu tại Trung Tâm Thiên Viện 


1 


Mahàsi Chánh Pháp Quang Tuyến vào năm 1978. Báy giờ hằng mỗi ngày 
Thiền Viện đáp ứng mọi sở thích cho 150 hành giả. Đại Trưởng Lão là một 
tác giả phong phú và đã xuất bản một vài kinh sách Phật Pháp. Ngài là một 
trong những vị Có Vấn Trưởng Tăng Đoàn tại Trung Tâm Chính Mahasi, 
thủ đô Yangon. 


He came to Singapore to undergo a cataract operation during the 
months of May and June, 1992. He resided at the Buddhist Oasis of the 
Singapore Buddhayana Organisation (SBYO), situated at 15, Jalan Belibas, 
Upper Thomson, Singapore. 


Ngài đã đến Đảo Quốc Tân Gia Ba để trải qua một ca phẫu thuật bệnh 
đục thủy tinh thể trong những tháng Năm và tháng Sáu năm 1992. Ngài đã 
cư trú tại Ốc Đảo Phật Giáo thuộc Hiệp Hội Phật Giáo Thừa Tân Gia Ba 
(SBYO), được toa lạc tai só 15, Jalan Belibas, Upper Thomson, Singapore. 


The book consists of three of his five Dhamma Talks given in SBYO 
during his stay. When the Sayüdaw came over to Singapore, we requested 
the Sayüdaw to give Dhamma Talks at SBYO, and I had the privilege of 
translating his talks from Myanmar to English for the audience. Whenever 
I listen to the recorded tapes, their contents overwhelm me. It is never 
enough for me and the satisfaction I gain remains with each additional 
listening. I therefore wish to share this Dhamma with all non — Myanmar — 
speaking friends who are seeking to progress in Vipassanã Meditation. 

Quyên sách gồm có ba trong số năm bài Pháp Đàm đã được ban phát 
tại SBYO trong khoảng thói gian lưu trú của Ngài. Khi Đại Trưởng Lão đã 
quá lai đến Tân Gia Ba, chúng tôi đã thỉnh cầu Đại Trưởng Lão để ban phát 
những bài Pháp Đàm tại SBYO, và tôi đã có được vinh hanh trong việc phiên 
dịch những bài thuyết giảng của Ngài từ Miễn Ngữ sang Anh Ngữ cho khán 
thính giả. Bát luận khi nào tôi lăng nghe từ các băng đã ghi âm, những nội 
dung của chúng áp khỏa tôi. Nó không bao giờ đủ đối với tôi và sự mãn túc 
cảm mà tôi hoạch đắc vẫn tồn tại với mỗi lần được nghe bố sung. Do đó tôi 
ao ước được chia sẻ Giáo Pháp này với tất cả những bằng hữu không nói 
được Miễn Ngữ, là các vi đang thám cầu sự tién hóa trong thiền định Minh 
Sát Tuệ. 


If anyone finds something amiss in this book, I apologize for the lack 
of skill in my English translation of the Sayadaw's preaching. If anyone 
gains some benefits out of this book, my forwardness in bringing out this 
book will be justified. | | 

Nếu nhu bát luận ai tìm thấy điều chi sai sót ở trong quyền sách này, 
tôi đạo khiêm vi sự khiếm khuyết vé kỹ năng trong việc phiên dich Anh Ngữ ` 
của mình về sự thuyết giảng của Đại Trưởng Lão. Nếu như bất luận ai hoạch 
đắc một số quả phúc lợi từ quyén sách này, sự dự ước của tôi trong việc đưa 
ra quyên sách này sẽ được biện minh. 


Most Sayüdaws of Myanmar believe that explanation of Dhamma 
infused with Pali words is good. The Pali language is the most proficient in 
expressing the Buddha's Dhamma in terms of Absolute Truth (Paramattha 
Sacca); whereas other languages are more concerned with the sensual world 
(Kümasukhallikanuyoga). Also, if the yogi wishes to acquire the indepth 
knowledge of the Dhamma, now is the chance for him to get familiar with 
Pali. That is why this book is flowing with Pali words. 

Hầu hết các Ngài Đại Trưởng Lão ở nước Miến Điện đều tin tưởng 
rằng sự giải thích về Giáo Pháp được tám bào với Pali Ngữ là thiện hảo. 
Ngôn ngữ Pali là thành thạo nhất ở trong việc diễn dat Giáo Pháp của Đức 
Phật hữu quan đến Chân Lý Tuyệt Đối (Siêu Lý Dë; trong khi đó ngôn ngữ 
khác hữu quan nhiều đến thế giới hoặc quan mãn túc (Nhiệt Tâm Tế Hoạt 
Dục Lạc). Vå lại, néu như hành giả sở cầu để dĩ đắc tri thức thâm nhập về 
Giáo Pháp, bây giờ là cơ hội cho vị ấy dé làm quen với Pali Ngữ. Dó là lý 
do tai sao quyên sách này đang düng lưu với Pali Ngữ. 


I. VIPASSANA LIKENED TO HATCHING OF AN EGG 
MINH SÁT TUỆ DUOC VÍ NHƯ VIỆC ÅP MỘT QUÁ TRUNG 


Introduction 
Tu Ngón 


Vipassanà Dhamma is flourishing at the present time. Buddhists are 
practicing Vipassanü meditation as much as time permits. The meditators 
do not experience evidently the benefits of Vipassanü meditation at the 
beginning of the practice. They gradually experience the benefits later. 

Vipassanü meditation practice is likened to the hatching of eggs. 
When a hen lays the eggs, she has to brood the eggs everyday until the chicks 
come out. Like the hen, meditators should practice Vipassanü meditation as 
much as time permits. 

Pháp Minh Sát Tuệ dang được hung vượng vào thói buói hién tai. 
Chu Phật Tử dang thực hành thiền định Minh Sát Tuệ với hết cả thời gian 
cho phép. Ở giai đoạn đầu của việc thực hành, các vị thiền giả không có trải 
nghiệm một cách minh hiển những quả phúc lợi của thiền định Minh Sát 
Tuệ. Họ dàn dàn trải nghiệm những quả phúc lợi vé sau này. 

Thực hành thiền định Minh Sát Tuệ đã được ví như việc ấp các quả 
trứng. Khi một gà mái đẻ ra những quá trứng, nó phải áp các quả trứng mỗi 
ngày cho đến khi nó ra những gà con. Tự hó gà mái, các vi thiền giả nên thực 
hành thiền định Minh Sát Tuệ với hết cả thời gian cho phép. 


When the hen broods the eggs for one day, it is not obvious how much 
the covering shells are getting thinner, how much the sticky substance in the 
egg is drying up, and how much the little chicks in the eggs are becoming 
matured. Similarly, when the meditators practice Vipassana meditation for 
one day, it is not obvious how much is getting thinner the massive darkness 
of ignorance (Avijjà), which covers up the beings in order not to let them 
escape from the round of Samsarà, how much the sticky substance, the 
craving (Tanhà), for the existences is drying up, and how mature the 
Vipassanà Nàna has been strengthened. 

Khi gà mái áp những quả trứng trong một ngày thi không rõ là cái vỏ 
bao bọc đang mỏng hơn được bao nhiêu, chất bám dính ở trong quả trứng 


4 


dang khó dàn được bao nhiêu, và bao nhiêu chú gà con ở trong các quả trứng 
đang được trưởng thành. Một cách tương tự, khi các vị thiền giả thực hành 
thiền định Minh Sát Tuệ trong một ngày thì không rõ là màng hắc ám dày 
đặc của sự bất tri tình (Vô Minh) đang mỏng hơn được bao nhiêu; mà nó 
đang che phủ chúng hữu tình nhằm dé cho họ không được đào thoát khỏi 
Vòng Luân Hồi, chất bám dính của lòng ham muốn (Ái Dục) trong các kiếp 
sống đang khô dần được bao nhiêu, và sự thành thục của Minh Sát Trí đã 
được kiên cường nhu thé nào. 


Although these are not obvious, it is true that, as much as the hen 
broods the eggs in one day, the covering shells become thinner, the sticky 
substance drier and the chicks become more mature. Similarly, as much as 
the meditators practice Vipassanà meditation in one day, it is also true that 
the darkness, Avijjü become thinner, the sticky substance, Tanhà becomes 
drier and the Vipassana Nüna becomes more mature. 

Mặc dù những điều này không có rõ ràng, nhưng xác thực là, với hết 
cả khả năng gà mái áp các quả trứng trong một ngày thì các vỏ bao bọc càng 
trở nên mỏng hơn, chất bám dính càng khô hơn và các gà con càng trở nên 
trưởng thành hơn. Một cách tương tự, với hết cả khả năng các vị thiền giả 
thực hành thiền định Minh Sát Tuệ trong một ngày thì cũng xác thực được 
là màng hắc ám Vô Minh càng trở nên mỏng hơn, chất bám dính Ái Dục 
càng trở nên khô hơn và Minh Sát Trí càng trở nên thành thuc hon. 


When the hen broods for about twenty eight days, the covering shell 
gets thinned down, the sticky substance get dried up and the chick get 
matured and gathers enough strength. Then the chick kicks at the covering 
shell with its legs as much strength as it has and breaks the covering shell 
with its beak and comes out into the light which it desires. Like that, when 
the meditator meditates for about one month, Sotüpatti Magga Ñana which 
arises due to Vipassanà Nüna, likened to the chick, totally penetrates the 
massive darkness Avijja, that covers him up in order not to let him come out 
of Samsarā. It also makes the sticky substance, Tanha dries up. So one can 
reach into the light Nibbana. 

Khi gà mái áp trong khoảng hai mươi tám ngày, cái vỏ bao boc đã 
móng mảnh di, chát bám dính đã khô ráo di và gà con đã trưởng thành và dàn 
dàn tập trung sức lực đến mức độ cần thiết. Thế ròi, gà con đá vào cái vỏ 


5 


bao bọc bằng cả đôi chán cùng với tất cả sức lực mà nó có và phá vỡ cái vỏ 
bao bọc bằng cái mỏ của nó và đi ra ngoài ánh sáng mà nó khao khát. Tự hồ 
như thế, khi vị thiền giả hành thiền trong khoảng một tháng, Tuệ Đạo Thất 
Lai khói sinh do bởi Minh Sát Trí, được ví như gà con, hoàn toàn khán thâu 
màng hắc ám Vô Minh dày đặc mà nó che phủ vị áy nhằm dé cho vị ấy không 
thoát ra khỏi Vòng Luân Hỏi. Tuệ Dao Thất Lai cũng làm cho chất bám 
dính Ái Dục khô cạn đi. Và như thế người ta có thể đạt đến ánh sáng Níp 
Bàn. - 


Similarly, the meditators of Vipassanaà Dhamma, though they do not 
distinctly experience the benefits in the initial stage, they can obviously 
experience the benefits in the later stages, and then they will attain the bliss 
of Nibbanà. It is explained clearly, with example and comparison in this 
book, "Vipassanà likened to hatching of an egg” 

Một cách tương tự, các vị thiền giá của Pháp Minh Sát Tuệ, mặc dù 
họ không trải nghiệm một cách minh hiển những quả phúc lợi trong giai đoạn 
đầu, họ có thé trải nghiệm một cách rõ ràng những quả phúc lợi trong những 
giai đoạn sau này, và thế rồi họ sẽ thành đạt sự tĩnh lạc của Níp Bàn. Điều 
này đã được giải thích một cách hiển minh, với thí dụ điển hình và sự so sánh 
ở trong quyén sách này, “Minh Sát Tuệ được ví như việc áp một quả trứng” 
(Minh Sát Tuệ tw hó phù noãn). 


Example and subject of comparison: 

L. Egg shell is likened to darkness, Avijjá, 

2. The sticky substance in the egg is likened to craving Tanhã; and 

3. The little chick is likened to Vipassanà Nana. 
Thí du dién hinh và chü dé cüa su so sánh: 

1. Vỏ trứng được ví nhu màng hắc ám, Vô Minh. 

2. Chất bám dính trong quả trứng được ví như lòng ham muốn, Ái Dục; 
và | 

3. Con gà con duoc ví nhu Minh Sát Trí 


Mottos: 
1. Egg shell is truly likened to Avijja. 
2. The sticky substance is truly likened to Bhava Tanhã. 
3. The chick is truly likened to Vipassana Nana. 


6 


Cách Ngón: 
-1. Vỏ trứng thực sự được ví như Vô Minh. 
2. Chất bám dính thực sự được ví như Hữu Ái. 
3. Gà con thực sự được ví như Minh Sát Trí. 


VIPASSANA LIKENED TO HATCHING OF AN EGG 
MINH SÁT TUỆ DUOC VÍ NHƯ VIỆC ẤP MỘT QUÁ TRÜNG 


Today is the newmoon day of the lunar month of Tagu (citta) 1360 
M.E. (14/ 04/ 1999). This evening Dhamma talk is on "Vipassana likened 
to hatching of an egg". It is discoursed with reference to *Mülapannasa 
Pali canon's Cetokhila Sutta.” (Mulapannàasa Pali - 149) 

At one time, the Buddha, on expounding Dhamma to the monks gave 
the simile of the chick inside an egg. As a hen broods the eggs full time, the 
chicks inside the eggs become strengthened and break the covering egg shells 
and come out into the light which they desire. Similarly if the monks and the 
yogis also practice Vipassand meditation until they have gained the stages 
of insight up to the mark, they can attain the bliss of Arahanta Phala, where 
attachments cease to exist, after penetrating the massive darkness, Avijja. 

Hôm nay là ngày Trăng Thượng Huyền của Tháng Tư âm lịch, Năm 
1360 trong Niên Lịch Miễn Điện (14/04/1999). Bài Pháp Đàm tôi hôm nay 
nói về “Minh Sát Tuệ được ví như việc ấp một quả trứng.” (Minh Sát Tuệ 
tự hô phù noãn). Chủ đề này được diễn giảng với sự tham chiếu từ bài Kinh - 
Tâm Hoang Vu, bài Kinh thứ 16 thuộc “Sơ Phần Ngũ Tháp Trung Bộ Kinh 
Chánh Tang Pali". (Sơ Phần Ngũ Thập Chánh Tang Pali — 149). 

Vào một thuở no, Đức Phật, dang khi tường té Thuyết Pháp đến các 
vị tu sĩ, đã ban phát một án dụ vé gà con ở bên trong quả trứng. Khi một gà 
mái ấp các quả trứng với toàn thời gian, đã làm cho những gà con ở bên trong 
các quả trứng trở nên mạnh mẽ và phá vỡ các vỏ trứng bao bọc và đi ra bên 
ngoài ánh sáng mà chúng khao khát. Một cách tương tự, nếu như các vị tu 
sĩ và những hành giả cũng thực hành thiền định Minh Sát Tuệ cho đến khi 
họ đã hoạch đắc các giai đoạn của tuệ giác lên tới đỉnh điểm thì họ có thé dat 
được sự tĩnh lạc của Quả vị Vô Sinh, trong lúc các sự dính mắc chấm dứt 
hiện hữu, sau khi đã khán thầu được màng hắc ám dày đặc, Vô Minh. 


7 


[Trích đoạn Chánh Tang Pali bài Kinh “Tâm Hoang Vu", Pali 
Text Society, I. # 16, trang 197: *Seyyathà pi bhikkhave kukkutiya andani 
attha vã dasa và dvadasa và, tün'assu kukkutiya sammàa adhisayitüni 
sammiü pariseditini sammü paribhüvitani, kificapi tassá kukkuftiyà na 
evam icchñã uppajjeyya: aho vata me kukkutapotakà padanakhasikhaya và 
mukhatun dakena và andakosam padáletvà sotthina abhinibbhijjeyyunti, 
atha — khobhabba va te  kukkutapotaka | paádanakhasikhaya vā 
mukhatundakena và andakosam padalewva sotthina abhinibbhijjitum; 
evam eva kho bhikkhave evam ussolhipannara sangasasamannüágato 
bhikkhu | bhabbo | abhinibbhidaya,  bhabbo sambodhayda  bhabbo 
anuttarassa yogakkhemassa adhigamüayati". 


"Suppose there were a hen with eight, ten or twelve eggs, which she 
had covered, incubated, and nurtured properly. Even though she did not 
wish: "Oh, that my chicks might pierce their shells with the points of their 
claws and beaks and hatch out safely !” yet the chicks are capable of piercing 
their shells with the points of their claws and beaks and hatching out safely. 
So too, a bhikkhu who thus possesses the fifieen factors including 
enthusiasm is capable of breaking out, capable of enlightenment, capable of 
attaining the supreme security from bondage. ” 


“Giå sử dá có tám, mười hoặc mười hai quả trứng của một gà mái, 
những quả trứng này đã được nó che phủ, đã ấp nóng và đã ấp dưỡng một 
cách kỹ lưỡng. Mặc dù gà mái đã không có mong ước: “Ô, mong răng những 
gà con của ta với những móng chân nhọn và cái mỏ của chúng có thể đâm 
thủng các vỏ trứng của mình và nở ra một cách an ôn !” nhưng những gà con 
đã có khả năng làm việc đâm thúng các vỏ của chúng với những móng chân 
nhọn và cái mỏ của mình và nở ra một cách an ón. Cũng như thế, một vị Tỳ 
Khưu mà sở hữu mười lăm yếu tó kê cả sự nhiệt tình, thời vị ấy có khả năng 
dé được giải thoát, có khả năng để được sự giác ngộ, có khả năng để thành 
đạt sự an ón tối thượng khỏi sự thúc phược”] | 


By penetrating Avijja, the covering egg shell, one can attain the Noble 
Dhamma till becoming an Arahanta. The Atthakathà teachers explained by 
giving similies. In order to make the Dhamma audience and the future 
generations to be pleased, they gave examples by giving similies. 


8 


There is the covering egg shell, the sticky substance and the little chick 
in the egg. How many things are there in an egg ? (There are three, 
Venerable Sir). (Mulapannasa ttha 1/374) 

. Bởi do khán thấu duoc Vô Minh, cái vỏ trứng bao bọc, người ta có 
thể thành đạt được Thánh Pháp cho đến khi trở thành một Bậc Vô Sinh. Các 
bậc Chú Giải Sư đã giải thích qua việc đưa ra các ân dụ. Nhằm để cho hàng 
khán giả Thính Pháp và các thế hệ sau này được hân hoan duyệt ý, các Ngài 
đã ban phát những thí dụ điển hình qua việc đưa ra những án dụ. 

Đó là cái vỏ trứng bao bọc, chất bám dính và con gà con ở trong quả 
trứng. Có bao nhiêu thứ ở trong một quả trứng ? (Có ba, kính bạch Ngài). 
(Chú Giải Sơ Phần Ngũ Thập Trung Bộ Kinh, điều 1 / 374). 


It is said that, there are three things, namely, the covering egg shell, 
the sticky substance and the little chick. The Atthakathàü teachers explain by 
making use of this example. The covering egg shell is likened to darkness, 
Avijja. Which obstructs the Dhamma audience and living beings in order 
not to escape from the thirty one planes, the cage of Dukkha. The Dhamma 
audience cannot escape because Avijjü covers up the right Dhamma and 
makes one know the wrong thing as right. Isn't it true ? (It is true, Venerable 
Sir). 

Người ta đã nói ráng, có ba thứ, đó là cái vỏ trứng bao boc, chất bám 
dính và con gà con. Các bậc Chú Giải Sư giải thích qua việc vận dụng thí dụ 
điển hình này. Cái vỏ trứng bao bọc được ví như màng hắc ám, Vô Minh. 
Điều đó làm cản trở hàng khán giả Thính Pháp và chúng sinh hữu tình ngõ 
hầu không đào thoát khỏi ba mươi mốt Cói Giới, cái chuồng lồng của sự Khô 
Đau. Hàng khán giả Thính Pháp không thể nào đào thoát khỏi bởi vì Vô 
Minh che phủ Chân Pháp và làm cho người ta nhận thức điều sai trái lại cho 
là đúng đắn. Điều đó không đúng sao ? (Điều đó đúng thực, kính bạch Ngài). 


DOO mur 


chicks preventing them from coming out of the egg due to not having enough 
strength. Like that, the massive darkness, Avijjā, is obstructing the Dhamma 
audience in order not to let them escape from Samsára, the suffering. The 
covering egg shell is likened to Avijja. As the egg shell covers up the chick 
in order not to let it out of the shell, the Avijjā covers up the living beings in 
order not to let them escape from Samsara, the suffering. Aren't they alike ? 


9 


(They are alike, Venerable Sir). Yes, the covering egg shell is likened to 
darkness, Avijjà. Let us recite the motto. 

Motto: Egg shell is truly likened to Avijja. 

Vô Minh duoc ví nhu cái vỏ trứng bao bọc. Ví nhu cái vó trứng che 
phủ các gà con dang ngăn chán chúng không ra khói quả trứng do không hội 
đủ sức lực. Tự hồ như thế, màng hắc ám dày đặc, Vô Minh, đang làm cản 
trở hàng khán giả Thính Pháp nhằm dé không cho họ đào thoát khói Vòng 
Luân Hồi, sự khổ đau. Cái vỏ trứng bao bọc được ví như Vô Minh. Ví như 
cái vỏ trứng che phủ gà con nhằm để không cho nó ra khỏi cái vỏ thì Vô 
Minh che phủ chúng sinh hữu tình nhằm để không cho họ đào thoát khỏi 
Vòng Luân Hồi, sự khổ đau. Chúng không giống nhau sao ? (Chúng giống 
nhau, kính bạch Ngài). Đúng vậy, cái vỏ trứng bao bọc được ví nhu màng 
hắc ám, Vô Minh. Chúng ta hãy trùng tụng cách ngôn. 

Cách Ngôn: Vỏ trứng thực sự được ví như Vô Minh. 


They compare that the covering egg shell is like the Avijjà which exist 
in the continuum of the Dhamma audience. Is it not right ? (It is right, 
Venerable Sir). Knowing the wrong means one is in darkness. One can never 
escape from Samsara, the suffering. The Avijja ignores the right things and 
knows only the wrong things. It makes one knows as "I", "you", 
"individuals" or "living beings". Rüpa and Nama are not known as Rüpa 


Es FI? 46 33 ece 


and Nāma. They are mistakenly known as , “you”, “individuals” or 
“living beings", "man", “woman” and so on. This misunderstanding is 
called Avijjā. Is it darkness or light ? (It is darkness, Venerable Sir). 

Các Ngài so sánh ráng cái vó trúng bao boc tu hò Vô Minh mà hiên 
hữu ở trong thé liên tục của hàng khán giả Thính Pháp. Điều đó không đúng 
sao ? (Điều đó đúng thực, kính bạch Ngài). Hiểu biết sự sai trái có nghĩa là 
người ta ở trong sự u mê. Người ta không bao giờ có thể đào thoát khỏi Vòng 
Luân Hồi, sự khó đau. Vô Minh trao di khinh tâm những điều đúng đăn và 
chỉ biết các điều sai trái. Nó làm cho người ta nhận thức là “tôi”, “anh”, “các 
. cá thể” hoặc “những chúng sinh hữu tình”. Sắc Pháp và Danh Pháp không 
được biết đến là Sắc Pháp và Danh Pháp. Họ đã nhận thức là “tôi”, “anh”, 
“các cá thể” hoặc “những chúng sinh hữu tình”, “người nam”, “người nữ” và 
v.v. một cách ngộ nhận. Sự ngộ giải này đã được gọi là Vô Minh. Đó là sự 
u mê hay là sự sáng suốt ? (Đó là sự u mê, kính bạch Ngài). 


10 


23 Kế 


Avijjà makes one know wrongly as "man", "woman". As it knows 
wrongly, craving (Tanhà) follows and gets attached. Does not Tanhà follow 
and get attached ? (Tt follows and get attached, Venerable Sir). It is getting 
attached to the Paññatti. This Tanhà is likened to the sticky substance in the 
egg. Tanhà is similar to the birdlime which drags and sticks to the living 
beings in order not to let them escape from Samsüra, the suffering, that is 
from the three existences of Human, Deva and Brahma. The sticky Tanhà is 
likened to the sticky substance in the egg. 

Vô Minh làm cho người ta hiểu biết một cách sai làm là “người nam", 
“người nữ”. Vì hiểu biết một cách sai lầm, lòng ham muốn (Ái Dục) tiếp 
theo sau và đã bám chặt. Có phải Ái Dục tiếp theo sau và đã bám chặt không? 
(Nó tiếp theo sau và đã bám chặt, kính bạch Ngài). Người ta đang bám chặt 
vào Pháp Chế Định. Ái Dục này được ví như chất bám dính ở trong quả 
trứng. Ái Dục tương tự như chất nhựa để bẫy chim ngõ hầu lôi kéo và bám 
chặt láy các chúng sinh hữu tình nhằm dé không cho họ đào thoát khỏi Vòng 
Luân Hồi, sự khó đau, mà nó xuất phát từ ở ba kiếp sống Nhân, Thiên và 
Phạm Thiên. Sự bám chặt Ái Dục được ví như chất bám dính ở trong quả 
trứng. 


Tanhã that exits in the continuum of the Dhamma audience and the 
various individuals pulls and makes them attached in order not to let them 
escape from Samsára. They are delighted in the planes of Human, Deva or 
Brahma. In fact it is due to Tanhữ. (It is Tanhà, Venerable Sir). It is likened 
to the sticky substance. This Tanhà the sticky substance get attached and 
drags one from escaping the Samsara. 

Motto: The sticky substance in truly likened to Bhava Tanhã 

Ái Dục đó hiện hữu ở trong thé liên tục của hàng khán giá Thính Pháp 
và ở những cá nhân khác, lôi kéo và làm cho họ dính mắc nhằm để không 
cho họ đào thoát khỏi Vòng Luân Hói. Ho đã hân hoan duyệt ý ở trong các 
Cói Giới Nhân, Thiên và Phạm Thiên. Trong thực tế, đó là do bởi Ái Dục. 
(Đó là Ái Dục, kính bạch Ngài). Nó được ví như chất bám đính. Chính Ái 
Dục này, chất bám dính đã bám chặt và lôi kéo người ta không thoát ra khỏi 
Vòng Luân Hải. 

Cách Ngôn: Chất bám dính thực sự được ví như Hữu Ái. 


11 


There are sticky substances, the liquid inside the egg. They pull and 
stick the little chick in order not to move about. Due to the sticky substance, 
the little chick cannot have the strength for sometime to move about. Also 
the gum, Tanhà pulls and makes it stick to the individuals and the living 
beings, so that they cannot escape from Samsüra. They are unable to 
struggle to be free from Samsüra. Aren't they similar ? (They are similar, 
Venerable Sir). Yes, they are similar. 

Ở bên trong quả trứng có chát lỏng, những chát bám dính. Chúng lôi 
kéo và bám dính lấy con gà con để không cho di động. Do bởi chất bám 
dính, con gà con không thé nào có năng lực dé sớm được đi động. Cũng thé 
chất keo hồ, Ái Dục lôi kéo và làm cho nó bám dính vào những cá thể và các 
chúng sinh hữu tình, ngõ hầu chúng không thé nào đào thoát khỏi Vòng Luân 
Hồi. Chúng không có khả năng kháng tranh để đào thoát khỏi Vòng Luân 
Hồi. Chúng không gióng nhau sao ? (Chúng giống nhau, kính bạch Ngài). 
Đúng vậy, chúng giống nhau. 


The little chick is likened to Vipassana Nàna. When the hen broods 
for about twenty eight days and provides enough warmth, the little chick 
become strengthened and can struggle free. As its beak and claws are 
sharpened and get strengthened, it struggles itself free, then the covering 
shell is broken and the chick can come out. The little chick is likened to 
Vipassanü insight. When the Vipassanà insight becomes sharpened and 
reach the higher stages, after the massive darkness Avijjà, has been 
penetrated, Sotüpatti Magga Ñana is attained. This Sotapatti Magga Nàna 
totally penetrates the massive darkness, the Avijjà that leads one to the 
Apüya Samsarü. When the Vipassana Nüna becomes strengthened, and 
attaining the Magga Ñana, Avijjà is totally penetrated. 

Motto: The little chick is truly likened to Vipassana Nana. 

Con gà con được ví nhu Minh Sát Trí. Khi gà mái áp trong khoảng 
hai mươi tám ngày và cung ứng đủ ôn noãn, con gà con trở nén manh mé và 
có thé sẵn sàng kháng tranh. Khi cái mỏ và các móng của nó đã được sắc 
bén và đã trở nên vững mạnh, bản thân nó tự quyết kháng tranh, thế rồi cái 
vỏ trứng bao bọc bị vỡ ra và gà con có thé đi ra ngoài. Con gà con này được 
ví như Minh Sát Tuệ. Khi Minh Sát Tuệ trở nên tinh xảo và dat đến các 
giai đoạn cao hơn, sau khi màng hắc ám Vô Minh dày đặc đã bị khán thấu, 
Tuệ Đạo Thất Lai đã được thành đạt. 


12 


Chính Tuệ Đạo Thất Lai này khán thấu màng hắc ám dày đặc, Vô 
Minh mà nó dắt dẫn người ta đến Vòng Thống Khô Luân Hài. Khi Minh 
Sát Trí trở nên được kiên cường và đang thành đạt được Tuệ Dao thì V6 
Minh hoàn toàn đã được khán thấu. 


Cách Ngôn: Con gà con thực sự được ví như Minh Sát Trí. 


When the chick is not strong yet, it cannot break the covering egg shell 
and also it is unable to struggle itself free. It remains powerless in the 
covering egg shell. The Dhamma audience and all living beings are like that. 
As the Vipassanà Ñana is not strong enough, they cannot escape from the 
sufferings of Samsüra, namely the Human, Deva and Brahma existences. 
The massive darkness Avijjà covers them up in order not to let them escape 
from the sufferings of Samsüra. They also get dragged and stuck by the gum, 
Tanháà. Is is not so ? (It is so, Venerable Sir). Yes, it is so. 

Khi gà con vẫn chưa đủ mạnh mẽ, nó không thé nào phá vỡ cái vỏ 
trứng bao bọc và cũng không có khả năng để bản thân tự quyết kháng tranh. 
Nó vẫn vô năng vi lực ở trong cái vỏ trứng bao bọc. Hàng khán giả Thính 
Pháp và tất cà các chúng sinh hữu tình cũng giống như thé. Khi Minh Sát 
Trí không đủ mạnh, họ không thé nào đào thoát khỏi những nỗi khó đau của 
Vòng Luân Hồi, đó là những kiếp sống Nhân, Thiên và Phạm Thiên. Màng 
hắc ám Vô Minh dày đặc che phủ lấy họ nhằm để không cho họ đào thoát 
khỏi những nỗi khô đau của Vòng Luân Hải. Và lại họ đã bị lôi kéo và bị 
mắc gút do bởi chất keo hồ, Ái Dục. Có phải như thé không ? (Quả là như 
thế, kính bạch Ngài). Đúng vậy, quả là như thế. 


When the chick becomes strong and the beak and claws are 
sharpened, the chick struggle with all its might, the covering egg shell is - 
broken and it can come out. Similarly, when Vipassana Ñana becomes 
strengthen and if one attains Magga Ñana, the massive darkness Avijjà is 
penetrated, and as the sticky Tanhā, gross Lobha which lead to Apaya is 
made to dry up, the Apáya door is totally closed and one will attain Nibbana 
within seven existences at the most. This example is very distinct. It is quite 
pleasing . 

Khi gà con trở nén mạnh mé và cái mỏ cùng với các móng đã được 
sác bén, gà con kháng tranh kiệt tận toàn lực, cái vỏ trứng bao bọc bi vỡ ra 
và nó có thé di ra ngoài. Một cách tương tự, khi Minh Sát Trí trở nên kiên 


13 


cường và nếu nhu người ta thành dat được Tuệ Dao, màng hắc ám Vô Minh 
dày dác dà bi khán tháu, và khi su bám chát Ái Duc, Tham thó thién mà dát 
dẫn đến Cõi Thống Khó đã làm cho khô ráo, cánh cửa Cói Thống Khó đã 
hoàn toàn đóng lại và người ta sé thành dat Níp Bàn trong khoảng thời gian 
không quá bảy kiếp sống. Thí du dán chứng này hết sức minh hiển và rất là 
hoan hy. 


As such, the hen should brood. If she does not brood, the eggs will 
get rotten. Should not the Dhamma audience also practice Vipassanà 
meditation now ? (They should practice, Venerable Sir). If they do not 
practice Vipassanü meditation, the perfections (Püramitàa) which were 
accumulated in previous existences will get spoiled. If they cannot gain 
Dhamma in this very life, doesn't it resemble the rotting of eggs ? (Tt does 
resemble, Venerable Sir). Yes, it resembles. It can get rotten. | If the hen 
does not brood, the eggs can get rotten. Similarly although they have already 
accumulated Püramitü Kusala, if they do not practise Vipassanü meditation, 
similar to the hen brooding, will not these Paramità Kusala be lost in this 
very life ? (It will be lost, Venerable Sir). Yes, it will become rotten. It is 
quite convincing. So the hen is likened to the meditator. Are they similar ? 
(They are, Venerable Sir). The hen has to brood. The Dhamma audience 
and meditators have to practice Vipassana meditation. 

Với tính cách nhu thế, gà mái cần phải ấp trứng. Nếu như nó không 
ấp, các quả trứng sẽ bị thối rữa. Không phải bây giờ hàng khán giả Thính 
Pháp cũng cán phải thực hành thiền định Minh Sát Tuệ sao ? (Ho cán phải 
thực hành, kính bạch Ngài). Nếu như họ không thực hành thiền định Minh 
Sát Tuệ, các Pháp Toàn Thiện (Ba La Mật) mà đã tích lũy ở trong các kiếp 
trước sẽ bị hủy hoại. Nếu như họ không thể nào hoạch đắc Thánh Pháp ngay 
trong kiếp sống này thì nó chăng giống với sự thối rữa của các quả trứng sao? 
(Nó giống nhau, kính bạch Ngài). Đúng vậy, nó giống nhau. Nó có thể bị 
hủ bại. Nếu nhu gà mái không ấp trứng, các quả trứng có thé bị thói rữa. 
_Một cách tương tự mặc dù ho đã có tích lũy Pháp Thiện Ba La Mật, nếu 
như họ không thực hành thiền định Minh Sát Tuệ, tương tự việc gà mái ấp 
trứng thì Pháp Thiện Ba La Mật này sẽ không bị thó thất ngay trong kiếp 
sống này sao ? (Nó sẽ bị thô thất, kính bạch Ngài). Đúng vậy, nó sẽ trở nên 
hủ bại. Điều này hoàn toàn có sức thuyết phục. Như thế, gà mái được ví như 
vị thiền giả. Chúng có giống nhau không ? (Chúng giống nhau, kính bạch 


14 


— Ngài). Gà mái phải áp trứng. Hàng khán giả Thính Pháp và các vị thiền giả 
phải thực hành thiền định Minh Sát Tuệ. 


- Everyday the hen has to brood the eggs, provide warmth and infuse 
her scent. She does three things namely, brooding, giving warmth and 
infusing her scent. It seems, the teachers know the nature of fowls very well. ` 
The three things brooding, warmth and infusing must be done. How many 
things must be done when the hen broods the eggs ? (Three things, Venerable 
Sir). Three things have to be done. When the hen broods the egg for one day, 
it cannot be known with the natural eyes, on how thin the covering shell has 
become, how much the sticky substance has dried up, and how strong and 
mature the chick has become. Will it be known with the natural eyes ? (It will 
not be known, Venerable Sir). 

Mỗi ngày gà mái phải áp các quả trứng, cung ứng ôn noãn và truyền 
hơi của mình. Nó làm ba việc, đó là việc ấp trứng, ban phát ôn noãn và truyền 
hơi của mình. Hình như, các bậc Chú Giải Sư hiểu biết rất rõ thực tính của 
các loại gia cầm. Có ba việc, việc áp trúng, su suói ám và VIỆC truyền hơi 
của mình cần phải được thực hiện. Có bao nhiêu việc cần phải thực hiện khi 
gà mái ấp các quả trứng ? (Ba việc, kính bạch Ngài). Ba việc cần phải thực 
hiện. Khi gà mái ấp trứng trong một ngày, nó không thé nào biết được bằng 
đôi mắt thường tình, về cái vỏ bao bọc đã trở nên mỏng như thể nào, chất 
bám dính đã khô ráo được bao nhiêu, và gà con đã trở nên mạnh mé và trưởng 
thành như thể nào. Với đôi mắt thường tình nó sẽ biết được không ? (Nó sẽ 
không biết được, kính bạch Ngài). 


At this present time, it may be known by scientific technique. Perhaps 
it may be rather difficult for them to know. They may not know exactly how 
thin the covering shell has become, how much the sticky substance has dried 
up and how much the little chick has become matured. In reality, the covering 
shell get thinner, the sticky substance get drier to a certain extend, and the 
chick also matures to a certain extent. When the hen broods many a time, 
gradually the covering shell becomes thinner, the sticky substance becomes 
drier, and the chick becomes more and more mature. 

Vào thời buổi hiện tại này, người ta có thé được biết đến qua phương 
pháp khoa học. Không chừng có thé là hơi khó khăn đối với họ dé hiểu biết. 
Họ có thể không hiểu biết một cách chính xác cái vỏ bao bọc đã trở nên móng 


15 


như thé nào, chát bám dính đã khó ráo được bao nhiêu và con gà con đã 
trưởng thành được bao nhiêu. Thật ra, cái vỏ trứng bao bọc đã móng hơn, 
chất bám dính đã khô hơn đến một mức độ nào đó, và gà con cũng đã trưởng 
thành đến một mức độ nào đó. Khi gà mái áp nhiều làn, dàn dàn cái vỏ bao 
bọc càng trở nén móng hơn, chất bám dính càng trở nên khó hơn và gà con 
ngày càng trưởng thành hơn. 


It is the same as in the practicing of Vipassanü meditation. When 
practicing Vipassanü meditation by noting "rising", "falling", “sitting”, 
"touching", "lifting", “pushing forward", “dropping”, “bending”, 
"stretching", holding and taking; in a single noting, one cannot know how 
much the massive darkness, the Avijjü has become thinner and craving, the 
sticky substance has dried up, and Vipassanü insight matures. Can they be 
known ? (They cannot be known, Venerable Sir). 

Điều này cũng tương tự trong việc thực hành thiền định Minh Sát 
Tuệ. Đang khi thực hành thiền định Minh Sát Tuệ qua việc chú niệm 
“phòng lên”, “xộp xuống”, “an tọa”, “tiếp xúc”, “đỡ lên”, “duỗi ra phía 
trước”, “đặt xuống”, “ VN 


Ar. 


co gập lại”, “duỗi căng ra”, “nắm bát" và “giữ lấy”; 
trong một chú niệm duy nhất, người ta không thể n nào hiểu biết màng hắc ám 
dày đặc, Vô Minh, đã trở nên mỏng hơn được bao nhiêu và lòng ham muốn, 
chất bám dính đã khô ráo được bao nhiêu và Minh Sát Tuệ đã thành thục 
được bao nhiêu. Có thể nào họ tường tri được không ? (Họ không thể nào 
tường tri được, kính bạch Ngài). 


It is said that the benefits are not evident yet. Actually at every noting, 
the massive darkness, the Avijjā becomes thinner and thinner, the sticky 
Tanhü becomes drier and drier, and the Vipassana insight becomes more 
mature. Do the Dhamma audience believe it ? (We do, Venerable Sir). 

Người ta nói rằng những quả phúc lợi chua có minh hiển. Quà thật 
tại mỗi một chú niệm thì màng hắc ám dày đặc, Vô Minh càng trở nên mỏng 
hon và mỏng hơn, sự bám chặt Ái Dục càng trở nên khô hơn và khô hơn, và 
Minh Sát Tuệ càng trở nên thành thục hơn. Hàng khán giả Thính SER có 
tin điều đó không ? (Chúng con có, kính bach Ngài). 


Yes, the Dhamma audience should believe it. In fact, it is true. 
Everyday the hen broods, there occurs development each day, the covering 


16 


shell becomes thinner, the sticky substance becomes drier and the chick 
becomes more mature. Áfier twenty eight days, its claws and beak get 
sharpened and its strength developed. The covering egg shell is getting 
thinner the light outside can also be seen. 

Đúng vậy, hành khán giá Thính Pháp nên tin điều đó. Trong thực tế, 
đó là su thực. Từng mỗi ngày gà mái ấp trứng, có sự phát triển hiện bày mỗi ` 
ngày, cái vỏ bao bọc trở nên mỏng hơn, chất bám dính trở nên khô hơn và gà 
con trở nên trưởng thành hơn. Sau hai mươi tám ngày, các móng và cái mỏ 
của nó đã được sắc bén và năng lực của nó đã phát triển. Cái vỏ trứng bao 
boc đã càng móng hon, ánh sáng bên ngoài cũng có thé được nhìn thây. 


As the sticky substance has dried up, the chick can move and turn 
around and as it becomes strengthened, the chick struggles with all its might. 
It pierces the shell with its beak and kick the shell with its legs. The covering 
shell is broken and the chick comes out into the light which it desires. It is 
like getting into the light. 

Khi chát bám dính dá khó ráo di, gà con có thé nhüc nhích và xoay 
trở, và khi nó trở nên kiên cường, gà con kháng tranh kiệt tận toàn lực. Nó 
chọc thủng cái vỏ với cái mỏ của nó và đá cái vỏ bằng đôi chân của mình. 
Cái vỏ trứng bao bọc bị vỡ ra và gà con ổi ra ngoài ánh sáng mà nó khao 
khát. Giống như thể là đi vào ánh sáng. 


The yogis and the Dhamma audience are similar to that. The benefit 
of Vipassanü meditation is not evident at the initial stage. Even though it is 
not evident the massive darkness, the Avijjà, becomes thinner and thinner, at 
every noting and every day noting. The sticky substance, the Tanhà also 
dries up with each noting. The Vipassanü insight likened to the little chick 
also becomes more mature with every noting. 

Các hành giá và hàng khán giá Thính Pháp tuong tự như vậy đó. Quà 
phúc loi của thiền dinh Minh Sát Tuệ không có minh hiển ở giai đoạn đầu. 
Mặc dù người ta không có minh hiển màng hắc ám dày đặc, Vô Minh, càng 
trở nên móng hơn và mỏng hơn trong mỗi chú niệm và mỗi ngày chú niệm. 
Chất bám dính, Ái Duc cũng khô ráo đi với từng mỗi chú niệm. Minh Sát 
Tuệ được ví như con gà con cũng trở nên thành thục hơn với mọi chú niệm. 


17 


With repeated notings, when Vipassanà insight becomes strengthened 
and soon as Sotüpatti Magga Nüna is attained, it completely penetrates the 
massive darkness, the Avijjà, which covers up and makes one to go down into 
Apaya Samsára. It also dries up the sticky Tanhà that leads one to Apäya 
sufferings. The Atthakathü teachers expounded the meaning that with the 
maturity of Vipassand insight; when Sotüpatti Magga Ñana is attained, it 
completely penetrates the massive darkness, Avijjà; totally dries up the sticky 
Tanhà and makes one gain the Noble Dhamma. For the Dhamma audience 
practicing Vipassanü meditation at present, the benefits are not distinct at 
the initial stage. 

Với những sự chú niệm được lặp đi lặp lai, khi Minh Sát Tuệ trở nén 
kiên cường và ngay khi Tuệ Đạo Thất Lai đã được thành đạt, Minh Sát Tuệ 
hoàn toàn khán thấu màng hắc ám dày đặc, Vô Minh mà nó che phủ và làm 
cho người ta doa xuống Vòng Thống Khó Luân Hài. Minh Sát Tuệ cũng 
làm khô ráo đi sự bám chặt Ái Dục mà nó dắt dẫn người ta đến những nỗi 
khó đau ở Cói Khó Thú. Các bậc Chú Giải Sư đã tường tế thuyết minh y 
nghĩa răng với sự thành thục của Minh Sát Tuệ; khi Tuệ Đạo Thất Lai đã 
được thành đạt, Minh Sát Tuệ hoàn toàn khán thấu màng hắc ám dày đặc, 
Vô Minh; hoàn toàn làm khô ráo đi sự bám chặt Ái Dục và làm cho người 
ta hoạch đắc Thánh Pháp. Đối với hàng khán giá Thính Pháp hiện đang thực 
hành thiền định Minh Sát Tuệ, những quả phúc lợi không có được minh hiển 
ở giai đoạn đầu. 


After the achievement of moderately high level of insight, the benefits 
of Vipassanü meditation becomes more distinct. At the beginning at each 
and every noting, it is real that the darkness of Avijjà likened to the covering 
egg shell becomes lesser, the Tanhā, sticky substance becomes drier and the 
Vipassaná insight becomes more mature. On knowing it, shouldn't the noting 
be done as much as permits ? (It should be done, Venerable Sir). 

Sau khi su thành tuu vé trinh dó mót cách tuong đối cao của tuệ giác 

thi những quả phúc lợi của thiền định Minh Sát Tuệ trở nên minh hiển hơn. 
Ở giai đoạn đầu, ở từng mỗi một và mọi chú niệm thì quả thực là màng hắc 
ám của Vô Minh được ví như cái vỏ trứng bao bọc trở nên hy thiểu hơn; Ái 
Dục, chất bám dính trở nên khô hơn và Minh Sát Tuệ trở nên thành thục 
hơn. Khi đã am tường điều đó thì sự chú niệm không nên được thực hiện với 
hết cả thời gian cho phép ? (Nó nên được thực hiện, kính bạch Ngài). 


18 


Contemplating on pleasantness as well as unpleasantness must be 
done. Noting is the same way contemplating on good noting objects make the 
darkness, Avijjà thinner; the sticky substance Tanhā drier; and the 
Vipassana insight more mature. Contemplating on bad noting objects also 
give the same result. Isn't it obvious that the noting should be done either on 
bad or good noting objects ? (It is obvious, Venerable Sir). 

Su nghiêm túc khảo lự về niềm hân hoan duyệt ý cũng như điều bát 
duyệt ý cần phải được thực hiện. Sự chú niệm thì cũng cùng phương thức 
với việc nghiêm túc khảo lự về các đối tượng thiện hảo đang chú niệm đã 
làm cho màng hắc ám, Vô Minh mỏng hơn; chất bám dính Ái Dục khô hơn; 
và Minh Sát Tuệ thành thục hơn. Sự nghiêm túc khảo lự về các đối tượng 
bất thiện đang chú niệm cũng cho kết quả tương tự. Không phải rõ ràng là 
việc chú niệm nên được thực hiện hoặc là các đối tượng bát thiện hoặc là các 
đối tượng thiện hảo sao ? (Điều đó rõ ràng, kính bạch Ngài). 


According to the instruction of the most Venerable Mahàasi Sayadaw, 
in sitting meditation, yogis have to note "rising", “falling”, "sitting", 
"touching" and so on. At the initial stage of meditation nothing is 
distinctively experienced. When noting "rising" the yogi thinks that his 
abdomen is rising and "noting" is also done by himself. He also thinks that 
the "falling" is his abdomen falling and "sitting" of "touching" are his body 
"sitting" or "touching" and notings are done by himself. As the insight has 
not yet develop, does not the beginner yogi think that they are collectively 
done by him ? (Yes, he thinks so, Venerable Sir). 

Tùng thuận theo su chỉ đạo của Ngài Đại Trưởng Lão Mahasi, trong 
khi thiền tọa. các hành già phải chú niệm «phóng lên”, “xộp xuống”, “an tọa”, 
“tiếp xúc” và v.v. Ó giai đoạn đầu của thiền định, không có chi được trải 
nghiệm một cách minh hiển. Đang khi chú niệm “phông lên” hành giả nghĩ 
suy răng phần cơ bụng của mình đang phông lên và “sự chú niệm” cũng được 
thực hiện do chính tự bản thân minh. Vị ấy cũng nghi suy ràng “sự xộp 
xuống” là phần cơ bụng của mình đang xộp xuống , và “an tọa” hoặc “tiếp 
xúc” là sắc thân của mình “an tọa” hoặc “tiếp xúc”, và các sự chú niệm đã 
được thực hiện do chính tự bản thân mình. Khi Minh Sát Tuệ chưa được 
phát triển, không phải vị sơ học hành giả nghĩ suy rằng chúng đã được thực 
hiện một cách tựu trung lại là do bởi vị ấy sao ? (Đúng vậy, vị ấy nghĩ suy 
như thế, kính bạch Ngài). 


19 


Is it right or wrong to perceive as "I" or "self" ? (It is wrong, 
Venerable Sir). He is covered by darkness, which is Avijjà. Just like the 
little chick is covered not to be able to come out from the covering eggshell, 
the Dhamma audience and other beings are covered in the Avijjà darkness. 
As they cannot discern the two entities, Nama and Rüpa they perceive those 
things as "I" or "self". What is this wrong understanding ? ( It is Avijjà, 
Venerable Sir). 

Điều đó đúng hay sai khi nhận thức là “Tôi” hoặc “bản ngã” ? (Điều 
đó sai, kính bạch Ngài). Vị ấy đã bị che phủ do bởi màng hắc ám, mà đó là 
Vô Minh. Cũng giống như con gà con đã bị che phủ do bởi cái vỏ trứng dé 
rồi không có khả năng dé di ra ngoài, hàng khán già Thính Pháp và chúng 
hữu tinh khác đã bi che phủ ở trong màng hắc ám Vô Minh. Vi ho không 
thể nào phân biệt được hai thực thể, Danh Sắc họ nhận thức các Pháp ấy là 
“Tôi” hay là “bản ngã”. Sự hiểu biết sai lầm này là chi ? (Đó là Vô Minh, 
kính bạch Ngài). 


By successive noting, when the concentration, Samüdhi Nàna 
develops, on noting "rising", one comprehends distinctly that "rising" is one 
entity and "noting mind" is another one. He also perceives that on noting 
"falling", "sitting", "touching", each action is one entity and the "noting 
mind" is another one. As the "rising", "falling", "sitting", "touching" are 
not conscious of the object, are they Rüpa or Nama Dhamma ? (They are 
Rüpa Dhamma, Venerable Sir). Not conscious of the object is...? (Rüpa 
Dhamma, Venerable Sir) Being conscious of the object is...? (Nama 
Dhamma, Venerable Sir). 

Qua su chú niêm liên tuc, khi su dinh thúc, Dinh Luc Trí phát triên, 


^27? 


dang khi chú niệm “phông lên” người ta lý giải một cách minh hiển rằng 
“phóng lên” là một thực thé và “tâm thức đang chú niệm” là một thực thé 
khác. Vị ấy cũng nhận thức rằng đang khi chú niệm “xộp xuống”, “an tọa”, 
“tiếp xúc”, mỗi hành động là một thực thể và tâm thức đang chú niệm là một 
thực thé khác. Khi “phóng lén", “xóp xuóng”, “an toa”, “tiếp xúc” không ý 
thức được đối tượng thì chúng là Sắc Pháp hay là Danh Pháp ? (Chúng là 
Sắc Pháp, kính bạch Ngài). Không ý thức được đối tượng là ...? (Sắc Pháp, 
kính bạch Ngài). Khi ý thức được đối tượng là ...? (Danh Pháp, kính bạch 
Ngài). 


20 


47 £ € 


"Rising", "falling", "sitting", "touching" are not conscious of the 
object, they are Rüpa Dhamma. The accompanying mental note on "rising", 
"falling", "sitting", "touching" is the noting mind and it is concious of the 
object. Is it Rüpa Dhamma or Nama Dhamma ? (It is Nama Dhamma, 
Venerable Sir). Being conscious of the object is Nama Dhamma, there are 
only two Dhamma, Nama and Rüpa Dhamma. Actually there is no “T”. 
Doesn't one truly know that there is no "self"? (Yes, he knows truly, 
Venerable Sir). 


29 66. 32 GG 23 66 


“Phòng lên”, “xộp xuống”, “an tọa”, “tiếp xúc” thì không ý thức được 
đối tượng, chúng là Sắc Pháp. Sự chú niệm đang câu hành ở mặt tinh thần 
về “phông lên”, “xộp xuống”, “an toa", “tiếp xúc” là tâm thức đang chú niệm 
và nó ý thức được đối tượng. Nó là Sắc Pháp hay là Danh Pháp ? (Nó là 
Danh Pháp, kính bạch Ngài). Khi ý thức được đối tượng là Danh Pháp, chỉ 
có hai Pháp, Danh Pháp và Sắc Pháp. Quá thật là không có “Tôi”. Không 
phải người ta thực sự biết rằng không có “bán ngã” sao ? (Đúng váy, vị ấy 
tri đắc thực sự, kính bạch Ngài). 


The Vipassanã Nàna penetrates darkness, the Avijja. Does not the 
lowest stage of Vipassanü Nana penetrate it initially ? (It penetrates, 
Venerable Sir). Yes, it really penetrates. It is said that, every noting is 
penetrating momentarily. Since the Dhamma audience and yogis are 
Myanmar, they can comprehend easily. For some foreigners and those who 
profess other religions, it is difficult to comprehend, as Ripa and Nama 
Dhammoa have not been learned reasonably. Is it easy or difficult to talk 
about it ? ( It is difficult, Venerable Sir). 


Minh Sát Trí khán thấu màng hắc ám, Vô Minh. Không phải lúc 
khởi sơ giai đoạn thấp nhất của Minh Sát Trí khán thấu được Vô Minh sao? 
(Nó khán thấu được, kính bạch Ngài). Đúng vậy, nó thực sự khán thấu. 
Người ta nói rằng, mỗi sự chú niệm đang khán thấu trong khoảnh khắc. Vì 
hàng khán giả Thính Pháp và các hành giá là người Miến Điện, họ có thé lý 
giải một cách dé dàng. Đối với một số người ngoại quốc và những vị mà tín 
phụng các tôn giáo khác, thật là khó dé lý giải, vì Sắc Pháp và Danh Pháp 
đã không được học một cách minh trí. Thật là đễ dàng hay là khó khăn để 
nói về điều đó ? (Thật là khó khăn, kính bạch Ngài). 


21 


On explaining to them, they cannot understand what Nama and Rüpa 
Dhamma are. But when they really meditate, they achieve Vipassanà Nana. 
As one cannot speak Myanmar language well and as one is not quite familiar 
with the Buddhist religion, and also because he cannot name the Nàma 
Dhamma and Rüpa Dhamma, he reported that "at the beginning of the 
meditation practice, I am only one person, now I become two persons". What 
Nüna is he talking about ? (He is talking about Nama - Rüpa Pariccheda 
Nana, Venerable Sir). 

Khi được giải thích về các Pháp ấy, ho không thé nào thấu hiểu Danh 
Pháp và Sắc Pháp là những Pháp chi. Thế nhưng khi ho thực sự hành thiên, 
họ đạt được Minh Sát Trí. Vì người ta không thê nào nói giỏi được Miễn 
Ngữ và vì người ta không thực sự quen thuộc với Phật Giáo, và cũng bởi vì 
vị ấy không thể nào định danh được Danh Pháp và Sắc Pháp, vị ấy đã trình 
Pháp rằng: “ở giai đoạn đầu của sự thực hành thiền định, con chỉ là một 
người, bây giờ con trở thành hai người”. Vị ấy đang nói về Minh Sát Trí 
chỉ ? (Vị ấy đang nói về Danh Sắc Phân Biệt Trí, kính bạch Ngài). 


3# €6 


"Rising", "falling", "sitting" or "touching" action is one person and 
noting consciousness following to note "rising", "falling", "sitting", 
"touching", is another person. How many persons are there ? (There are 
two persons, Venerable Sir). Oh, he cannot express it properly, so he is 
expressing it in his own words. Does not the meditation instructor have to 
decide that for him ? (He has to decide for him, Venerable Sir). What Nàna 
has he achieved ? (He has achieved Nama - Rüpa Pariccheda NÑana, 
Venerable Sir). Yes, he has achieved that. If the method of meditation is 
correct, cannot it be known ? (It can be known, Venerable Sir). Yes, it can 
be known. 

Hành động “phông lén", “xộp xuống”, “an tọa” hoặc “tiếp xúc” là một 
người và Tâm Ý Thức đang chú niệm tiếp theo sau để chú niệm “phông lên”, 
“xộp xuống”, “an tọa”, “tiếp xúc” là một người khác. Có bao nhiêu người ? 
. (Có hai người, kính bạch Ngài). Ó, vị ấy không thé nào diễn đạt điều đó một 
cách chính xác, vi vậy vị áy đang diễn đạt điều đó trong những ngón từ của 
chính mình. Không phải vị chỉ đạo thiền định phải tài quyết điều đó cho vị 
ấy sao ? (Ngài ấy phải tài quyết cho anh ta, kính bach Ngài). Vị ấy đã đạt 
được Minh Sát Trí chi ? (Vi ấy đã đạt được Danh Sắc Phân Biệt Trí, kính 
bạch Ngài). Đúng vậy, vị ây đã đạt được điều đó. Nếu như phương pháp về 


22 


thiền định là chính xác thì không thé nào tường tri được điều đó sao ? (Điều 
đó có thé được tường tri, kính bạch Ngài). Đúng vậy, điều đó có thé được 
tường tri. 


It begin to penetrate darkness, the Avijja, starting from Nama - Rüpa 
Pariccheda Ñana. Does not one know for oneself truly as non - self instead 
of thinking wrongly as "I" or "self". (He knows truly, Venerable Sir). Yes, 
comprehending that there are only two things, Nama and Rüpa, is perceiving 
correctly. 

Khởi phát từ Phân Biệt Danh Sắc Trí bắt đầu khán thấu màng hắc 
ám, Vô Minh. Không phải tự bản thân người ta nhận thức một cách thực sự 
là không tự ngã thay vì nghĩ suy một cách sai lầm là “Tôi”, hoặc “bản ngã” 
sao ? (Vi ấy tri đắc thực sự, kính bạch Ngài). Đúng vậy, việc lý giải răng chỉ 
có hai Pháp, Danh và Sắc, đang được nhận thức một cách chính xác. 


Due to continuous noting, when one's concentration (Samüdhi 
Nüna) become stronger and get more matured by one more step, the 
intelligent yogi knows by himself while he is noting "rising", "falling", 
"sitting", "touching", that because of the actions of "rising", "falling", 
"sitting", "touching" appearing ahead, the noting mind has to follow later 
and note them. If there are no "rising", "falling", the noting mind will have 
nothing to note. The "rising", "falling", "sitting", "touching" are the 
causes and noting consciousness...? (It is the effect, Venerable Sir). Yes, it 
is effect. Isn't it known that it is the effect ? (It is known, Venerable Sir). 
Comprehending the cause and the effect is the Paccayapariggaha Ñãna. As 
this stage of Nüna, "rising", "falling" do not occur normally. They may 
occur on the sides or at the back. 

Do sự chú niệm liên tục, khi su dinh thức của người ta (Dinh Lực 
Trí) trở nên manh mé hơn và đã được thành thục hơn bởi qua một bậc nữa, 
trí lực của hành giả tự nhận thức trong khi vị ấy đang chú niệm “phông lên”, 


33 66 


“xộp xuống , “an tọa”, “tiếp xúc” rằng bởi vì những hành động “phóng lén", 

“xộp xuống”, “an toa", “tiếp xúc” đang xuất hiện trước, tâm thức đang chú 

niệm phải tiếp theo sau đó và chú niệm chúng. Nếu như không có “phông 

lên”, “xộp xuống” thì tâm thức đang chú niệm sẽ không có chỉ để chú niệm. 
> 6 > < » << 


Su “phóng lén", *xóp xuóng”, “an toa”, tiếp xúc” là những tác nhân và Tâm 
Ý Thức đang chú niệm là...? (Nó là hệ quả, kính bạch Ngài). Đúng vậy, nó 


23 


là hé quá. Không phải người ta tường tri rằng nó là hệ quà sao ? (Người ta 
tường tri, kính bạch Ngài). Su lý giải tác nhân và hé quả là Duyên Sinh Thú 
Chấp Trí. Ở giai đoạn của Tuệ Trí này, “phông lên”, “xộp xuống” không 
hiện bày một cách chính thường. Chúng có thê hiện bày ở hai bên hông hoặc 
ở phía sau. 


33 € 


Some people experience that "rising", "falling" arise in the cranium 
opening on top of the skull. Thus some of the yogis cannot note them. They 
ask the Venerable Sayadaw on how ío note by saying that there are no 
"rising ", and "falling" at the abdomen, but they are happening on the chest, 
or on the top of the skull. How shall we note, Venerable Sir ? Shall one not 
shift his noting to the chest, or to the top of the head ? (One should shift, 
Venerable Sir). Whenever "rising", "falling" are shified, the noting mind 
has to follow and note them. Doesn't one know that the "rising", "falling" 
are the causes and the noting mind is...? (It is the effect, venerable Sir). 
Doesn't one know it as such ? (He knows it, Venerable Sir). 


Một số người trải nghiệm ràng “phông lên”, “xộp xuống” khởi sinh ở 
trong khe hở xương sọ ở trên đỉnh hộp sọ. Vi vậy một số hành giá không thé 
nào chú niệm được chúng. Họ vấn hỏi Ngài Đại Trưởng Lão về cách thức 
để chú niệm bởi viện dẫn rằng không có sự “phông lên” và “xộp xuống” ở 
phần cơ bụng, mà chúng đang xảy ra ở ngực, hoặc ở trên đỉnh hộp sọ. Làm 
thé nào chúng con sẽ chú niệm được, kính bạch Ngài ? Người ta sẽ không 
có di chuyén su chü niém cüa minh dén ó nguc hoác lén trén dinh dàu sao ? 
(Người ta sé di chuyên, kính bạch Ngài). Bát luận khi nào “phông lên”, “xộp 
xuống” đã chuyên đổi thì tâm thức đang chú niệm phải tiếp theo sau và chú 
niệm chúng. Không phải người ta nhận thức được răng sự “phông lên”, “xộp 
xuống” là những tác nhân và tâm thức đang chú niệm là...? (Nó là hệ quả, 
kính bạch Ngài). Không phải người ta tri đắc nó như thé sao ? (Vi ấy tri đắc 
nó, kính bạch Ngài). 


Sometimes "rising" and "falling" are not distinct at this stage of 
insight. As "rising" and "falling" are not distinct, how shall they be noted? 
If they are not distinct, do not note them. Do you note them if they are not 
distinct ? (We do not note them, Venerable Sir). Vipassana Nàna will never 
be gained by guessing. Will Vipassana Nàna be gained by guessing ? (It will 
not, Venerable Sir). 


24 


Đôi khi su “phông lên” và “xộp xuống” không có minh hién ở giai 
đoạn của tuệ giác này. Khi sự “phông lên” và “xộp xuống” không có minh 
hiển, làm thé nào sẽ chú niệm được chúng ? Nếu như chúng không có minh 
hién thì đừng chú niệm chúng. Các ban có chú niệm chúng nếu như chúng 
không có minh hiển ? (Chúng con không có chú niệm chúng, kính bạch 
Ngài). Minh Sát Trí sẽ không bao giờ hoạch đắc qua việc suy đoán. Minh 
Sát Trí sẽ hoạch đắc bởi do việc suy đoán ? (Nó sẽ không phải vậy, kính 
bạch Ngài). 


Will Vipassanaà Ñana be attained when one keeps on noting by 
guessing the arising and disappearing ? (It will not be attained, Venerable 
Sir). If one notes "arising" and "disappearing" without perceiving, will the 
Dhamma be gained slowly or quickly ? (It will be gained slowly, Venerable 
Sir). Yes, it may be gained slowly. If they are not distinct, do not note them 
anymore. Do not look for "rising" and "falling". If one tried to look for 
them, will his noting be continuous ? (His noting will not be continuous, 
Venerable Sir). Shouldn't be the "sitting" and "touching" be noted ? (They 
should be noted, Venerable Sir). 

Minh Sát Trí sẽ được thành đạt khi người ta tiếp tục việc chú niệm 
qua việc suy đoán sự khởi sinh và su bién mát không ? (Nó sẽ không được 
thành đạt, kính bạch Ngài). Nếu như người ta chú niệm sự khởi sinh và sự 
bién mát mà không có nhận thức được chúng, liệu Thánh Pháp sé được hoạch 
đắc một cách nhanh chóng hay là một cách chậm chap ? (Nó có thé sẽ được 
hoạch đắc một cách chậm chap, kính bạch Ngài). Đúng váy, nó có thé sẽ 
được hoạch đắc một cách chậm chap. Nếu như chúng không có minh hién 
thì đừng có chú niệm nữa. Đừng tìm kiếm sự “phông lên” và “xộp xuống”. 
Nếu nhu người ta đã cố găng dé tìm kiếm chúng, liệu sự chú niệm của vị ấy 
sé được liên tục không ? (Sự chú niệm của vi áy sê không duoc liên tuc, kính 
bach Ngài). Không nên chú niêm viéc “an toa" và “tiép xúc” sao ? (Chúng 
nén duoc chú niêm, kính bach Ngài). 


In noting "sitting", discard the material form of the head, body, legs 
and arms as much as possible. The nature of the tautness of the parts of the 
body being pushed by the air element arising due to the intention to sit shall 
be noted as "sitting". In noting "touching", also discard the material form 
of the buttock, the mat, the floor as much as possible. These material forms 


25 


are just concepts (Pafifiatti). They are not object for noting. The nature of 
hardness or hotness due to touching with them shall be noted as “touching”. 

The hardness is Pathavi and the hotness is -—? (Tejo, Venerable Sir). Note 
attentively to know the nature of these elements whenever "rising" and 
"falling" shift, the noting mind has to follow and note them. The "rising" 

and "falling" are not present, the noting mind also cannot note them. 

Doesn't the intelligent yogi know "rising" and "falling" is the cause and the 

noting mind is the effect? (He knows Venerable Sir). Yes, he knows. 


Trong lúc chú niệm “an tọa”, hãy điểm xuất hình thức thuộc thé chát 
ở đầu, sắc thân, những chân và cánh tay càng nhiều càng tốt. Thực tính của 
sự căng phòng ở các bộ phận cơ thể đang bị nguyên tố gió khởi sinh xô đây 
từ tác ý muốn ngồi, sẽ được chú niệm là “an tọa”. Trong lúc chú niệm “tiếp 
xúc”, cũng hãy điểm xuất hình trạng của cơ thé ở mông, tọa cụ và nén nhà 
càng nhiều càng tốt. Các hình thức thuộc thé chát này chi là những khái niệm 
(Chế Định). Chúng không phải là đối tượng để chú niệm. Thực tính của 
tính cương kiện hoặc sự viêm nhiệt do sự tiếp xúc với chúng, sẽ được chú 
niệm là “tiếp xúc”. Tính cương kiện là Địa Giới và sự viêm nhiệt là... ? (Hỏa 
Giới, kính bạch Ngài). Hãy chú niệm một cách hữu tâm cán ý dé tri đắc thực 
tính của các nguyên tố này bất luận mỗi sự hoán chuyển “phông lên” và “xộp 
xuống”, tâm thức đang chú niệm phải tiếp theo sau và chú niệm được chúng. 
Sự “phòng lên” và “xộp xuống” không có hiện diện thì tâm thức đang chú 
niệm cũng không thé nào chú niệm được chúng. Không phải trí lực của hành 
giả tri đắc sự “phông lên” hoặc “xộp xuống” là tác nhân và tâm thức dang 
chú niệm là hệ quà sao ? (Vi ấy tri đắc, kính bạch Ngài). Đúng vậy, vị ây tri 
đặc. 


He is knowing the cause and effect correctly. If one doesn't know the 
cause and effect, he is covered up by Avijja. He may take the actions as "I" 
do, "I" make, "I" know, "I" hear and so on. When one is covered by Avijjà, 
he cannot comprehend the cause and effect. Doesn't he know thus now ? 
(He knows thus now, Venerable Sir). 


Vi áy dang nhán thüc duoc tác nhán và hé quá mót cách chính xác. 
Nếu nhu vị ấy không nhận thức được tác nhân và hệ quả, vi ây đã bị Vô Minh 
che phủ. Vị ấy có thé chấp vào các hành động là “Tôi” làm, “Tôi” thực hiện, 
“Tôi” biết, “Tôi” nghe và v.v. Khi người ta đã bị Vô Minh che phủ, vị ấy 


26 


không thé nào lý giải được tác nhân và hé quả. Không phải bây giờ vi ấy tri 
đắc như vậy sao ? (Bây giờ vị áy tri đắc nhu vậy, kính bạch Ngài). 


Vipassanà Nàna does the penetrating of Avijja. It is penetrated by 
Paccayapariggaha Ñana. When one attains this Nüna, he is able to note 
continuously. When the yogi attains Paccayapariggaha Nana, the - 
intentional mind may be distinct if he notes and pay special attention while 
he is about to stand up from sitting posture, about to sit down from standing 
posture, about to walk away from standing posture and so on. 

Minh Sát Trí thực hiện việc khán thấu Vô Minh. Nó đã khán thấu 
được là do bởi Duyên Sinh Thủ Chấp Trí. Khi người ta đạt được Tuệ Trí 
này, vị ấy có khả năng để chú niệm một cách liên tục. Khi hành giả đạt được 
Duyên Sinh Thủ Chấp Trí, tâm thức hữu tác ý có thé được minh hiển nêu 
như vị ấy chú niệm và đặc biệt hết sức chú ý trong lúc vị ấy chuẩn bị từ tư 
thế an tọa để đứng lên, chuẩn bị từ tư thế đang đứng để ngồi xuống, chuẩn bị 
từ tư thế đang đứng để bước đi và v.v. 


For the Dhamma audience, after listening to the Dhamma Talk or 
after practicing sitting meditation, the intention to stand up is distinct when 
they are about to stand up from sitting posture, if one has reached the stage 
of Paccayaparigagaha Nàüna. Don't they have to note “intending to stand”, 
“intending to stand" ? (They have to note, Venerable Sir). 

Đối với hàng khán giả Thính Pháp, sau khi đã được lăng nghe Pháp 
Đàm hoặc sau khi đã thực hành thiền tọa thì tác ý dé đứng lên là minh hiển 
khi họ chuẩn bị từ tư thế an tọa để đứng lên, nếu như người ta đã đạt đến giai 
đoạn của Duyên Sinh Thủ Chấp Trí. Không phải họ phải chú niệm “tác ý 


^ 


đứng lên”, “tác ý đứng lên” sao ? (Họ phải chú niệm, kính bạch Ngài). 


Later on, due to the pushing of the air element caused by the intention 

to stand up, the standing action occurs. When one makes effort to move 
forward, note "making effort", making effort". When one rests on the hand 
to stand up, note "resting", "resting". What is the bodily action called which 
is gradually and slowly moving upward on having the full energy to do so ? 

(This action is called "standing", "standing", Venerable Sir). "Standing", 

"standing are only the words in Pafifiatti vocabulary. One actually does not 


need to know them. The nature of the gradual upward movement must be 


27 


attentively noted. While noting thus, which is better either keeping the eyes 
closed or opened ? (Tt is better if the eyes are kept closed, Venerable Sir). 
Yes, it is more distinct if the eyes are kept closed. While noting “standing”, 
"standing ", if one looks around here and there, will the nature of Dhamma 
be distinct ? (It will not be distinct, Venerable Sir). Yes it will not be distinct. 

Về sau này, vì su xô đây của nguyên tó gió do bởi tác y muốn đứng 
lên đã tạo ra, hành động đứng lên hiện bày. Khi người ta nỗ lực để di chuyển 


°” 6€ 


tới trước, hãy chú niệm “nỗ lực”, “nỗ lực”. Khi người ta chống tay để đứng 
lên, hãy chú niệm “chống tay”, “chống tay”. Hành động thuộc về sắc thân 
mà đang di động một cách tiệm tiến và một cách chậm rãi hướng lên trên 
đang khi hội đủ năng lực dé thực hiện nhu vậy thì được goi là chi ? (Hành 
động này được goi là “đang đứng”, “đang đứng”, kính bạch Ngài). “Đang 
đứng”, “đang đứng” chỉ là những từ ngữ trong hệ thuật ngữ Chế Định. 
Người ta thực sự không cần thiết để biết chúng. Thực tính của động tác dần 
dần hướng lên trên cần phải được chú niệm một cách hữu tâm cán ý. Trong 
khi dang chú niệm nhu thé thì điều nào tốt hơn hoặc là giữ cho đôi mát được 
nhắm lại hoặc là được mở ra ? (Điều tốt hơn nếu như đôi mắt đã được nhằm 
lại, kính bạch Ngài). Đúng vậy, nó sẽ minh hiển hơn néu như đôi mắt đã 
được nhắm lại. Trong khi đang chú niệm “đứng lên”, “đứng lên”, néu nhu 
người ta nhìn đáo dác hết chỗ này đến chỗ nọ, liệu thực tính của Pháp sẽ được 
minh hiên ? (Nó sẽ không được minh hiển, kính bạch Ngài). 


If the eyes are kept closed, it will be more distinct. The upward 
movements gradually moving one after another may be distinct. While 
noting, disregard the forms of the head, body, hands and legs as much as 
possible. Note attentively the action of the body to know the nature of gradual 
upward movement as much as one can and carefully observe without missing 
the flow of movement as much as one can. 

Nếu như đôi mắt đã được nhắm lại, nó sẽ minh hiển hon nữa. Các 
hoạt động hướng lên trên một cách tiệm tiến đang lần lượt di động có thê 

được minh hiển. Trong khi đang chú niệm, không để ý đến các hình trạng 
của đầu, sắc thân, những tay và chân càng nhiều càng tốt. Hãy chú niệm một 
cách hữu tâm cán ý hành động của sắc thân dáng tri đắc thực tính của động 
tác dàn dàn hướng lên trên với hết cả khả năng người ta có thé, và hãy quan 
sát một cách cần trọng mà không bỏ sót chuỗi dài động tác với hết cả khả 
năng người ta có thé. 


28 


If one is capable to note attentively, while noting "standing", 
"standing ", the experienced yogis know by themselves not only the action of 
gradual movement but also the lightness in the upward movement. | Don't 
they know by themselves ? (They do know, Venerable Sir). 

Néu nhu người ta có khả năng để chú niệm một cách hữu tâm cần ý, 
trong khi đang chú niêm “đứng lên”, “đứng lên” thì tự bản thân các hành giả - 
đã có trải nghiệm chẳng những tri đắc hành động của động tác dần dần hướng 
lên trên mà còn luôn cả sự nhe nhàng trong động tác dàn dần hướng lên trên. 
Tu bản thân họ không nhận thức được sao 2 (Họ nhận thức được, kính bach 
Ngài). 


Yes, it moves upward with lightness. Comprehending upward 
movement is comprehending the element of Tejo and the element of Váyo. 
The element of Teyo is the element of gaseous nature. It exists obviously in 
the continuum of the Dhamma audience. The element of Vàyo is the element 
of air. It also exists distinctly. It is the element of lightness. These two 
elements are known distinctly. The other elements are also accompanying 
them. Moving upward with lightness is...? (It is comprehending the elements 
of Tejo and Vàyo, Venerable Sir). 


Đúng váy, nó cử động hướng lên trên với su nhẹ nhàng. Sự lý giải 
động tác hướng lên trên là sự lý giải nguyên tố Hóa Giới và nguyên tó Phong 
Giới. Hóa nguyên tó là nguyên tó thuộc thực tính khí thể. Nó hiện hữu một 
cách rõ ràng trong thê liên tục của hàng khán giả Thính Pháp. Phong nguyên 
tố là nguyên tố không khí. Nó cũng hiện hữu một cách minh hiển. Nó là 
nguyên tó của sự nhẹ nhàng. Hai nguyên tố này được tường tri một cách 
minh hiển. Các nguyên tố khác cũng đang câu hành với chúng. Su di động 
hướng lên trên với sự nhẹ nhàng là...? (Nó đang được lý giải là các nguyên 
tố Hỏa Giới và Phong Giới, kính bạch Ngài). 


Comprehending the elements of Vāyo is very important to 
experience the Dhamma initially. The awareness of these two elements is 
correctly knowing the nature of the elements moving in the body, and that is 
not done by "self". It is right or wrong to be aware as "I" am moving, "I" 
am standing ? (It is wrong, Venerable Sir). It is knowing by what ? (It is 
known by Avijjà, Venerable Sir). Yes, it known by Avijja. 


29 


Su ly giái các nguyén tó thuóc Phong Giói thi hết sức quan trong dé 
trải nghiệm một cách khói sơ vé Pháp. Sự ý thức vé hai nguyên tố này là 
dang tri đắc một cách chính xác thực tính của các nguyên tô dang di động ở 
trong sắc thân, và qua đó quả thật là không do bởi “bản ngã” thực hiện. Đúng 
hay sai khi ý thức được là “Tôi” dang di động, “Tôi” đang đứng 2 (Đó là sai, 
kính bạch Ngài). Dang tri đắc như thé là do bởi cái chi ? (Điều đó được biết 
đến là do bởi Vô Minh, kính bạch Ngài). Đúng vậy, điều đó được biết đến 
là do bởi Vô Minh. 


The nature of the elements are evident. Knowing the cause and effect 
is Vijja. The Vipassanü insight (which breaks the  Avijja, the 
Paccayapariggaha Nüna), penetrates the massive darkness momentarily 
each time. Isn't it penetrating ? (It is penetrating, Venerable Sir). Yes, it is 
penetrating. 

Motto: In “Te” and “Va”, the two elements, lightness is evident. 

Thực tính của các nguyên tó là minh hiển. Am tường tác nhân và hệ 
quả là Minh. Minh Sát Tuệ (mà phá vỡ Vô Minh, Duyên Sinh Thủ Chấp 
Trí), khán thấu màng hắc ám dày đặc trong từng mỗi khoảnh khác thời gian. 
Nó không có khán thấu ? (Nó đang khán thấu, kính bạch Ngài). Đúng vậy, 
nó đang khán thấu. 

Cách Ngôn: Sự nhẹ nhàng được minh hiên ở trong hai nguyên tó, 
Hóa Giới và Phong Giới. 


“Te” is “Tejo”, the element of gaseous nature. Is it lightness or 
heaviness ? (It is lightness, Venerable Sir). “Vā” is the element Vayo. Is it 
light or heavy ? (It is light, Venerable Sir). Yes, it is light. That is just 
experiencing the two elements. 

“Te” là Hóa Giới, nguyên tó thuộc thuc tính khí thé. Đó là sự nhe 
nhàng hay là sự nặng né ? (Đó là su nhẹ nhàng, kính bạch Ngài). “Va” là 
nguyên tó Phong Giới. Nó nhẹ hay nặng ? (Nó nhẹ, kính bạch Ngài). Đúng 

vây, nó nhẹ. Điều ấy chính là dang trái nghiệm hai nguyên tố. 


If one has to walk from standing posture, the yogi who has attained 
Paccayapariggaha Nàna, the intention to walk is obvious initially when one 


is attentive. Shouldn't one begin to note "intending to walk", "intending to 
walk"? (One should begin, Venerable Sir). 


30 


Nếu nhu người ta từ tu thé dang đứng phải bước di, hành giả là vi đã 
thành dat Duyén Sinh Thü Cháp Trí, tác y dé buóc di lác khói so thi ró 
ràng khi người ta hữu tâm cán ý. Người ta không nén bắt đầu để chú niệm 
“tác ý bước đi”, “tác ý bước đi” ? (Người ta nên bắt đầu, kính bạch Ngài). 


Then the air element arising due to the intention to walk pushes, and 
the action of walking occurs. When walking, the notings such as "walking", 
“walking”, "left foot forward", "right foot forward", “lifting”, "pushing 

forward", "dropping" and so on must be noted. 

Thé rồi nguyên tố gió khởi sinh bởi do sự tác ý để bước di xô đây, và 
hành động bước di hiện bày. Dang khi bộ hành, các sự chú niệm chắng hạn 
như là “bộ hành”, “bộ hành”, “chân trái bước tới trước”, “chân phải bước tới 
trước”, “đỡ lên”, *duói ra phía trước”, “đặt xuống” và v.v. cán phải được chú 
niệm. 


When one is about to stand after walking, the yogi who has attained 
Paccayaparriggaha Ñana, and walking with attentiveness, will know 
obviously the arising of the intention to stand two or three steps before 
reaching the place where one is going to stand. Isn't it obvious when one 
has attentiveness ? (It is obvious, Venerable Sir). The person who is walking 
with noting and having attentiveness, the intention to stand is obvious. Will 
not one be able to note "intending to stand", "intending to stand"? (He will 
be able to note, Venerable Sir). 

Khi người ta chuẩn bi dé đứng lại sau khi đã bộ hành, hành giả là vi 
đã thành đạt Duyên Sinh Thủ Chấp Trí và đã bộ hành với sự hữu tâm cán 
ý thì sẽ tri đắc một cách rõ ràng sự khởi sinh của tác ý để đứng lại độ hai 
hoặc ba bước trước khi đạt đến vị trí mà người ta sẽ đứng lại. Điều đó không 
có rõ ràng khi người ta đã hữu tâm cán ý sao ? (Điều đó rõ ràng, kính bạch 
Ngài). Người mà đang bộ hành với sự chú niệm và đang hữu tâm cần ý thì 
tác y dé đứng lại thì rõ ràng. Người ta sẽ không có khả năng để chú niệm 
“tác ý đứng lại”, “tác ý đứng lại” sao ? (Vi ấy sẽ có khả năng để chú niệm, 
kính bạch Ngài). 


When the standing action actually occurs, it must be noted as 
"standing", "standing". While noting "standing", the forms of head, body, 
hands, legs must be ignored as much as possible. The nature of the stiffness 


31 


of the body, being pushed by air element arising due to the intention to stand 


35 €€ 


shall be noted as "standing", "standing". 

Khi hành động đứng lại thực su hiện bày, nó càn phải được chú niệm 
là “đứng lại, đứng lại”. Trong khi đang chú niệm “đứng lại”, các hình thức 
của đầu, sắc thân, những tay và chân cần phải trao dĩ khinh tâm càng nhiều 
càng tót. Thực tính cương ngạnh của sắc thân dang bị nguyên tó gió xô đây 
khởi sinh bởi do tác ý để đứng lại sẽ được chú niệm là “đứng lại, đứng lại”. 


If one has to sit from the standing posture, when one come for sitting 
meditation, when one goes for taking alms - food, do not sit quickly. Be 
mindful with special attention. The one who reaches the stage of 
Paccayapariggaha Nüna, isn't the intention to sit become obvious initially? 
(It becomes obvious, Venerable Sir). 

Nếu nhu người ta từ tu thé đang đứng phải ngồi xuống, khi người ta 
tầm cầu thiền tọa, khi người ta tầm trảo thọ dụng thực phẩm khất thực, đừng 
ngồi một cách mau lẹ. Hãy giữ tâm niệm với sự chú ý đặc biệt. Người mà 
đạt được giai đoạn Duyên Sinh Thủ Chấp Trí thì không phải tác ý để ngồi 
trở nên rõ ràng lúc khói sơ sao ? (Nó trở nên rõ ràng, kính bạch Ngài). 


32 € 
3 


As the intention is obvious, note “intending to sit", "intending to sit”. 
Only when the action of sitting occurs it is noted as "sitting", "sitting". As 
has already been said, while noting "sitting", ignore the forms of the head, 
body, hands and legs as much as possible; attentively note the bodily action 
to know the gradual downward movement of the body as much as one can. 
Should the eyes be kept closed or opened ? (They should be closed, 
Venerable Sir). 

Khi tác ý được rõ ràng, hãy chú niệm “tác ý để ngòi, tác y dé ngôi”. 
Chỉ khi nào hành động ngồi xuống hiện bày thì người ta mới chú niệm là “an 
tọa, “an tọa”. Như đã có nói ròi, trong khi đang chú niệm “an tọa” thì hãy 
trao di khinh tâm các hinh thức của đầu, sắc thân, những tay và chân càng 
nhiều càng tốt; hãy chú niệm một cách hữu tâm cán ý hành động thuộc sắc 
thân để tri đắc động tác dàn dần hạ xuống với hết cả khả năng người ta có 
thể. Đôi mắt thì nên được nhắm lại hay là mở ra ? (Chúng nên được nhắm 
lại, kính bạch Ngài). 


32 


Yes, it is better if the eyes are kept closed. If not, the eyes should be 
kept downcast. It is more distinct when the eyes are kept closed. Not only 
the downward movement gradually moves one after another but also the 
heaviness in these movement can be known by oneself. Comprehending the 
heavily downward movement is knowing the element of Apo. Lead by the 
elements of Pathavi and Apo, the sitting - down action occurs. The Pathavt 
is the element of hardness, the element of earth. Is it the element of heaviness 
or lightness ? (It is the element of heaviness, Venerable Sir). The Apo is the 
element of water. Is it heavy of light ? (It is heavy, Venerable Sir). 


Motto: In “Pa” and “A” the two element, heaviness is evident. 
“Pa” is Pathavi and “A” is Apo. 


Đúng váy, sẽ tốt hơn nếu đôi mát được nhắm lại. Nếu không, đôi mắt 
nên được nhìn xuống (ha muc nhấn căn). Sẽ được minh hiển hon khi đôi 
mát đã được nhắm lại. Không chỉ có động tác hạ xuống dang lần lượt chuyên 
động từ từ mà luôn cả sự nặng nề trong những hoạt động này tự bản thân 
mình cũng có thê nhận biết được. Sự lý giải động tác hạ xuống một cách nặng 
né là am tường được nguyên tó Thúy Giới. Được dẫn dắt bởi các nguyên tó 
Địa Giới và Thủy Giới, hành động ngồi xuống hiện bày. Địa Giới là nguyên 
tố của tính cương kiện, nguyên tó đất. Đó là nguyên tó của sự năng nề hay 
là sự nhẹ nhàng ? (Đó là nguyên tó của sự nặng né, kính bạch Ngài). Thủy 
Giới là nguyên tó nước. Nó nặng hay nhe ? (Nó nặng, kính bạch Ngài). 
Đúng vậy, những hai nguyên tố này đang được tường tri như thé. 


Cách Ngôn: Sự nặng né được minh hiến ở trong hai nguyên tố, Địa 
Giới và Thủy Giới. “Pa” là Địa Giới” và “A” là Thủy Giới. 


The nature of Dhamma is experienced. The sitting and standing are 
of the nature of the elements. Is it having right or wrong perception ? (It is 
having the right perception, Venerable Sir). Comprehending the sitting and 
standing done by the four elements is the right perception. The wrong 


perception, such as "I" am sitting or 
has been penetrated. 


am standing, the darkness Avijjü 


Thực tính của Pháp đã được trải nghiệm. Ngồi và đứng là thuộc thuc 
tính của các nguyên tó. Đó là sự nhận thức đúng dán hay là sai lầm ? (Đó là 
đang có sự nhận thức đúng đăn, kính bạch Ngài). Sự lý giải việc ngôi và 
đứng đã được bốn nguyên tó thực hiện là sự nhận thức đúng dán. Sự nhận 


33 


thức sai làm, chẳng han nhu là “Tôi” đang ngồi, “Tôi” đang đứng, màng hắc 
ám Vô Minh đã bị khán thấu. 


The Affhakathã teachers designated the yogi who attained Paccaya 
Pariggaha Ñana as a Cülasotüpanna, the lesser Culasotapanna. 

“Imina pana íiünena sampannügato vipassako Buddha sãsane 
laddhassaso laddhapatittho niyüatagatiko cilasotapannonüma hoti”. 

Các bậc Chú Giải Su đã chỉ dinh hành giả mà đã thành dat Duyên 
Sinh Thú Chấp Trí là một Bậc Tiểu Thất Lai, bậc Tiểu Tu Đà Hườn. 


Imina = Thus 

Pana ñãnena — with the knowledge of cause and effect or 
Paccayapariggaha Nàna 

Sampannagato = being fully endowed 

Vipassako = the Vipassanü meditator 

Buddha sãsane = in the Buddha's dispensation, sãsanã 

Laddhassaso — feeling comfortable 

Laddhapatittho = gaining a foothold 

Niyatagatiko — securing a good destiny 

Cülasotapannonama- designated a lesser stream winner 

Hoti = is 

Iti = thus 

Atthakatthācariyo = the commentary teachers 

Samvanneti — correctly expounded 


Sadhu! Sadhu ! Sadhu ! Venerable Sir. 

Iminaà: như vậy 

Pana ñãnena: bây giờ đây Tuệ Giác (với tri thức về Tác Nhân và 
Hệ Quả hoặc Duyên Sinh Thú Chấp Trí). 

Sampannáàgato: hội túc duyên (đã được hội túc phúc duyên) 

Vipassako: Minh Sát Giả (thiền giả Minh Sát Tuệ) 

Buddha sãsane: Phật Giáo (trong thời kỳ hiện hành của Phật Giáo) 

Laddhassáso: cảm giác thư thích (đang cảm giác thoải mái 
thanh thản) 

Laddhapatittho: trào đáo đạp cước xứ (đã hoạch đặc vi trí 

chắc chán) 

Niyätagatiko: dám bảo hảo mệnh vận (đảm bảo một mệnh vận 

thiện hảo) 


34 


Cülasotapannonama: Tiéu Thát Lai dinh danh (được chỉ dinh một 
Bậc Tiểu Dự Lưu) 

Hoti: là | 

Iti: bói do váy 

Atthakatthacariyo: Bậc Chú Giải Su (các Giáo Tho Su Chú Giải) 

Samvanneti: tường té thuyết minh (đã tường té thuyết minh một 
cách chính xác). 

Lành Thay ! Lành Thay ! Lành Thay ! Kính bạch Ngài. 


The yogi who has the knowledge of cause and effect, the (Paccaya 
Pariggaha Nüna) has already established a firm footing in the Buddha's 
Sasana and he is already relieved. However much he is preached, he is not 
shaken by any other theology. Wealth and happiness, poverty and 
unhappiness, can automatically happen without having any cause, however 
much any eloquent speaker talks about this Ahetuka belief (Ahetuka Ditthi), 
will the Dhamma audience believe it ? (We will not, Venerable Sir). Yes, 
you will not believe. 

Hành giả mà có tri thức vé tác nhân và hệ quá, Duyên Sinh Thủ Chấp 
Trí, vi åy dà duoc thiét lập một vi trí vững chắc trong Phật Giáo và vị ây dà 
cám đáo được thư thái. Cho dù vị ấy đã được thuyết giáo rất nhiều, vi ây 
triệt để không bị đao động bởi bất luận hệ thống tư tưởng nào khác. Sự tài 
phú và niềm hạnh phúc, sự bán cùng và nỗi bát hanh, có thé xảy ra một cách 
tự động mà không có bất luận nguyên nhân nào, cho dù bất luận rất nhiều 
diễn giảng giả biện tài thuyết giảng về sự tín ngưỡng Vô Nhân này (Vô Nhân 
Kiến), liệu hàng khán giả Thính Pháp có niềm tin vào điều đó không ? 
(Chúng sẽ không có, kính bạch Ngài). Đúng vậy, các bạn sẽ không có niềm 
tin. 


If the cause is good, the result will be good. lf the cause is bad...? 
(The result will be bad, Venerable Sir). When in one's own mind while good 
and noble thoughts are occurring, the effect of good physical and verbal 
actions occur as a result. Don't you experience by yourself the benefits at 
that time ? (We experience by ourselves, Venerable Sir). 

Nếu nhu tác nhân là thiện hảo thì kết quả sẽ là thiện hảo. Nếu như tác 
nhân là bát thiện...? (Kết quà sẽ là bất thiện, kính bạch Ngài). Khi ở trong 
tâm thức của chính mình đang là những sự nghĩ suy thiện hảo và thánh thiện 


35 


đang hiện bày thì hệ quả của những thân hành thiện và ngữ hành thiện hiện 
bày được xem như là một kết quả. Tự bản thân các bạn không có trải nghiệm 
những quá phúc lợi ngay tại thời điểm ấy sao ? (Tu bản thân chúng con có 
trải nghiệm, kính bạch Ngài). 


When in one's own mind, the cause is not good, bad physical and 
verbal actions occur as a result. Don't you experience it by yourselves these 
bad results ? (We do experience by ourselves, Venerable Sir). Thus, one is 
not shaken by anyone who speaks however eloquently about the belief, such 
as wealth and happiness, poverty and unhappiness automatically happen 
without causes. He feels relieved. If not, he will think that it may or may not 
be true. Does this doubtful thought give relief ? (It does not give, Venerable 
Sir). Yes, one does not get relief. 

Khi ở trong tâm thức của chính minh, tác nhân là bát thiện thì những 
thân hành bắt thiện và ngữ hành bắt thiện hiện bày được xem như là một kết 
quá. Tự bán thân các bạn không có trải nghiệm những kết quả bát thiện này 
sao ? (Tu bản thân chúng con có trải nghiệm, kính bạch Ngài). Do đó, người 
ta triệt dé không bi dao động bởi bát luận một ai mà cho dù là người diễn 
giảng một cách biện tài về niềm tin, chăng hạn như là sự tài phú và niềm 
hạnh phúc, sự bàn cùng và nỗi bát hanh, có thé xảy ra một cách tu động mà 
không có bát luận nguyên nhân nào. Vi ấy dà cám đáo được thư thái. Nếu 
không, vị ấy sẽ nghĩ suy rằng điều đó có thể là thực hoặc có thể là không 
thực (bán tin bán nghi). Liệu sự nghĩ suy bất xác định này có cho được sự 
thư thái không ? (Nó không có cho, kính bạch Ngài). Đúng vậy, người ta 
không cảm đáo được.thư thái. 


One will not be shaken by any who, however, speaks with the belief 
called Visama Hetukaditthi. The Atthakathaà teachers explained that the 
Visama Hetukaditthi is the "belief in Creation". Human beings and all 
other beings are created by the powerful creators such as Brahma or 
Vishnu. Have not the Dhamma audience heard about it ? (We have heard 
about it, Venerable Sir). 

Người ta sẽ triệt dé không bi dao động bởi bát luận một ai, cho dù, 
diễn giảng VỚI niềm tin được goi là Bát Bình Đẳng Vô Nhân Kiến. Các bậc 
Chú Giải Su đã giải thích rằng “Bát Bình Đăng Vô Nhân Kiến là niềm tin 
vào Sự Sáng Tạo”. Chúng nhân hữu tình và tất cả chúng hữu tinh khác đã 


36 


được các sáng tao giả hữu cường lực tao ra chăng han nhu Đẳng Phạm Thiên 
(thân sáng tạo: vị thân thứ nhất trong Tam Da của Ấn Độ Giáo) hoặc Vi 
Nữu Thiên (thán bảo hộ: vị thân thứ hai của Ấn Độ Giáo). Hàng khán giả 
Thính Pháp đã không có nghe về điều này sao ? (Chúng con đã có nghe về 
điều này, kính bạch Ngài). 


The Afthakatha teachers said that the belief in creation is Visama 
Hetukaditthi. What Ditthi is that ? (Visama Hetukaditthi, Venerable Sir). 
"Sama" is equality, "Visama" is..? (Inequality, Venerable Sir). It is one of 
the beliefs of unevenness in cause and effect. Is it a right or wrong belief ? 
(It is a wrong belief, Venerable Sir). Yes, it is a wrong belief. 

Các bậc Chú Giải Su đã nói rằng niềm tin vào Sự Sáng Tạo là Bất 
Bình Đẳng Vô Nhân Kiến. Tà Kiến ấy là chi ? (Bất Bình Đăng Vô Nhân 
Kiến, kính bạch Ngài). “Bình Đắng” là sự bằng nhau, “Bắt Bình Đăng” 
là...? (Sự không bằng nhau, kính bạch Ngài). Đó là một trong những niềm 
tin của sự bất bình chỉnh về tác nhân và hệ quả. Đó là một niềm tin đúng đắn 
hay là sai làm ? (Đó là một niềm tin sai lầm, kính bạch Ngài). Đúng vậy, đó 
là một niềm tin sai lầm. 


lhe reason is that, the powerful creators are endowed with 
compassion and loving - kindness, they certainly will create living beings to 
be good, to be complete with all things, to have good appearance, to be rich 
and so on. When they become people and living beings, are they all good, 
happy and wealthy ? (All are not, Venerable Sir). Don't they become 
different from one another ? (They do become different, Venerable Sir). 

Ly do là, các sáng tạo giả hữu cường lực đã hội túc phúc duyên với 
lòng thương cảm và tắm lòng thân ái, một cách chắc chăn họ sẽ tạo ra các 
chúng sinh hữu tình được thiện lương, được hoàn chỉnh với đủ mọi điều, có 
ngoại hình xinh đẹp, được giàu có và v.v. Khi họ trở thành nhân loại và các 
chúng sinh hữu tình thì tất cả họ đều tốt đẹp, hạnh phúc và giàu có ? (Tất cả 
họ không phải thế, kính bạch Ngài). Họ không trở nên khác biệt với nhau 
sao ? (Họ trở nên khác biệt, kính bạch Ngài). 


Some are completely endowed with all aspects. They are complete 
with properties, good appearance, good nature and so on. Aren't there such 
people ? (There are, Venerable Sir). 


37 


Some are endowed moderately. There are people who are fairly 
endowed with property and wealth, good appearance and good nature. 

Some are incomplete. They are lacking in wealth, appearance, good 
nature. Áren't there such people ? (There are, Venerable Sir). 

Một số đã hội túc phúc duyên một cách hoàn chỉnh với tất cà moi 
phương diện. Họ được hoàn toàn về những tài sản, ngoại hình xinh đẹp, bản 
tính thiện hảo và v.v. Không có những người như thé sao ? (Có, kính bạch 
Ngài). 

Một số đã hội túc phúc duyên một cách thích độ. Họ là những người 
đã hội túc phúc duyên một cách tương đối với tài sản và sự giàu có, ngoại 
hình xinh đẹp và bản tính thiện hảo. 

Một số thì bất hoàn chỉnh. Họ đang khiếm khuyết về sự giàu có, ngoại 
hình và bản tính thiện hảo. Không có những người như thế sao ? (Có, kính 
bạch Ngài). 


They are all created to be good in all aspects. The cause is creating 
everything to be good. For the effect, do they all become good ? (Some are 
not good, Venerable Sir). Are the cause and effect equal or not ? (They are 
not equal, Venerable Sir). What do you call this inequality ? (It is called 
Visama Hetukaditthi, Venerable Sir). The inequality is Visama. The equality 
is Sama. It has to be asked a little bit so as to make you to understand Pali 
words. 

Ho đã được tao ra hoàn toàn thiện hảo trong moi phuong diện. Tác 
nhân thì dang tạo ra moi thứ dé trở nên thiện hảo. Thé đối với hệ quả thì tất 
cả họ đều trở nên thiện hảo ? (Một số không được thiện hảo, kính bạch Ngài). 
Vậy tác nhân và hệ quả có băng nhau hay không ? (Chúng không bằng nhau, 
kính bạch Ngài). Các bạn gọi sự không bằng nhau này là chi ? (Điều đó được 
gọi là Bát Bình Đẳng Vô Nhân Kiến, kính bạch Ngài). Sự không bằng nhau 
là Bát Bình Đẳng. Sự băng nhau là Bình Đăng. Phải được ván hỏi một chút 
ít nhằm dé làm cho các bạn tuệ tri các từ ngữ Pali. | 


What does the Visama Hetukaditthi means ? Are the cause and effect 
equal or not ? (Tt means they are not equal, Venerable Sir). Yes, it is unequal. 
The creation is the cause and the existing of people and beings is effect. Do 
they become according to the aim of creation or not ? (They do not become 
accordingly, Venerable Sir). Yes, they do not become accordingly. This is 


38 


called Visama Hetukaditthi, by Atthakathà teachers. It is a wrong view. Will 
or will not the yogi who reaches the stages of Paccayapariggaha Nàna have 
belief in this wrong view ? (He will not have belief in it, Venerable Sir). Not 
believing means penetrating the ignorance Avijja. 

. Bát Binh Đẳng Vô Nhân Kiến có nghĩa là chi ? Tác nhân và hệ quà 
có bằng nhau hay không ? (Có nghĩa là chúng không bằng nhau, kính bạch 
Ngài). Đúng vậy, nó không băng nhau. Sự Sáng Tạo là tác nhân và sự hiện 
hữu của nhân loại và chúng hữu tình là hệ quả. Chúng có trở nên đúng như 
mục đích của Sự Sáng Tạo hay không ? (Chúng không có trở nên một cách 
tương ứng, kính bạch Ngài). Đúng vậy, chúng không có trở nên một cách 
tương ứng. Điều này được các Bậc Chú Giải Su goi là Bát Bình Dáng Vô 
Nhân Kiến. Đó là một kiến giải sai lầm. Hành giả mà đạt đến giai đoạn của 
Duyên Sinh Thủ Chấp Trí thì sẽ hay không sẽ có niềm tin vào kiến giải sai 
lầm này ? (Vi ấy sẽ không có niềm tin vào điều ấy, kính bạch Ngài). Không 
có niềm tin có nghĩa là đang khán thấu sự bát tri, (Vô Minh). 


If the cause is good, the effect will be good. If the cause is bad, the 
effect will be bad. Those who are fully endowed with wholesome deeds in 
the past existences, will become fully endowed with property and wealth in 
this present life. Those who are endowed with a moderate amount of 
meritorious deeds in the past existences, may get a fair amount of benefits in 
this life. Those who are endowed with few good deeds in the past lives, are 
incomplete in every aspect in this life. Doesn't the Dhamma audience know 
that ? (We know that, Venerable Sir). By knowing thus, will you or will you 
not believe in Visama Hetukaditthi ? (We will not believe, however 
eloquently this talk is given). 

Nếu nhu tác nhân là thiện hảo thì kết quả sẽ là thiện hào. Nếu nhu tác 
nhân là bát thiện thi hé quà sẽ là bất thiện. Những ai mà đã hội túc phúc 
duyên với các thiện hạnh trong những kiếp sống quá khứ thì sẽ trở nên hoàn 
toàn hội túc phúc duyên với tài sản và sự giàu có trong kiếp sống hiện tiên. 
Những ai mà đã hội túc phúc duyên với một số lượng các công đức hạnh vừa 
phải trong những kiếp sống quá khứ thì có thể nhận được một số lượng các 
quả phúc lợi trong kiếp sống này. Những ai mà đã hội túc phúc duyên với 
một số ít ỏi thiện hạnh trong những kiếp sống quá khứ thì bất hoàn chỉnh về 
mọi phương điện trong kiếp sống này. Hàng khán giả Thính Pháp không có 
tri đắc điều ấy sao ? (Chúng con tri đắc điều ấy, kính bạch Ngài). Do đã am 


39 


tường như thé, các ban sé tin hoặc sẽ không tin vào Bát Binh Dáng Vó Nhán 
Kiến ? Chúng con sẽ không tin, cho dù sự thuyết giảng về điều này đã được 
ban phát một cách biện tài. 


Can you convert to another belief ? (We cannot convert, Venerable 
Sir). Is it alright, if the yogi converts into another belief after practicing 
Vipassanà meditation ? (Tt is not, Venerable Sir). Can it not be decided that 
this yogi has not reached the Paccayapariggaha Nàna. (It can be decided 
thus, Venerable Sir). Now, the Dhamma audience will never convert into 
another belief. Will the Dhamma audience ever convert into another belief? 
(They will never convert, Venerable Sir). 

Các ban có thé chuyén dói sang niém tin khác khóng ? (Chüng con 
không thé nào, kính bach Ngài). Điều đó có tốt không, nếu nhu hành giả 
chuyển đổi sang niềm tin khác sau khi đã thuc hành thiền định Minh Sát 
Tuệ? (Điều đó không tốt, kính bạch Ngài). Không thể nào tài quyết được 
rằng hành giá đã không đạt được Duyên Sinh Thủ Chấp Trí sao ? (Có thể 
tài quyết được như thế, kính bạch Ngài). Nếu như hành giả chuyển đổi sang 
niềm tin khác vì vị ấy không thé nào đạt được ngay cả Duyên Sinh Thủ 
Chấp Trí thi liệu mọi chuyện sẽ tốt hết không ? (Sẽ không tốt, kính bạch 
Ngài). Thé là, hàng khán già Thính Pháp sẽ không bao giờ chuyển đôi sang 
niềm tin khác. Có bao giờ hàng khán giả Thính Pháp sẽ chuyển đổi sang 
niềm tin khác không ? (Họ sẽ không bao giờ, kính bạch Ngài). 


It means that one is certain to be born in a pleasant existence (Sugati), 
such as Human abode, six Deva realms and Brahma worlds, If one is certain 
to be born in good destiny (Sugati), doesn't it automatically mean that one 
will not be born in the lower abodes (Dugati), Apaya Niriya ? (It 
automatically means that, Venerable Sir). Yes, it automatically means that . 

Diéu dó có nghia là nguói ta chác chán duoc sinh ra trong mót kiếp 
sóng khả ái (Thiện Thú), chăng han nhu là Cói Giới Nhân Loại, Luc Duc 
Thiên Giới và các Cói Giới Phạm Thiên. Nếu như người ta chắc chán được 
sinh ra trong hảo mệnh vận (Thiện Thú) thì không phải một cách tự động có 
nghĩa là người ta sẽ không bị sinh ra trong các Cói Giới thấp kém hơn (Khổ 
Thú), Cõi Địa Ngục Thống Khô sao ? (Một cách tự động có nghĩa như thế 
đấy, kính bạch Ngài). Đúng vậy, một cách tự động có nghĩa như thế đấy. 


40 


As the Vipassana Ñana has penetrated the wrong perceptions to 
overcome the Avijjā, doesn't one reach into the light such as human abode 
and celestial worlds ? (He reaches, Venerable Sir). When the young chick 
sees the light while the covering egg shell gets thinner, will not the young 
chick become strengthened ? (It will become strengthened, Venerable Sir). 
Yes, it is like that. It means that for those who attain the stage of strong _ 
Vipassanà Nana, the more he can perceive the right view, the more he can 
get the element of light. | 

Khi Minh Sát Trí đã khán thấu được những nhận thức sai làm dé áp 
phục Vô Minh, không phải người ta đạt đến sự hanh phúc chăng han nhu là 
Cói Giới Nhân Loại và các Cói Thiên Giới sao ? (VỊ ây dat duoc, kính bach 
Ngài). Khi gà con nhìn thấy ánh sáng trong khi cái vỏ trứng bao boc cảng 
móng hon thì gà con sẽ không trở nên kiên cường sao 2 (Nó sẽ trở nên kiên 
cường, kính bạch Ngài). Đúng vậy, nó là như thế đây. Điều đó có nghĩa là 
đối với những vị mà đã thành dat giai đoạn kiên cường của Minh Sát Trí thì 
vị ấy càng có thé nhận thức được kiến giải chân chính và vị ấy càng có thé 
đạt được nguyên tô hạnh phúc. 


Cüla sofãpannanãma — designated a lesser stream winner 

Hoti = ls 

Cüla sotapannanama = Tiểu Tu Đà Hườn dinh danh (duoc chi 
định một Bậc Tiểu Dự Lưu) 

Hoti = là 


They become Cülasotüpanna, the lesser Sotñpanna. They will not be 
reborn in Apaya in the immediate second life. Will the Dhamma audience 
believe that ? (We will believe that, Venerable Sir). Yes, that should be 
believed remarkably. One who attains the stage of Paccayapariggaha Ñana 
knows the state of his mind. When one has good and noble mind, and if he 
knows it as the cause, doesn't he have to maintain it ? (He has to maintain 
it, Venerable Sir). When he knows his state of mind is bad and inferior, 
doesn't he have to discard it quickly ? (He has to discard it quickly, 
Venerable Sir). If good and noble state of mind arises many times, what will 
arise mostly, Kusala or Akusala (Kusala will arise mostly, Venerable Sir). 
One who Kusala is arising frequently or who is having Kusala abundantly, 


41 


will he fall to Apüya Niriya or not ? (He will not fall to Apáya Niriya, 
Venerable Sir). 

Ho trở thành bác Tiéu Thất Lai, bác Tiêu Tu Đà Hườn. Ho sẽ không 
bị tục sinh vào Cói Thống Khổ trong kiếp sống kế cận thứ hai. Hàng khán 
giả Thính Pháp sẽ tin điều ấy không ? (Chúng con sẽ tin điều ấy, kính bạch 
Ngài). Đúng vậy, điều ấy nên được tương tín một cách phi thường. Người 
mà thành đạt Duyên Sinh Thủ Chấp Trí thì vị ấy tri đắc trạng thái tâm thức 
của mình. Khi người ta có tâm thức thiện hảo và thánh thiện và néu nhu vi 
ấy tri đắc điều đó là tác nhân, vị ấy không phải duy trì điều đó sao ? (VỊ ấy 
phải duy trì điều đó, kính bạch Ngài). Khi vị ấy tri đắc trạng thái tâm thức 
của mình là bất hảo và ty liệt, vị ấy không phải điểm xuất điều đó sao ? (Vị 
ây phåi điểm xuất điều đó một cách mau le, kính bạch Ngài). Néu nhu trang 
thái tâm thức thiện hảo và thánh thiện khởi sinh nhiều làn thì điều chi sẽ chủ 
yếu khởi sinh, điều Thiện hay là điều Bát Thiện ? (Chủ yếu là điều Thiện 
sẽ khởi sinh, kính bạch Ngài). Người mà đang có điều Thiện khởi sinh một 
cách thường xuyên hoặc người mà đang có điều Thiện một cách đại lượng, 
liệu vị ấy sẽ bị doa vào Cõi Địa Ngục Thống Khô hay không ? (Vị ấy sẽ 
không bi doa vào Cói Địa Nguc Thống Khổ, kính bạch Ngài). 


Is it realistic to designate him a Cüla Sotapanna ? (It is realistic, 
Venerable Sir). If someone ask how to designate a certain person who is not 
practicing Vipassanü meditation as a Cüla Sotüpanna just by knowing his 
style of living, it will not be possible to decide according to the scripture and 
by the Sayüdaws and Sangha. It is rather difficult to decide who is a Cüla 
Sotüpanna according to the scriptures. Now that one has practiced 
Vipassanü meditation, is it easy or difficult to be able to decide that person 
as Cüla Sotüpanna ? (It is easy, Venerable Sir). When one has attained 
Paccayapariggaha Nàna..? (He is a Cüla Sotapanna, Venerable Sir). One 
will dare to say that he is a Cüla Sotapanna. Will you dare to say so ? (We 
will dare to say so, Venerable Sir). Yes, it would be proper only if you dare 
1o say so. 

Có thiết thực khả hành dé chi định vị ấy là một bậc Tiéu Thất Lai 
không ? (Điều đó thiết thực khả hành, kính bạch Ngài). Nếu như có người 
ván hỏi làm thé nào dé chỉ định một người nào đó mà không có thực hành 
thiền định Minh Sát Tuệ là một bậc Tiểu Thất Lai chỉ bởi qua am tường 
phương thức sinh hoạt của vi ây thì sẽ bát khả thi dé tài quyết tùng thuận theo 


42 


văn bàn kinh điển và do bởi các Ngài Dai Trưởng Lão và Tăng Đoàn. Thật 
là hơi khó khăn để tài quyết ai là một bậc Tiêu Thất Lai tùng thuận theo các 
văn bản kinh điển. Một khi người mà đã có thực hành thiền định Minh Sát 
Tuệ thì sẽ là dé dàng hay là khó khăn dé có khả năng tài quyết người ấy là 
một bậc Tiểu Thất Lai ? (Thật là dé dàng, kính bach Ngài). Khi nguói mà 
đã thành dat Duyên Sinh Thủ Chấp Trí...? (Vị ấy là một bác Tiểu Thất 
Lai, kính bạch Ngài). Người ta sẽ có can đảm để nói rằng VỊ ây là một bậc 
Tiểu Thất Lai. Các bạn sé có can dám dé nói như thé không ? (Chúng con 
sẽ có can đảm để nói như thế, kính bạch Ngài). Đúng vậy, chỉ sẽ là chính 
đáng nếu như các bạn có can đảm để nói như thế. 


Only then, one is well convinced of his Dhamma. If one dare not say 
so, doesn't it mean that he is not thoroughly convinced of his Dhamma ? (It 
does mean that, Venerable Sir). The Dhamma audience yogis certainly dare 
to say so. This is the stage of insight where one can say darely. 

Chi nhu thé, nguói ta dà thuc su xác tín vào Pháp cüa minh. Néu nhu 
người ta không có can đảm nói nhu thé thì điều đó không có nghĩa là vị ấy 
đã không có hoàn toàn xác tín vào Pháp của mình ? (Điều đó có nghĩa như 
thế đây, kính bạch Ngài). Các hành giả khán Thính Pháp lẽ tất nhiên có can 
đảm để nói như thé. Đây là giai đoạn của tuệ giác nơi mà người ta có thé có 
can đảm phát biểu. 


At the stage of Paccayapariggaha Nàna, one knows the cause and 
effect only, that wholesome causes lead to wholesome benefits and 
unwholesome deeds give unwholesome results. Is it a right or wrong 
perception ? (It is the right perception, Venerable Sir). As it is the right 
perception, it penetrates the darkness of Avijja. It is for the liberation. This 
is the liberation from the round of rebirths (Bhava Samsüra). With 
continuous practice, concentration is strengthened by one more step and the 
stage of insight, Sammasana Nüna is achieved. 

Ở giai đoạn Duyên Sinh Thü Chấp Trí, người ta chỉ tri đắc tác nhân 
và hệ quả, rằng những tác nhân tịnh hảo dắt dẫn đến những quả phúc lợi tịnh 
hảo và những tác hành bất tịnh hảo cho những kết quả bất tịnh hảo. Đó là 
một nhận thức đúng đăn hay là sai lầm ? (Đó là sự nhận thức đúng đắn, kính 
bạch Ngài). Khi đó là sự nhận thức đúng dán, nó khán thâu được màng hắc 
ám của Võ Minh. Đó là cho sự giải thoát. Đây là sự giải thoát khỏi vòng 


43 


tuyén chuyén tục sinh (Hữu Luân Hồi). Với việc thực hành liên tục, sự định 
thức đã được gia có thêm một bác nữa và giai đoạn của tuệ giác, Phố Thông 
Trí (Quán Trạch Trí) đã thành đạt. 


The third stage of insight is Sammasana Nàna. This Nüna gived the 
comprehensive knowledge of Anicca, Dukkha and Anatta. This Ñana is 
noted for its reputation, the reputation of being an unpleasant insight. 

Giai đoạn thứ ba của tuệ giác là Phó Thông Trí (Quán Trạch Trí). 
Trí này đã cho tri thức toàn điện về Vô Thường, Khô Đau và Vô Ngã. Tuệ 
Trí này đã được lưu ý vì danh thanh của nó, danh thanh của chân tướng một 
tuệ giác bát khả ái. 


It is unpleasant indeed. For the yogi who has neither practiced 
Samatha nor Vipassanñ previously and for one who is just a beginner in the 
practice of Vipassanü meditation, he will experience pain, tingling, aches, 
dizziness, itchiness, stiffness, exhaustion, nausea, swaying and so on, soon 
after he sits for meditation. Will they occur more of less ? (They will occur, 
Venerable Sir). Yes they will occur. 

Quả thật là bất khả ái. Đối với hành giá mà đã không có thực hành 
An Chỉ mà cũng không có thực hành Minh Sát Tuệ trước đây và đối với 
người mà chỉ mới là một sơ học giá trong việc thực hành về thiền định Minh 
Sát Tuệ, vị ấy sẽ trải nghiệm sự đau đớn, nói dau như bi đâm chích (thích 
thống), sự đau nhức, sự chóng mặt, sự ngứa ngáy, sự té cứng, sự kiét sức, su 
buồn nôn, sự dao bài (lay động lắc lu) và v.v., ngay sau khi vị ấy ngồi để 
hành thiền. Không ít thì nhiều chúng sẽ hiện bày ? (Chúng sẽ hiện bày, kính 
bạch Ngài). Đúng vậy, chúng sẽ hiện bày. 


The yogi thinks that this body (Khandhá) is really a collection of 
suffering (Dukkha) and there is nothing pleasant in it. With all the swaying, 
dizziness, itchiness and so on arising, will he be happy ? (He will be not, 
Venerable Sir). Perceiving Dukkha by comprehension is perceiving the 
characteristic of Sammasana Nàna . Most of the yogis know about it. (It is 
said that noting them is also Dukkha, Venerable Sir). Experiencing 
pleasantness is a rarity. They complain with a grumbling tone. What Nàna 
have they reached ? (They have reached Sammasana Nàna, Venerable Sir). 
Yes, they have reached Sammasana Ñana 


44 


Hành giả nghi suy rằng sắc thân này (Các Uán) thực su là một sự thu 
tập của nói khó dau và không có chỉ khả ái ở trong đó. Với tất cả sự dao bài 
(lay động lắc lu), sự chóng mặt, sự ngứa ngáy và v.v. dang khởi sinh, liệu vị 
áy sẽ có được hạnh phúc ? (Vị ấy sẽ không có, kính bạch Ngài). Nhận thức 
được Khổ Đau bởi qua sự lý giải là đang nhận thức được đặc tướng của Phó 
Thông Trí (Quán Trạch Trí). Hầu hết các hành giả đều tri đắc về điều đó. 
(Người ta nói rằng chú niệm đến chúng cũng là Khổ Dau, kính bạch Ngài). 
Trải nghiệm niềm hoan hy duyệt ý là một sự hy hữu. Họ tố thuyết với một 
giọng điệu thương oán. Họ đã đạt đến Tuệ Trí chi ? (Ho dà dat dén Phó 
Thông Trí, kính bach Ngài). Đúng vậy, họ đã dat đến Phó Thông Trí 
(Quán Trạch Trí). 


These pain, tingling, aches, dizziness, itchiness, occur one after 
another, and they are changing in many ways. Now there is pain, now 
tingling, now itching and so on. They are just impermanent. The 
impermanence is Ánicca in Pali, perceiving Anicca by comprehension is 
Sammasana Nüna. 

Nhüng su dau dón, nói dau nhu bi dám chích (thích thóng), su dau 
nhức, sự chóng mặt, sự ngứa ngáy này làn lượt hiện bày, và chúng đang bién 
dói trong nhiêu phương thức. Lúc thì có sự đau đớn, lúc thì nỗi dau như bị 
đâm chích (thích thống), lúc thì ngứa ngáy và v.v. Chúng đúng là không 
thường tồn. Sự không thường tón ở trong Pali ngữ là Vô Thường, nhận thức 
được Vô Thường bởi qua sự lý giải là Phó Thông Trí (Quán Trạch Trí). 


The yogi considers, he has come to meditate not to suffer from these 
unpleasant feelings (Dukkha Vedanā), such as pain, tingling, aching, 
dizziness, itching and so on. He has come to meditate fo experience the 
Dhamma, to have progress in Dhamma, and to realize the deserving Noble 
Dhamma with quick comprehension. Now, it is not happening according to 
his wish. This khandha is not controllable. Uncontrollable is a word in 
English. In Pàji...? (It is Anatta, Venerable Sir) The comprehensive 
knowledge of Anatta is Sammasana Nàna . 

Hành giả khảo lự, vi ấy đã đến dé hành thiền không để chịu đựng 
những cám giác bát khả ái này (Khô Thọ), chàng hạn như là sự đau đớn, nói 
đau nhu bi đâm chích (thích thống), sự đau nhức, sự chóng mặt, sự ngứa ngáy 
và v.v. Vị ấy đã đến dé hành thiền dé trải nghiệm Pháp, để có sự tién hóa 


45 


trong Pháp, và dé chứng tri trị đắc Thánh Pháp với sự lý giải mau le. Bây 
giờ, sự việc không xảy ra tùng thuận theo nguyện vọng của mình. Uẫn này 
bát khả khống chế. Vô pháp không ché là một từ trong Anh Ngữ. Trong 
Pàli Ngữ là...? (Đó là Vô Ngã, kính bạch Ngài). Tri thức toàn diện về Vô 
Nøã là Phố Thông Trí (Quán Trạch Trí). 


The Ñana which know “Anicca Dukkha and Anatta" by 
comprehension is Sammasana Ñana. It is comprehending that this Khandha 
is impermanent, suffering and uncontrollable. To perceive that is knowing 
rightly or wrongly ? (It is knowing rightly, Venerable Sir). Comprehending 
thus means penetrating the Avijja. Is it all right ? (t is al right, 
Venerable Sir). Yes, it is all right. It is a good foundation for liberation. 

Tuệ Trí mà tri đắc “Vô Thường, Khó Dau và Vô Ngã” bởi qua su 
lý giải là Phó Thông Trí (Quán Trạch Trí). Nó đang lý giải rằng Uán này 
là không thường tồn, khổ đau và vô pháp khống chế. Nhận thức được điều 
đó là sự am tường một cách đúng đắn hay là một cách sai lầm ? (Đó là sự am 
tường một cách đúng đắn, kính bạch Ngài). Lý giải được như thế có nghĩa 
là đang khán thâu được Vô Minh. Điều đó có hoàn hảo không ? (Điều đó 
hoàn hảo, kính bạch Ngài). Đúng vậy, điều đó hoàn hảo. Đó là một nền tảng 
tốt đẹp cho sự giải thoát. 


With successive notings, the Samüdhi Nàna becomes stronger and 
more mature, and the fourth stage of insight, Udayabbaya Ñana is achieved. 
“Udaya” is arising, and “Vaya” is passing away. This is the Knowledge of 
Arising and Passing Away. At the beginning of Udayabbaya Nüna, the 
"arisings", and “passings” are not yet experienced. What the yogi mostly 
experiences is pleasantness. He encounters happiness initially. At 
Udayabbaya Ñana, the pleasaníness is obvious. 

Với những sự chú niêm liên tuc, Dinh Lực Trí trở nên manh mé hon 
và càng thành thục hơn, và giai đoạn thứ tư của tuệ giác, Sinh Diệt Trí đã 
thành đạt. “Khởi Sinh” là đang khởi sinh và “Điêu Tàn” là đang diệt vong. 
Đây là Tri Thức về Sự Khởi Sinh và Sự Hoai Diệt. Ở giai đoạn đầu của Sinh 
Diệt Trí, “các sự khởi sinh” và “các sự hoại diệt” vẫn chưa có được trải 
nghiệm. Điều mà hành giả chủ yếu trải nghiệm là niềm hoan hy duyệt ý. Vi 
ấy tiếp xúc niềm hạnh phúc lúc khởi sơ. Tại Sinh Diệt Trí, niềm hoan hỷ 
duyệt ý được minh hién. 


46 


The yogi may experience the lightness in both the (mental) body and 
mind (Kayalahutà and Cittalahuta). At Sammasana Nàüna stage, one 
experiences heaviness both in the (mental) body and mind, and he is harsh 
and in a bad mood. Some yogis reported “Venerable Sayadaw, I am in a bad 
mood". Yes, it is correct. This stage of Nüna is a distressful stage of insight. 
At the stage of Sammasana Nüna, isn't the mind in a bad mood ? (It is ina 
bad mood, Venerable Sir). | 

Hành giả có thé trái nghiệm được trang thái nhe nhàng trong cá hai 
vừa sắc thân (ở phần thuộc vé tinh thần) và vừa cả tâm thức (Thân Kinh 
Nhu và Tâm Khinh Nhu). Ở giai đoạn Phố Thông Trí, người ta trải nghiệm 
tính chất nặng né trong cả hai vừa sắc thân (ở phần thuộc vé tinh thần) và 
vừa cả tâm thức, và vị ấy bị khắc nghiệt và trong một tâm trạng xấu xa. Một 
số hành giả đã trình pháp: “Kính bạch Ngài, con đang trong một tâm trạng 
xáu xa.” Đúng vậy, điều đó đúng thực. Giai đoạn của Trí này là một giai 
đoạn thống khổ của tuệ giác. Ở giai đoạn của Phố Thông Trí, không phải 
tâm thức ở trong tâm trạng xấu xa sao ? (Nó đang trong một tâm trạng xấu 
xa, kính bạch Ngài). 


When one reaches Udayabayya Ñana, he experiences pleasantness in 
both (mental) body and mind, the lightness in both (mental) body and mind. 
Pliancy in both the (mental) body and mind (Kayamudutà and Cittamudutà) 
arise spontaneously. The meditation instructor knows personally that the 
yogi has achieved Udayabayya Nüna. 

Khi nguói ta dat dén Sinh Diét Trí, vi áy trái nghiém niém hoan hy 
duyệt y trong cá hai vừa sắc thân (ở phán thuộc vé tinh thần) và vừa cả tâm 
thức, trạng thái nhe nhàng trong cả hai vừa sắc thân (ở phần thuộc vé tinh 
thần) và vừa cả tâm thức. Trạng thái dễ uốn nắn trong cả hai vừa sắc thân (ở 
phân thuộc vé tinh thân) và vừa cả tâm thức (Thân Nhu Thuận và Tâm Nhu 
Thuận) khởi sinh một cách tự phát. Tự bản thân vị chỉ đạo thiền định tri đắc 
rằng hành giả đã thành đạt Sinh Diệt Trí. 


At this stage, the yogi become straightforward both (mental) body and 
mind (Kayujukatà and Cittajukata). When the yogi reports the Dhamma, he 
actually reports the true facts. He even reports about his childhood 
experiences. The instructor has to stop him by saying "It is already good 


47 


enough, it is already good enough". Isn't it evident that both the mind and 
(mental) body have become straightforward ? (It is evident, Venerable Sir). 
Which Nàna has he reached ? (He has reached Udayabbaya Ñāna, 
Venerable Sir). Is it the mature or immature stage ? (Tt is the immature stage, 
Venerable Sir). Yes, he is at the immature stage. 

Ở giai đoạn này, hành giả trở nên thản xuất trong cá hai vừa sắc thân 
(ở phần thuộc về tinh thần) và vừa cả tâm thức (Thân Chính Trực và Tâm 
Chính Trực). Khi hành giả trình pháp, vị ấy thực sự trình bày các dữ kiện 
đúng sự thực. Vị ấy thậm chí còn trình bày về những trải nghiệm thời thơ âu 
của minh. Bậc chỉ đạo giả phải ngừng vi áy lai băng cách nói răng: “điều đó 
đủ tốt rồi, điều đó đã đủ tốt rồi”. Không phải rõ ràng là cả hai vừa sắc thân 
(ở phần thuộc vé tinh thần) và vừa cá tâm thức đã trở nên thản xuất sao ? 
(Điều đó rõ ràng, kính bạch Ngài). Vị ấy đã đạt đến Tuệ Trí chỉ ? (Vị ấy đã 
đạt đến Sinh Diệt Trí, kính bạch Ngài). Đó là giai đoạn thành thục hay là 
bất thành thục ? (Đó là giai đoạn bất thành thục, kính bạch Ngài). Đúng vậy, 
vị ấy đang ở giai đoạn bất thành thục. 


The yogi is not able to experience the arising and passing away. 
He experiences the fitness in the (mental) body and mind (Kayakammafifiatà 
and Cittakammafifiata). He can sit without changing his posture, at 
Udayabbaya Ñãụa, although he has to change the posture once or twice in 
the lower stages of Nüna such as Nümarüpa Pariccheda NÑana, 
Paccayapariggaha Ñana and Sammasana Nàna. He is able to sit for one 
hour easily and comfortably. If one could sit only for an hour in lower stages 
of Ñana, now he can sit for two, three, four or five hours at a stretch without 
changing the posture. It is due to fitness of both (mental) body and mind. 
While practicing, one feels as though the noting objects and noting mind are 
arising automatically. The yogis frequently reported, as though the "rising", 
"falling", "sitting" and "touching" are arising automatically, the noting 
mind is also observing them automatically and he is just sitting and 
observing them automatically. At what Nàna is he ? (He is at Udayabbaya 
Nana, Venerable Sir). 

Hành giả không có khả năng dé trái nghiệm sự khởi sinh và sự diệt 
vong. Vị ấy trải nghiệm sự thích ứng của sắc thân (ở phần thuộc về tinh thần) 
và tâm thức (Thân Thích Ứng và Tâm Thích Ứng). Vi ấy có thé ngồi mà 
không thay đổi tư thế, ở Sinh Diệt Trí, mặc dù vị ấy phải thay đổi tư thế một 


48 





hoặc hai lần trong những giai đoạn tháp hon của Tuệ Trí, chăng hạn như là 
Danh Sắc Phân Biệt Trí, Duyên Sinh Thủ Chấp Trí và Phó Thông Trí 
(Quán Trạch Trí). Vi ây có khả năng để ngồi trong một giờ đồng hồ một 
cách dé dàng và một cách thư thích. Nếu như người ta chỉ có thể ngồi trong 
một giờ đồng hồ ở những giai đoạn thấp hơn của Tuệ Trí, bây giờ vị ấy có 
khả năng ngồi trong hai, ba, bốn hoặc năm giờ đồng hồ liền một mạch mà 
không có việc thay đối tư thé. Đó là do bởi sự thích ứng ở cả hai vừa sắc 
thân (phần thuộc vé tinh thần) và vừa cả tâm thức. Trong khi dang thực hành, 
người ta cảm thấy các đối tượng đang chú niệm và tâm thức đang chú niệm 
y như thể đang khởi sinh một cách tự động. Các hành giả đã thường xuyên 
trình pháp, “sự phông lên”, “sự xộp xuống”, “sự an tọa” và “sự tiếp xúc” y 
như thé đang khói sinh một cách tự động, tâm thức đang chú niệm cũng dang 
quan sát chúng một cách tự động và vị ấy chỉ an tọa và đang quan sát chúng 
một cách tự động. Vị ấy đang ở Tuệ Trí chỉ ? (Vị ấy đang ở Sinh Diệt Trí, 
kính bạch Ngài). 


After expounding, questions have to be asked. Only after questioning, 
thematu Dhamma talk has to be continued. This is the method given by the 
Buddha, so that the mind of the Dhamma audience does not wander to other 
objects. The questions must be asked again, if not, the mind of the Dhamma 
audience may wander here and there. If so will it be alright ? (It will not be, 
Venerable Sir). What Nàna is that ? (It is at Udayabbaya Ñãna, Venerable 
Sir). Is it the mature or immature stage ? (It is the immature stage, Venerable 
Sir). Yes it is the immature Nàna stage. 


Sau khi đã tường tế thuyết minh, các câu hỏi phải được vấn hỏi. Chi 
sau sự vẫn hỏi, Pháp Đàm chắc hàn là được tiếp tục. Đây là phương pháp đã 
được Đức Phật ban phát nhằm để cho tâm thức của hàng khán giả Thính Pháp 
không có đi hoang vu đến các đối tượng khác. Những câu hỏi cần phải được 
vân hỏi lại, néu không, tâm thức của hàng khán giả Thinh Pháp có thé di 
hoang vu chỗ này và chó nọ. Nếu như thế điều đó sẽ tốt không ? (Nó sẽ 
không tốt, kính bạch Ngài). Đó là Tuệ Trí chi ? (Dó là Sinh Diệt Trí, kính 
bạch Ngài). Đó là giai đoạn thành thuc hay bát thành thục của Tuệ Trí ? (Đó 
là giai đoạn Tuệ Trí bất thành thục, kính bạch Ngài). Đúng vậy, đó là giai 
đoạn Tuệ Trí bất thành thục. 


49 


The yogi further experiences, tranquility in both (mental) body and 
mind (Kayapassadhi and Cittapassadhi). The yogi reports he has never 
before enjoyed such tranquility in mind in his whole life, Venerable Sir. His 
mind is so tranquil. If he has to say it by giving an example, his body is so 
tranquil that he feels like a standing doll called a "tumbling Kelly" or a 
"billiken". Which stage of Ñana has he reached ? (The stage of Udayabbaya 
Nana, Venerable Sir). Is it the immature stage or mature stage ? (It is at the 
immature stage, Venerable Sir). 


Hành giả trải nghiệm hơn nữa, sự binh tịnh trong cá hai vừa sắc thân 
(ở phần thuộc về tỉnh thần) và vừa cả tâm thức (Thân Bình Tịnh và Tâm 
Binh Tịnh). Hành giả trình pháp suốt cả đời của vị áy đã chưa bao giờ được 
thụ hưởng binh tịnh ở trong tâm thức nhu thé, kính bạch Ngài. Tâm thức của 
vị åy rất là bình tịnh. Nếu như vị ấy phải nói điều đó qua việc nêu lên một 
ví dụ điển hình thì sắc thân của vị ấy rất bình tịnh đến dài vị ấy cảm thấy tự 
hồ một con búp bê đang đứng được gọi là “một Kelly đang nhào lón"(dién 
viên múa, đạo diễn múa, diễn viên điện ảnh và đạo diễn My có tên Eugene 
Curran Kelly sinh năm 1912) hay là “một con lật đật”. Vi áy đã đạt đến giai 
đoạn của Tuệ Trí chi ? (Giai đoạn của Sinh Điệt Trí, kính bạch Ngài). Đó 
là giai đoạn thành thục hay là bất thành thục ? (Đó là ở giai đoạn bất thành 
thục, kính bạch Ngài). | 


The yogi further experiences, both pleasantness in the (mental) body 
and mind (Küyika Sukkha and Cetasika Sukkha). He has never before 
enjoyed such pleasantness in the (mental) body and mind. He is enjoying 
personally with Vipassana Pūti and Sukkha which cannot be enjoyed by 
ordinary Devas, let alone human beings. The yogi who can note well, 
personally experiences the pleasantness at the stage of immature 
Udayabbaya Nàna according to the preaching of Buddha. 


Hành giả trải nghiệm hon nữa, niêm hoan hy duyệt ý trong cá hai vừa 
sắc thân (ở phần thuộc về tỉnh thần) và vừa cả tâm thức (Thân Thọ Lạc và 
Tâm Sở Lạc). Vị ấy chua bao giờ thụ hưởng niềm hoan hy duyệt ý ở trong 
sắc thân (ở phần thuộc vé tinh thàn) và tâm thức như thế. Tự bản thân vị ấy 
đang thụ hưởng với Minh Sát Tuệ Hỷ và Lạc mà hàng Chư Thiên thông 
thường không thể nào thụ hưởng được, nói chi đến chúng nhân hữu tình. 
Hành giả là vị mà có thể chú niệm tốt thì tự bản thân trải nghiệm niềm hoan 


50 


hy duyệt ý ở giai đoạn bát thành thục của Sinh Diệt Trí tùng thuận theo sự 
truyền đạo của Đức Phật. 
I *Sufifiagaram pavitthassa santacittassa bhikkuno 
Amanusitati hoti umma dhammam vipassato". 
Sufifiagaram = a quiet place for meditation; 
Pavitthassa = by entering 
Santacittassa- with a tranquil mind; 


Sammà — properly 

Dhammam = the nature of arising and passing away of matter 
and mind 

Vipassato = who practices Vipassana meditation; 

Bikkhuno = the noble yogi, who can perceive the dangers 
(of Samsara) 

Amáànusi = which cannot be enjoyed by ordinary human 
beings or Devas, 

Rati = enjoys the pleasantness of Vipassanäã rapture; 

Hoti — take place 

Iti = thus 

Bhagava =the Buddha 

Avoca = expounded with wisdom led by compassion 


Sadhu ! Saddhu ! Sadhu ! Venerable Sir . 
Hoang Dia (Sufifiagaram) = một trú xứ tịch tịnh để thiền định; 


Tiến Nhập (Pavitthassa) = khi đã được đi vào 

Tinh Tâm (Santacittassa) = với một tâm thức bình tinh; 

Chân Chính (Samma) = một cách chính đáng 

Pháp (Dhammam) = thực tính khởi sinh và diệt vong của 
thể chất và tâm thức 

Quan Tuệ Giá (Vipassato)- vị thực hành thiền dinh Minh Sát Tuệ; ` 

Tỳ Khưu (Bikkhuno) = hành giả thánh thiện, là vị có thé 

nhận thức những sự nguy hiểm (của Vòng Luân Hồi) 

Bát Khả Nhân Thiên (Amanusi) = mà chúng nhân hữu tình 

hoặc Chư Thiên thông thường không thể nào thụ hưởng được 

Hy Duyệt (Rati) = thụ hưởng niềm hoan hy duyệt ý của 

lạc bất khả chi Minh Sát Tuệ: 


51 


Phát Sinh (Hoti) = diễn ra 


Như Thử (Iti) = như vậy 
Thé Tôn (Bhagavã) = Đức Phật 


Thuyết Giảng (Avoca) = đã tường tế thuyết minh với trí tuệ 
được dắt dẫn với lòng bi mẫn. 

Sadhu ! Saddhu ! Sadhu ! Venerable Sir . 

Lành Thay ! Lành Thay ! Lành Thay ! Kính bạch Ngài. 


The yogi who reaches the Udayabbaya Ñana approaches a quiet and 
secluded place and observes the nature of arising and passing away of Rüpa 
and Nama, experiences the Vipassanà Piti and Sukkha. The mindful yogi 
can personnaly experiences such Pūti and Sukkha which cannot be enjoyed 
either by the ordinary Deva or ordinary human beings as preached by the 
Buddha. 

Hành già mà dat đến Sinh Diệt Trí, vi ấy tiếp cận một trú xứ tịch tịnh 
và thanh vắng và quan sát thực tính khởi sinh và diệt vong của Sắc Pháp và 
Danh Pháp, trải nghiệm được Minh Sát Tuệ Hỷ và Lạc. Hành giả có chú 
niệm có thể tự mình trải nghiệm Hỷ và Lạc như thế mà hàng Chư Thiên 
thông thường không thể nào thụ hưởng được hoặc cả hàng chúng nhân hữu 
tình thông thường cũng thế như đã được Đức Phật truyền đạo. 


At this stage, the yogi takes pleasure in such experiences and his 
noting may just stop. Shouldn't the special attention be paid ? (It should be 
paid, Venerable Sir). Some yogi may think that they have attained the Noble 
Dhamma, while they are at this stage of Udayabbaya Nàna. 

Ó giai đoạn này, hành giá có niềm mãn túc trong những sự trải nghiêm 
như thế và sự chú niệm của vị áy chỉ phải đình tru lai. Không nên đặc biệt 
chú ý đến điều ấy sao? (Nên chú ý đến, kính bạch Ngài). Một số hành giả có 
thé nghi suy ráng họ đã đạt được Thánh Pháp, trong khi ho dang ở giai đoạn 

này của Sinh Diệt Trí. 


Some of them report at interview: "I mostly see the lights and colour, 
I feel as if T am in the sky, I have already attained the Noble Dhamma”. Have 
they attained it ? (They have not attained it, Venerable Sir). When one 
reaches the Udayabbaya Nàna and thinks that he has gained the Noble 


52 


` Dhamma, will the progress of Dhamma be quick or slow ? (It will be slow, 
Venerable Sir). Yes, it will be slow. Recite the motto after me, 
Motto: While noting is going well, 
Delightful attachment arises 
And the process stops internally. 

Một số người trong số họ trình pháp tại buổi phóng ván “Con phần 
lớn là nhìn thấy ánh sáng và màu sắc, con cảm thấy y như thể con đang ở trên 
hư không, con đã đạt được Thánh Pháp.” Họ đã đạt được điều đó chưa 2 (Họ 
chưa đạt được điều đó, kính bạch Ngài). Khi người ta đạt đến Sinh Diệt Trí 
và nghi suy ràng vị áy đã hoạch đắc Thánh Pháp thì sự tiến hóa vé Pháp sẽ 
nhanh hay chậm ? (Nó sẽ bi chậm lại, kính bạch Ngài). Đúng vậy, nó sẽ bi 
chậm lại. Hãy trùng tụng cách ngôn theo sau Sư. 

Cách Ngôn: Trong khi sự chú niệm đang diễn tién tốt đẹp, 

Sự dính mắc khả ái khởi sinh 


Và quá trinh đình tru ở nội tâm. 


The Dhamma has stopped. In order not to let it stop in such away, the 
noting must be done continuously. It must be note respectfully and 
attentively. If the yogi notes superficially, he may enjoy clinging to this 
pleasantness only and the time may be wasted. 

Pháp đã phải đình trụ lại. Nhằm dé cho nó không dinh trụ nhu thé thi 
việc chú niệm cần phải được thực hiện một cách liên tục. Nó cần phải được 
chú niệm một cách tôn trong và một cách hữu tâm cán ý. Nếu như hành già 
chú niệm một cách phu thién, vị ấy có thé chỉ thích bám níu lây niềm hoan 
hy duyệt ý này và thời gian có thé bị lãng phí. 


The meditation teachers have to advise that, the beginning and the 
end of both "rising" and "falling" must especially be noted attentively. The 
yogi must not note superficially. Note attentively to know the beginning and 
the end of "rising" as well as that of "falling". The yogi cannot note them 
within one or two days. Afier one or two days...? (He can note, Venerable 
Sir). He can note very well with attentiveness, the beginning of "rising" and 
end of “rising”, and the beginning of "falling" and the end of "falling". The 
beginning of "rising" is arising, and the end of "rising" ...? (Tt is passing 
away, Venerable Sir). Due to perceiving the arising and passing away, the 
Dhamma progresses further. When one perceives arising and passing away 


53 


and knows that, in every phenomenon, there is passing away after arising, 
doesn't he personally know impermanence which he has taken as 
permanence ? (He personally knows, Venerable Sir). 

Các bậc Thiền Su phải khuyên bảo rằng, điểm khởi đầu và điểm kết 
thúc của cả hai vừa “sự phông lên” và vừa cả “sự xộp xuống” cần phải được 
chú niệm một cách đặc biệt hữu tâm cần ý. Hành giả không được chú niệm 
một cách phu thiển. Hãy chú niệm một cách hữu tám cán ý dé tri đắc điểm 
khởi đầu và điểm kết thúc của “sự phông lên” và cũng như thế ở “sự xộp 
xuống”. Hành giả không thể nào chú niệm chúng trong vòng một hoặc hai 
ngày. Sau một hoặc hai ngày...? (Vị ấy có thể chú niệm, kính bạch Ngài). 
Vị ấy có thé chú niệm rất tốt với sự hữu tâm cán ý, điểm khởi đầu của “sự 
phông lên” và điểm kết thúc của “sự phóng lên”; và điểm khởi đầu của “su 
xộp xuống” và điểm kết thúc của “su xộp xuống”. Điểm khởi đầu của “sự 
phóng lên” dang khởi sinh và điểm kết thúc của “sự phóng lên”...? (Nó đã 
diét vong, kính bạch Ngài). Do nhận thức được sự khởi sinh và sự diệt vong, 
Pháp được tiến hóa hơn nữa. Khi người ta nhận thức được sự khởi sinh và 
sự điệt vong và tri đắc rằng, trong mọi hiện tượng, có sự diệt vong sau khi 
khởi sinh, không phải tự bản thân tri đắc sự không thường tồn mà vị ấy đã 
xem là thường tồn ? (Tự bản thân vị ấy tri đắc, kính bạch Ngài). 


If thinking as permanence, is it Vijja or Avijja ? (It is Avijjá, 
passing away after arising, the impermanence is understood. Knowing 
correctly as impermanence indicates that, the Vipassanà Ñāna has 
penetrated and destroyed the Avijja. By continuous noting, when the 
Samüdhi Nàna becomes strengthened and matured by one further step, while 
noting "rising", the experienced yogis personally perceived that the "rising" 
phenomenon arises síage by stage and passes away. The rising is 
impermanent and the noting mind is also impermanent. Comprehending 
impermanence of the "rising" and "falling" is attaining Anicca Nüna. As 
soon as the Anicca Ñana develops, cannot the darkness of Avijjü which has 
formely thought as Nicca is discarded ? (It is discarded, Venerable Sir). 

Nếu nhu sự nghĩ suy là thường tồn thì đó là Minh hay là Vô Minh 2 
(Đó là Vô Minh, kính bạch Ngài). Vô Minh đang che phủ sự thật. Bởi do 
lý giải được ráng có su diét vong sau khi khói sinh, su khóng thuóng tón dà 
được tué tri. Am tường một cách chính xác là sự không thường tón biểu 


54 


minh răng, Minh Sát Trí đã khán thấu và đã tiêu trừ Vô Minh. Bởi do tiếp 
tục chú niệm, khi Định Lực Trí trở nên được kiên cường và đã thành thục 
bói thêm một bậc nữa, trong khi đang chú niệm «phóng lên”, các hành giả đã 
có trải nghiệm tự bản thân đã nhận thức được ràng hiện tượng “phông lên” 
khởi sinh từng mỗi giai đoạn nói tiếp giai đoạn và diệt vong. Sự phóng lên 
không thường tồn và tâm thức đang chú niệm cũng không thường tồn. Lý 
giải được sự không thường tồn của “sự phông lên” và “sự xộp xuống” là đang 
thành đạt Vô Thường Trí. Ngay khi Vô Thường Trí phát triển, không thé 
nào màng hắc ám của Vô Minh mà trước đây đã nghĩ suy là Thường Tòn bi 
điểm xuất ? (Nó đã bị điểm xuất, kính bạch Ngài). Đúng vậy, nó đã bị điểm 
xuát. 


By repeated noting, Samüdhi Nàüna becomes stronger and more 
mature by one more step. While noting "rising", the beginning of "rising" 
is not distinct anymore, and only the end of "rising" is distinct. While noting 
"falling", the beginning of "falling" is not distinct anymore, and only the 
end of "falling" is distinct. While noting "rising", the yogi further 
experiences the fleeting dissolution at the end of "rising" and on noting 
"falling", the fleeting dissolution at the end of "falling". 

Bởi do việc chú niệm được lặp di lặp lai, Dinh Luc Trí trở nén manh 
mé hơn và càng thành thuc hon do qua một bậc nữa. Trong khi đang chú 


niệm “phóng lên”, điểm khởi đầu của “sự phóng lên” không có minh hiển 
nữa, và chỉ có điểm kết thúc của “sự phóng lên” là minh hiển. Trong khi 
đang chú niệm “xộp xuống”, điểm khởi đầu của “sự xộp xuống” không có 
minh hiển nữa, và chỉ có điểm kết thúc của “sự xộp xuống” là minh hién. 
Trong khi đang chú niệm “sự phông lên”, hành giả trải nghiệm hơn nữa sự 


hoại diệt thoáng qua ở phần kết thúc của “phông lên” và đang khi chú niệm 
“xộp xuống”, sự hoại diét thoáng qua ở phần kết thúc của “xộp xuống”. 


The Nàna progresses by one further step in the series of Nana. When 
the Samüdhi Nàna becomes stronger and more mature, while noting 
“rising”, the rising phenomenon passes away fleetingly and the noting mind 
that follows to note it also passes away fleetingly. While noting "falling", the 

falling phenomenon dissolves away fleetingly and the noting mind that note 
the falling phenomenon also passes away fleetingly. By perceiving the 
dissolution, doesn't the yogi comprehend the action of "rising" and 


55 


"falling", the Rüpa Dhamma, and the noting mind of "rising" and 
"falling", the Nama Dhamma are impermanent ? (He comprehends, 
Venerable Sir). Impermanence is a word in English. In Päli...? (It is Anicca, 
Venerable Sir). Yes, it is really Anicca. It is penetrating the darkness of 
Avijjà, which formely thought of as permanent or Nicca. It has been 
penetrated. 

Tuệ Trí tiến hóa thêm một bác nữa trong chuỗi nói tiếp nhau của Tuệ 
Trí. Khi Định Lực Trí trở nên mạnh mẽ hơn và thành thục hơn, trong khi 
đang chú niệm “phông lên”, hiện tượng phông lên diệt vong một cách thoáng 
qua và tâm thức đang chú niệm mà tiếp theo sau để chú niệm nó cũng diệt 
vong một cách thoáng qua. Trong khi đang chú niệm “xộp xuống”, hiện 
tượng xộp xuống cũng diệt vong một cách thoáng qua. Bởi do nhận thức 
được sự hoại diệt, không phải hành giả lý giải được những hành động về 
“phồng lên” và “xộp xuống”, Sắc Pháp, và tâm thức đang chú niệm về 
“phồng lên” và “xộp xuống”, Danh Pháp là không thường tồn ? (VỊ ây lý 
giải được, kính bạch Ngài). Sự không thường tón là một từ ngữ trong Anh 
Ngữ. Trong Pali Ngữ...? (Đó là Vô Thường, kính bạch Ngài). Đúng vậy, 
nó thực sự là Vô Thường. Người ta đang khán thấu màng hắc ám của Vô 
Minh mà trước đây đã nghĩ suy là Thường Tôn. Nó đã bị khán thấu. 


Next, the Samüdhi Nàna becomes stronger and more mature by one 
more step. While noting "rising", the action of rising dissolves fleetingly, 
and the noting mind which follows also dissolves. While noting "falling", the 
action of falling dissolves fleetingly, and the noting mind which follows also 
dissolves. The physical actions "rising" and "falling", as well as the noting 
mind, the consciousness, are  impermanent. On perceiving the 
impermanence, the Anicca Nàna, the abandonment of wrong view Avijja, 
which has been perceived as Nicca has already been done, Venerable Sir. 
Yes, it has already been done. 

Tiép sau, Dinh Luc Trí tró nén manh mé hon và càng thành thuc hon 
bởi qua một bác nữa. Trong khi dang chú niệm “phông lên”, hành động của 
sự phông lên tan biến một cách thoáng qua, và tâm thức đang chú niệm mà 
tiếp theo sau cũng tan biến. Trong khi đang chú niệm “xộp xuống”, hành 
động của sự xộp xuống tan bién một cách thoáng qua, và tâm thức đang chú 
niệm mà tiếp theo sau cũng tan biến. Những hành động thuộc về thê chất 


A^ a9 


“phông lên” và “xộp xuóng", cũng nhu tâm thức dang chú niệm, lâm Y 


56 





Thức, là không thường tồn. Dang khi nhận thức được su không thường tón, 
Vô Thường Trí, sụ xả ly về kiến giải sai lầm Vô Minh, mà đã nhận thức là 
Thường Tòn đã được hoàn thành, kính bạch Ngài. Đúng váy, nó đã được 
hoàn thành  - 


Due to successive notings, the yogi achieves the stage of Bhaya Ñana. | 
As the happenings of the dissolution of "rising" and "falling" are very swift, 
whatever the yogi notes, the swift dissolution of everything is perceived, and 
he becomes frightened. He thinks that, the Khandhà is dissolving all the time 
and is a fearful thing. Knowing thus is attaining Bhaya Ñana. 

Do các sự chú niệm liên tuc, hành giả thành dat được giai đoạn của 
Kinh Cụ Trí. Vì những sự kiện của sự hoại diệt “phồng lên” và “xộp xuống” 
hết sức nhanh chóng, bát luận điều chi mà hành giá chú niệm, sự nhanh chóng 
hoại diệt của tất cả mọi sự việc đã được nhận thức, và vi ây đã trở nên khiếp 
sợ. Vị ấy nghi suy rằng, các Uán này đang thường luôn tan biến và đó là 
một điều đáng sợ hãi. Am tường như thế là đang đạt được Kinh Cụ Trí. 


By repeated notings, the yogi reaches the Ädinava Nüna. The yogi 
perceives this Khandhà to be a ruin. There is no pleasantness. He looks at 
it as rotten and decaying thing, and sees the faults of Khandha. The 
knowledge of seeing the faults is Admava Ñana. As he finds that everything 
is in ruins, he becomes weary. This Khandhà has nothing pleasant. Once 
again he thinks it is a wearisome Khandha. This is Nibbbida Nana. Bhaya 
Nana, Ádmava Ñana and Nibbidà Nüna arise successively. For some 
persons only one Nüna is distinct. Mostly only one of them is distinct. All 
three Nüna can also be distinct. 


Bởi do các sự chú niệm được lặp đi lặp lại, hành giả đạt đến Khón 
Khổ Trí. Hành giả nhận thức các Uán này là một su hủy hoại. Không có 
niềm hoan hy duyệt ý. Vi ấy nhìn nó như một thứ mục nát và thối rữa, và 
nhìn thấy những khuyết điểm của các Uán. Tri thức đang khán kiến những 
khuyết điểm là Khốn Khó Trí. Khi vị ây nghiệm thấy ráng mọi thứ dang bi 
hüy hoai, vi áy tró nén ngán ngám. Các khói Uán này khóng có chi khá ái. 
Một làn nữa vị ấy nghĩ suy đó là một khói Uán chán chường mệt mỏi (yếm 
quyện). Đây là Yém Phién Trí. Kinh Cụ Trí, Khốn Khổ Trí và Yếm 
Phiền Trí khởi sinh một cách liên tục. Đối với một số người thì chỉ có một 


57 


Tuệ Trí minh hiên. Phân lớn là chi có một trong sô các Tuệ Trí ây duoc 
minh hiện. Hét cả ba Tuệ Trí cũng có thê được minh hiên. 


Muficitukamyatà Nàna develops after Nibbida Nàna As the yogi 
experiences only the ruins, he thinks that nothing is good in this Khandha. 
He wants to abandon it. He does not want to be in any plane, including that 
of the Devas or Brahmas. He wants to abandon everything inclusive of 
notings. He does not want to note anymore. The knowledge of desire for 
deliverance is Muficitukamyatà Nàna. Actually, though there occurs the 
desires to get delivered, he may stay without noting. 

Phóng Khí Trí (Duc Thoát Trí) phát trién sau Yém Phién Trí. Khi 
hành giá chi trải nghiệm những sự hủy hoại, vị ấy nghi suy rằng không có 
chỉ tốt cả ở trong khói Uán này. Vị áy mong muốn dé xả ly nó. Vi áy không 
có mong cầu ở trong bát luận Cói Giới nào, ké cả đó là thuộc các Cõi Thiên 
Giới hoặc các Cói Phạm Thiên Giới. Vị ấy mong muốn dé xả ly tất cả mọi 
thứ bao gồm các sự chú niệm. VỊ ây không mong muốn để chú niệm nữa. 
Tri thức tầm cầu cho sự giải thoát là Phóng Khí Trí (Dục Thoát Trí). Quả 
thực là, dù cho có hiện bày những sự tầm cầu để được giải thoát, vi íy có thé 
ngăn chăn mà không có chú niêm. 


The knowledge of the desire for deliverance develops. Isn't the sticky 
substance, Tanháà, drying up ? (It is drying up, Venerable Sir). One takes 
delight in clinging to the existence of Human, Devas, and Brahmas. What is 
this taking delight is called...? It is called the sticky Tanha, Venerable Sir). 
Yes, it is the sticky Tanhà which is likened to the sticky substance in an egg. 

Tri thức tầm cầu cho sự giải thoát phát triển. Không phải là chất bám 
dính, Ái Duc, đang khó dàn ? (Nó đang khó dàn, kính bạch Ngài). Người ta 
vui thích trong việc bám níu lấy các kiếp sóng ở các Cói Nhân, Thiên và 
Phạm Thiên. Niềm vui thích này được gọi là...? (Nó được gọi là sự bám 
chặt Ái Dục, kính bạch Ngài). Đúng vậy, đó là sự bám chặt Ái Dục mà nó 
được ví như chất bám dính ở trong một quả trứng. 


In brief, there are three kinds of Tanhà, which is likened to the sticky 
substance. There are sensuous desire (Kamma Tanhā), craving for 
existences (Bhava Tanhà); and the craving for non - existence (Vibhava 


58 


Tanháà). In elaboration, there are altogether one hundred and eight kinds. 
So the Venerable Sayädaws of olden days expounded with mottos; 

Tóm tát, có ba thé loai Ái Duc, mà nó duoc ví nhu chát bám dính. Có 
sự ham thích dục trần (Dục Ái), lòng ham muốn trong các sự hiện hữu (Hữu 
Ái), và lòng ham muốn trong sự không hiện hữu (Ly Hữu Ái). Trong sự 
trình bày dày đủ chi tiết thì có tắt cả một trăm lẻ tám thé loại. Vì vậy các Bậc 
Có Đức đã tường tế thuyết minh với các lời cách ngôn; 


Motto:Take three Tanhã as numerator, 
And multiply it by À, Kā and San 
The resultant genuine Tanhà amounts to, 
As much as, one hundred and eight in number 
A = Ärammana > (6) senses objects 
Ka- Kala (3) periods (present, past and future) 
San= Santara (Ajjhatta and Bahiddha) 
Cách Ngón: Láy ba Ái Duc làm tir só, 
Và nhán nó vói À, Kà và San 
Két quà xác thuc Ái Duc dat dén 
Số lượng nhiều nhất là trăm lé tám số. 
À = Cánh: Lục Dục Trần 
Ka= Thời Gian: Tam Thời Ky (hiện tại, quá khứ và vi lai) 
San= Liên Hợp (Nội Phần và Ngoại Phần) 


Based on three Tanha, Kamma Tanhã, Bhava Tanhà and Vibhava 
Tanhà and on multiplying it by the six sense objects; by the three periods of 
time (past, present and future) and lastly by two Santara (internal and 
external), one hundred and eight Tanhā result. 

That is 3 X6 = 18, 18 X 3 = 54, 54 X 2 = 108 

Căn cứ vào ba Ái Dục, Dục Ái, Hữu Ái và Ly Hữu Ái và nhân nó 
với Lục Dục Trần, theo ba khoảng thời gian (quá khứ, hiện tại và vị lai) và 
cuối cùng là theo Sự Liên Hợp (nột phần và ngoại phân), kết quả là một trăm 
lẻ tám Ái Dục. 

Đó là: 3 Xó6= 18, 18 X 3= 54, 54 X 2 = 108 


It means that these one hundred and eight Tanhā pull and get stuck 
to the people and beings in order not to let them escape from the cycle of 


59 


existences. The sticky substance in the egg sticks the little chick in order not 
lo let it move. Is not the sticky Tanhà, in the Santara of the Dhamma 
audience like the glue that sticks the Dhamma audience to realms of Human, 
Deva and Brahma in order not to let them escape from the Samsara ? (It is 
like the glue, Venerable Sir). 

Điều đó có nghĩa là một trăm lẻ tám Ái Dục lôi kéo và bám dính lấy 
con người và chúng hữu tình nhằm để không cho họ đào thoát khỏi chu trình 
của các kiếp sống. Chất bám dính trong quà trứng bám dính láy con gà con 
để không cho nó di động. Không phải Ái Đục trong tính liên hợp hàng khán 
giả Thinh Pháp giống như chất keo mà bám dính láy hàng khán giả Thính 
Pháp đến các Cõi Giới ở Nhân, Thiên và Phạm Thiên nhằm để không cho họ 
đào thoát khỏi Vòng Luân Hồi sao ? (Nó tự hồ chất keo, kính bạch Ngài). 


On reaching the Muncitukamyata Nüna, isn't it obvious that this 
sticky substance is drying ? (Tt is obvious, Venerable Sir). "Venerable Sir, 1 
want no more existence at all. I do not want even the next existence, I want 
to get liberated from these existences altogether". It is the frequent report 
given by the yogis who attain the higher Nàna. Isn't it obvious that, the sticky 
Tanhü has become dried up ? (It is obvious, Venerable Sir). Yes, it is so 
obvious. It is very satisfactory. 

Dang khi đạt đến Phóng Khí Trí (Duc Thoát Trí), không phải rõ 
ràng là chát bám dính này dang có khó khóng ? (Diéu dó thi ró ràng, kính 
bạch Ngài). “Kính bạch Ngài, con không còn mong muốn hiện hữu chút nào 
cả. Thậm chí con không mong muốn kiếp sau nữa, con hoàn toàn mong cầu 
được giải thoát khỏi những kiếp sống này.” Đó là sự trình pháp thường xuyên 
được các hành giả mà đã thành đạt tầng Tuệ Trí cao hơn nói ra. Không phải 
rõ ràng là, chất bám dính Ái Dục đã trở nên khô ráo đi ? (Điều đó thì rõ ràng, 
kính bạch Ngài). Đúng vậy, điều đó thì quá rõ ràng. Điều đó thì hết sức thỏa 
đáng. 


The yogi reports "he doesn't want any existence, Venerable Sir." Is it 
good or bad ? (It is good, Venerable Sir). If one wants it, will not he meet 
with the Dukkha of the future lives. (He will meet, Venerable Sir). If one 
wants the existences, he will definitely with the suffering of aging, ailing and 
death. (He will meet these things even if he is in the Brahma worlds, 
Venerable Sir). One day, may not one reach the pig - sty ? (One may reach, 


60 


Venerable Sir). Though shining, shining in the Brahma realm, grunting, 
grunting in a pig - sty shall result . 

Hành giả trinh pháp “vị áy không mong cầu bát luận kiếp sống nào, 
kính bạch Ngài”. Điều đó là thiện hảo hay là bất thiện ? (Đó là thiện hảo, 
kính bạch Ngài). Nếu như người ta mong cầu điều đó, liệu vị ấy sẽ không trải 
qua sự Khô Đau ở những kiếp sống vị lai ? (Vị ấy sẽ tiếp xúc, kính bạch 
Ngài). Nếu như người ta mong cầu những kiếp sống thì một cách quả quyết 
vị ấy sẽ trải qua SỰ khó đau của sự lão mại, bệnh tật và sự tử vong. (VỊ åy sé 
tiếp xúc những điều này ngay cả khi vị ấy ở trong các Cói Giới Pham Thiên, 
kính bạch Ngài). Một ngày nào đó, người ta không có thé đạt đến chuồng 
lợn sao ? (Người ta có thé đạt đến, kính bạch Ngài). Cho dù đang chiếu sáng, 
đang chiếu sáng ở trong Cõi Giới Phạm Thiên, kết quả sẽ là đang ün in, đang 
ün in ở trong một chuồng lợn. 


It is reported, he does not want to be in any existence. It is very 
obvious that the sticky Tanhàü has dried up. However, it is not suitable to 
stay without noting. Knowing that noting should be done again for one's 
liberation, and noting again is Patisankha Ñana. The Patisankhà Nàna is 
the knowledge of reflective contemplation. This Nàna is a distressful insight. 
Pain, tingling, dull pain, aches, dizziness, itchiness may arise again. One 
faces the physical suffering as well as mental suffering. For some yogis, 
mental suffering is more evident than physical suffering. One reported, 
Venrable Sir, I cannot understand the state of my mind, and my mind has 
gone into reverse order. I am disrespectful to the respectable Three Gems, 
teachers and parents. The opposite feeling occurs in my mind. 

Người ta đã trình pháp, vi áy không mong cầu dé hiện hữu trong bát 
luận kiếp sóng nào. Điều đó rõ ràng là chất bám dính Ái Dục đã khô ráo đi. 
Tuy nhiên, thật là không thích hợp để ngăn chặn mà không có chú niệm. Am 
tường rằng sự chú niệm phải được thực hiện một lần nữa vì sự giải thoát của 
minh, và việc chú niệm một lần nữa là Giản Trạch Trí (Quyết Ly Trí). 
Giản Trạch Trí (Quyết Ly Trị) là tri thức của sự trầm tư nghiêm túc khảo 
lự. Tuệ Trí này là một tuệ giác cảm đáo thống khổ. Sự đau đớn, sự đau âm 
i, nói đau như bị đâm chích (thích thông), sự đau nhức, sự chóng mặt, sự 
ngứa ngáy có thé khởi sinh một lần nữa. Người ta đối diện sự khó đau về thé 
xác cũng nhu sự khó dau vé tinh thần. Đối với một số hành giả, sự khó dau 
vé tinh thần minh hiển hơn sự khó đau vé thé xác. Người ta đã trình pháp 


61 


"Con khóng thé nào tuệ tri được trạng thái tâm thức của con, và tâm thức của 
con đã đi đảo ngược thứ tự. Con bất tôn kính đối với Tam Bảo, các bậc Giáo 
Thọ và phụ huynh khả tôn kính. Cảm giác tương phản hiện bày ở trong tâm 
thức của con.” 


What Nüna has he reached now ? (He has reached Patisankhà Ñaụa, 
Venerable Sir). It is the tenth stages in the series of Nàna. This tenth stage is 
a distressful stage of Nàna. The Kammatthüna teachers call it returning - 
home Nàna. What Nàna..? (Returning - home Nüna, Venerable Sir). Many 
days has already passed in meditation. It has already taken over a month. 
The contemplation was getting better at the beginning, but now it is getting 
bad. The pain, tingling, dull pain arise and the yogi wants to change the 
posture and move frequently. He wants to rearrange his hands and legs. He 
feel itchiness here and there. Although his noting is good, he desires to stand 
up and walk away. What Ñana has he reached ? (He has reached Patisankhà 
Nana, Venerable Sir). Should't the experienced yogis have this knowledge ? 
(They should have, Venerable Sir). They can tell and support the beginner 
yogi to have progress in Dhamma again. Will it not be all right ? (It will be 
al right, Venerable Sir). 

Bấy giờ vị ấy đã đạt đến Tuệ Trí chi ? (Vi ấy đã đạt đến Giản Trạch 
Trí (Quyết Ly Trí). Đó là giai đoạn thứ mười trong chuỗi nối tiếp nhau của 
Tuệ Trí. Giai đoạn thứ mười này là một giai đoạn của Tuệ Trí cảm đáo 
thống khó. Các bậc Giáo Thọ Nghiệp Xứ goi nó là “Hồi Dáo Gia Trí”. Tuệ 
Trí chi...? (Hồi Dáo Gia Trí, kính bạch Ngài). Rất nhiều ngày đã trôi qua 
trong thiền định. Nó đã chiếm hữu đi một tháng. Sự nghiêm túc khảo lự đã 
trở nên tốt hon ngay từ giai đoạn đầu, thé nhưng bây giờ nó đang trở nên xáu 
di. Sự đau đớn, sự đau âm i, nỗi đau như bi đâm chích (thích thống) khởi 
sinh và hành giả mong muốn dé thay đổi tư thé và chuyển dói một cách 
thường xuyên. Vị áy mong muốn để bó trí lại những tay và chân của minh. 
Vị ấy cảm thấy sự ngứa ngáy chỗ này và chỗ nọ. Mặc dù sự chú niệm của vị 

ây tốt đẹp, vị áy mong muốn dé đứng lên và bó đi. Vị ấy đã đạt đến Tuệ Trí 

chi ? (Vị áy đã đạt đến Giản Trạch Trí (Quyết Ly Trí), kính bạch Ngài). 
Không phải các hành giá đã có trải nghiệm cũng sé có tri thức này ? (Họ nhất 
định sẽ phải có, kính bạch Ngài). Ho có thé chỉ báo và hó trợ vị sơ học hành 
giả dé có được sự tién hóa trong Pháp môt lần nữa. Điều đó sẽ không tốt đẹp 
sao ? (Điều đó sẽ tốt đẹp, kính bạch Ngài). 


62 


This Nàna is a very distressful one. There was a yogi who thought 
highly of herself. She did not get the chance to practice meditation in her 
younger days because she was busy. Only at the age of some fifty or more 
year, she came to practice meditation at the center. The Dhamma progressed 
step by step at the lower stage of insight. On reaching the stage of 
Patisankha Nàna, the Dhamma could have no more progress. He mind 
became unstable and she could no more forebear the situation. The Sayüdaw 
encouraged her by saying that "it is always like that at this stage of insight, 
and advise her to note with patience". She reply that she could not do so, 
Venerable Sir. She had thought highly of herself previously, and on actually 
practicing she could not do so. So saying she left the centre. 

Tuệ Trí này là một tuệ giác hết sức cảm đáo thống khó. Đã có một 
hành giả mà đã nghĩ suy rất nhiều về bản thân mình. Cô ây đã không có cơ 
hội để thực hành thiền định trong những ngày còn trẻ của mình vì cô áy đã 
bận rộn. Chỉ ở độ tuổi của khoảng năm mươi hoặc ngoài năm mươi, cô ấy 
đã đi đến trung tâm để thực hành thiền định. Pháp đã từng bước một tiến hóa 
ở các giai đoạn thấp của tuệ giác. Đang khi đạt đến giai đoạn của Giản Trạch 

Trí (Quyết Ly Trí), Pháp có thể không còn tiến hóa được nữa. Tâm thức 
_ của có ấy đã trở nên bát ôn định và cô ây có thé không còn kham nhẫn được 
tình huóng nữa. Đại Trưởng Lão đã có lệ cô ấy bằng cách nói rằng: “Nó luôn 
luôn là như thế ở giai đoạn này của tuệ giác, và đã khuyên bảo cô ấy để chú 
niệm với sự kiên nhẫn”. Cô ấy đã trả lời rằng cô ấy không thể nào làm được 
như thế, kính bạch Ngài. Cô ấy đã nghĩ suy rất nhiều về bản thân mình trước 
đây và đang khi thực sự thực hành thì cô áy không thé nào làm được như thế. 
Sau khi đã nói như vậy cô ấy đã rời khỏi trung tâm. 


She could not be advised in any way to continue practicing. As the 
yogi is over fifty, the Sayadaw could not control her like controlling a child. 
When the Sayadaw said "As you wish", she left the centre. She came back 
and after rendering services in the center for about ten days, she practiced 
mediation again. She said she would try to meditate once more. Oh ! You 
should try. | 

Cô ấy không thé nào khuyên báo được bằng bát luận cách thức chi dé 
tiếp tục việc thực hành. Khi hành giả đã ngoài năm mươi, Đại Trưởng Lão 
không thể nào trông nom cô ấy như là đang trông nom một đứa trẻ. Khi Đại 
Trưởng Lão đã nói: “Tùy cô muốn”, cô ấy đã rời khỏi trung tâm. Cô áy đã 


63 


trở lai và sau khi dà giúp đỡ các công việc ở trung tâm trong khoảng độ mười 
ngày, cô ấy đã thực hành thiền định một lần nữa. Cô ấy đã nói cô ấy sẽ có 
gắng dé thiền định lại một lần nữa. Ó ! cô nên thử nghiệm. 

On meditating, her Dhamma progressed again and she could make it 
at that time. Some people may do three of four times like that. When the yogis 
ask for permission to go back home, as the Kammatthüna teachers had 
already known about it, they had to tell them that this may happen at this 
stage of Nüna and by noting with patience one will attain Sankhürupekkha 
Nàna, and will not want to go back home again anymore. The special 
attention must be paid at this stage of Nüna. 

Dang khi hành thiền, Pháp của cô ấy đã tién hóa trở lại và cô ấy có thé 
thực hiện điều đó ở vào thời điểm ấy. Một số người có thé làm ba hoặc bốn 
lần như thế. Khi các hành giả xin phép để trở về nhà, vì các bậc Giáo Thọ 
Nghiệp Xứ đã tri đắc về điều đó, các bậc ấy phải chỉ bảo cho họ rằng điều 
này có thé xảy ra ở vào giai đoạn này của Tuệ Trí, và bởi do chú niệm với 
sự kiên nhẫn người ta sẽ thành đạt được Hành Xả Trí, và sẽ không còn mong 
muốn để trở về nhà nữa. Cần phải đặc biệt chú ý đến giai đoạn này của Tuệ 
Tri. 


Some may not experience the physical suffering distinctly, but the 
mental suffering becomes very obvious. One reports to the Sayadaw that he 
is not able to understand his mind. He is going to be out of his mind. How 
shall he note ? The Sayadaw said, just note, “going to be out of my mind", 
"going to be out of my mind", “going to be out of my mind". Shouldn't it be 
noted ? (It should be noted, Venerable Sir). Yes, Vipassanà meditation is to 
note the distinctly arising objects. If the consciousness of going out of one's 
mind is distinct, shouldn't it be noted as "going to be out of my mind"? (It 
should be noted Venerable Sir). Yes, it should be noted as it is. After noting 

for about one night, the Dhamma progressed. Sayüdaw asked him, is there 
anymore feeling of going to be out of his mind ? He replied that there is no 
more, Venerable Sir. 

Một số có thé không trái nghiệm sự khó dau vé thé xác, thé nhưng sự 
khó dau vé tinh thần trở nên hết sức rõ ràng. Người ta trình pháp đến Đại 
Trưởng Lão rằng vị ấy không có khá năng để tuệ tri được tâm thức của mình. 
Vị ấy dang mát sự binh tâm tĩnh khí ở tâm thức của mình. Vi ấy sẽ chú niệm 
như thế nào ? Đại Trưởng Lão đã bảo, chỉ chú niệm là “đang mất sự bình 


64. 


tâm tinh khí ở tâm thức của minh, dang mát sự bình tâm tĩnh khí ở tâm thức 
của mình”. Điều đó không nén được chú niệm sao ? (Điều đó nên được chú 
niệm, kính bạch Ngài). Đúng vậy, thiên dinh Minh Sát Tuệ là chú niệm các 
đối tượng đang khởi sinh một cách rõ ràng. Nếu như Tâm Ý Thức đang rõ 
ràng mát sự binh tám tĩnh khí ở tâm thức của minh thì điều đó không nên 
được chú niệm là “đang mắt sự bình tâm tĩnh khí ở tâm thức của mình” sao 
? (Điều đó nên được chú niệm, kính bạch Ngài). Đúng vậy, điều đó nên được 
chú niệm như thé nó đang là. Sau khi được chú niệm độ khoảng một đêm, 
Pháp đã tiến hóa. Đại Trưởng Lão đã vấn hỏi vị ấy, có còn bất luận cảm giác 
nào vé sự mát binh tâm tĩnh khí ở tâm thức của mình nữa không ? Vị ấy đã 
trả lời là không còn nữa, kính bạch Ngài. 


Isn't it all right ? (Tt is all right, Venerable Sir). Vipassanü meditation 
is contemplating the arising object. If the non - arising objects are noted, will 
it not take time to have progress in Dhamma ? (Tt will take time, Venerable 
Sir). If going to be out of one's mind is evident, note as "going to be out of 
one's mind”. 

Immediately after noting, the stage of Nüna develops one more step 
and one reaches the stage of Sahkhürupekkha Nàna. 

Điều đó không đúng sao ? (Điều đó chuẩn xác, kính bạch Ngài). Thiền 
định Minh Sát Tuệ đang nghiêm túc khảo lự đối tượng đang khởi sinh. Nếu 
như các đối tượng không có khởi sinh được chú niệm, thì điều đó không hoa 
phí thời gian để có sự tiễn hóa ở trong Pháp sao ? (Nó sẽ hoa phí thời gian, 
kính bạch Ngài). Nếu như đang mất sự bình tâm tĩnh khí ở tâm thức của 
minh là minh hiên thì hãy chú niệm là “đang mát sự bình tâm tĩnh khí ở tâm 
thức của mình”. 

Ngay sau khi chú niệm, giai đoạn của Tuệ Trí phát triển thêm một bậc 
nữa và người ta đạt đến giai đoạn của Hành Xả Trí. 


When one reach Sa&kharuppekkha Ñana, one is able to forbear the 
ups and downs in life. The most benefactor Venerable Mahasi Sayadaw had 
explained with mottos for the meditating yogis to practice meditation until 
they attain Sañkharuppekkha Nàna. Let recite the motto first. 

Motto:Free from fear and delight, 

Observing pleasure and suffering with equanimity 
Can contemplate without much effort and with ease 


65 


At Saükhàru, there are three quality of equanimity. 

Khi người ta đạt đến Hành Xả Trí, người ta có khả năng dé kham 
nhẫn những sự thăng trầm ở trong cuộc đời. Bậc Đại Tán Trợ Nhân Ngài 
Đại Trưởng Lão Mahasi đã giải thích với những cách ngôn cho các hành giả 
đang hành thiền để thực hành thiền định cho đến khi họ thành đạt Hành Xå 
Trí. Trước tiên chúng ta hãy trùng tụng cách ngón. 

Cách Ngôn: Thoát khói sự sợ hãi và điều khả ái, 

Quan sát niềm mãn túc và nói khó đau với sự trần 
tinh 

Có thé nghiém tüc kháo lw mà khóng càn nhiéu sw 
nó luc và vói sw dé dàng. 

Tai Hành Xå, có ba phẩm chát ưu tú của sự trân 
tịnh. 


At the stage of .Sahkhãrupekkha Nüna, the yogi is not afraid of the 
fearful conditions whether in mundane or supramundane affairs. He is able 
to bear them. When one meets with mundane or supramundane delightful 
objects that one likes to cling to, he is no longer delighted by these objects. 
He is able to bear them. 

Ở giai đoạn Hành Xà Trí, hành giả không có sợ hãi vé những hoàn 
cảnh dáng sợ hãi dü là trong những vấn đề thuộc về hiệp thé hay thuộc vé 
siêu thế. Vị ấy có khả năng để chịu đựng chúng. Khi người ta tiếp xúc với 
những đối tượng khả ái thuộc về hiệp thế hay thuộc về siêu thế mà người ta 
vui thích dé bám chặt vào, vị ấy không còn hân hoan duyệt ý với những đối 
tượng này nữa. Vị ấy có khả năng để chịu đựng chúng. 


He can contemplate the pleasantness or unpleasantness with 
equanimity. One is not much elated, when one meets with pleasantness. He 
no longer feels sad and upset when he meets with unpleasantness. He can 
contemplate equally. 

Vi ấy có thé nghiêm túc khảo lu niềm hân hoan duyệt ý hoặc điều bát 
duyệt ý với sự trấn tịnh. Người ta đã không có phán chán lắm, khi người ta 
tiếp xúc với niềm hoan hy duyệt ý. Vị ấy không còn cảm thấy buôn bã và 
phiền luy khi vị ấy tiếp xúc với điều bất duyệt y. Vi ấy có thé SON túc 
khảo lự một cách tương đồng. 


66 


One can practice without much effort, and with ease. He can note 
easily. It is as if "rising" and "falling" are arising automatically and the 
noting mind is noting them automatically. The yogi just sits and watch them. 
When he reaches Sankháruppekkha Nàna, doesn't he feel at ease ? (He feels 
at ease, Venerable Sir). Yes, it is very obvious. 

Người ta có thé thuc hành mà không cần nhiều su nó lực, và với su dé ` 
dàng. Vị ấy có thé chú niệm một cách dé dàng. Y nhu thé “sự phóng lên” và 
“sự xộp xuống” dang khởi sinh một cách tự động và tâm thức đang chú niệm 
một cách tự động đang chú niệm chúng. Hành giả chỉ có ngồi và chú mục 
chúng. Khi vị áy đạt đến Hành Xå Trí, vị ấy không cảm thấy khinh tùng tự 
tại sao ? (Vị áy cảm thấy khinh tùng tự tại, kính bạch Ngài). Đúng vậy, điều 
đó hết sức rõ ràng. 


Free from fear and delight is so distinct. When the Sayüdaw was at a 
meditation centre in the Netherlands, one yogi reported that she had 
practiced meditation for about three years. When Sayüdaw asked about her 
experiences relating to the benefits of Vipassanü meditation, she said that 
she remembered three things. One of the three mentioned was that she was 
very scared. She dared not sleep alone in a room before she practiced 
meditation. Now she dares to sleep alone. Isn't is obvious ? (It is obvious, 
Venerable Sir). Yes, it is very obvious. One can contemplate the pleasantness 
and unpleasantness equally. The noting becomes easy, when one reaches 
Sankharuppekkha Nàna. One can forbear the ups and downs in life. Let us 
recite the significant qualities: 

Motto: Observing and noting last long, 

Gets more and more subtle with time, 
No mind wandering to other sense objects, 
At Sankharu, significant are these three qualities. 

Thoát khói su sợ hãi và niềm khả ái thì rất minh hiển. Khi Đại Trưởng 
Lão đã ở tại một trung tâm thiên viện trong Vương Quốc Hà Lan, một hành 
giả đã trình pháp răng cô ấy đã thực hành thiền định trong khoảng ba năm. 
Khi Đại Trưởng Lão đã vấn hỏi về những sự trải nghiệm của cô ấy hữu quan 
đến những quả phúc lợi của thiền định Minh Sát Tuệ, cô ấy đã nói rằng cô 
đã hoài niệm được ba điều. Một trong ba điều được đề cập đến đã là cô ấy 
hết sức sợ hãi. Cô ấy không dám ngủ một mình ở trong một phòng trước khi 
cô ấy thực hành thiền dinh. Giờ đây cô ấy dám ngủ một mình. Điều đó 


67 


không rõ ràng sao ? (Điều đó rõ ràng, kính bach Ngài). Đúng vậy, điều đó 
hết sức rõ ràng. Người ta có thể nghiêm túc khảo lự niềm hân hoan duyệt ý 
và điều bất duyệt ý một cách tương đồng. Sự chú niệm trở nên dé dàng, khi 
người ta đạt đến Hành Xá Trí. Người ta có thé kham nhẫn trước những sự 
thăng trầm ở trong cuộc đời. Chúng ta hãy trùng tụng những phẩm chất ưu 
tú trọng yếu: 
Cách Ngôn: Kéo đài việc quan sát và sự chú niệm, 

Càng lúc càng tinh té hơn với thời gian, 

Không có tâm thức đi hoang vu đến các cảnh trần 

khác, 

Tại Hành Xả, trọng yếu là ba phẩm chất ưu tú này. 


In sitting meditation, yogi can note for one hour or two hours at a 
stretch continuously. It also takes place in lying down posture as well in the 
same manner. The noting lasts longer. It gets more and more subtle with 
time. The noting becomes unexpressibly subtle. The body seems to be very 
light and also feels like one has been sprayed with cool and warm vapours 
and as if one is sitting on these vapours. In this way the noting becomes more 
and more subtle with time. 

Trong khi thién toa, hành giả có thé chú niệm một cách liên tục liền 
một mạch trong một giờ hoặc hai giờ đồng hồ. Và cả ở trong tư thế nằm 
xuống cũng diễn ra cùng một phương thức. Sự chú niệm kéo đài lâu hơn. 
Nó càng lúc càng tinh té hơn với thời gian. Sự chú niệm trở nên tinh té không 
thé diễn tá ý tưởng được. Sắc thân có vé như hết sức nhe nhàng và cũng có 
cảm giác như người ta đã được phun các hơi nước mát và âm và y như thể 
người ta an tọa trên những hơi nước. Trong phương thức này sự chú niệm 
càng lúc càng trở nên tỉnh tế hơn với thời gian. 


The mind is not wandering to other sense object. Some yogis try to 
direct their mind towards other objects of noting. They also try to direct it 
to very pleasant objects and very unpleasant objects. The mind does not stay 
long at these objects, and immediately returns and stick to the noting objects, 
"rising" and "falling". What stage of Nana has he reached ? (He has 
reached Sankhüruppekkha Ñana, Venerable Sir). 

Tâm thức không có di hoang vu đến cảnh trần khác. Một số hành giả 
thử nghiệm dé hướng tâm thức của họ đến các đối tượng chú niệm khác. Họ 


68 


cũng thử nghiệm dé hướng tâm thức đến các đối tượng hết sức khả ái và các 
đối tượng hết sức bất khả ái. Tâm thức không trú lâu dài ở những đối tượng 
này, và ngay lập tức quay trở lại và bám chặt vào những đối tượng đang chú 
niệm, “sự phông lên” và “sự xộp xuống”. Vi áy dà dat dén giai đoạn của Tuệ 
Trí nào ? (Vị ấy đã đạt đến Hành Xả Trí, kính bạch Ngài). 


By knowing the truth, one can withstand the ups and downs in life. If 
the truth is not known, one cannot withstand the ups and downs in life. It is 
Avijja. Isn't it obvious that Vipassana Ñāna penetrates the darkness, 
Avijja? (It is obvious, Venerable Sir). 

Bói do am tuóng duoc su thát, nguói ta có thé đứng vững trước những 
sự thăng trầm ở trong cuộc đời. Nếu như sự thật không được đắc tri, nguói 
ta không thé nào đứng vững trước những sự thăng trầm ở trong cuộc đời. Đó 
là Vô Minh. Không phải rõ ràng là Minh Sát Trí khán thấu màng hắc ám, 
Vô Minh sao ? (Điều đó rõ ràng, kính bạch Ngài). 


By repeating noting while reaching the mature stage of 
Sahkhãruppekkha Ñana and the Nüna becomes sharpened, Anuloma Nüna 
develops. Anuloma Ñana is in conformity with Magga Ñana and Phala 
Nàna. 

Bói do việc chú niệm được lặp di lặp lại trong khi dang đạt đến giai 
đoạn của Hành Xå Trí và Tuệ Trí trở nên được mån nhuệ, Thuận Tùng Trí 
phát triển. Thuận Tùng Trí là tuân thủ theo Đạo Trí và Quả Trí. 


Immediately after the attainment of Anuloma Ñana, there arises the 
Gotrabhii Nana. Gotrabhii Nüna makes one cuts the worldling lineage and 
enters the Ariya lineage. As soon as Gotrabhi Ñana is attained, Sotüpatti 
Magga Ñana arises. Sotüpatti Magga Ñana totally penetrates the Apāya — 
leading massive darkness, Avijja, which is likened to the covering shell of an 
egg. Doesn't it penetrate as if the chick breaks through the shell ? (It does 
penetrate, Venerable Sir). Is there anymore sticky substance, Tanhàü, which 
leads one to Apáya ? (There is no more, Venerable Sir). Yes, they are all 
dried up. 

Ngay sau khi su thành đạt của Thuận Tùng Trí rồi thi Chuyển Tộc 
Trí khởi sinh. Chuyên Tộc Trí làm cho người ta cát đứt dòng giống phàm 
tục và tiễn nhập chủng tộc Thánh Nhân. Ngay khi Chuyến Tộc Trí đã 


. 69 


thành dat, Thát Lai Dao Trí khói sinh. Thát Lai Dao Trí hoàn toàn khán 
thấu Cói Địa Nguc Thống Khổ - chủ dao chính màng hắc ám dày đặc, Vô 
Minh, mà được ví như cái vỏ bao bọc của một quả trứng. Không phải nó 
khán thấu y như thể gà con phá vỡ vỏ trứng sao ? (Nó khán thấu, kính bạch 
Ngài). Có còn bất luận chất bám dính nào, Ái Duc, mà dắt dẫn người ta đến 
. Cối Địa Nguc Thống Khó nữa không ? (Không còn nữa, kính bạch Ngài). 
Đúng vậy, tất cả chúng đều khô cạn hết. 


After attaining, Sotapatti Magga which can make one to realize 
Nibbüna within seven existences, the Sotüpatti Phala Ñana follows 
immediately without being separated even by a thought moment. When one 
becomes a Sotüpanna, he will enter Nibbana at the utmost by seven 
existences. The Avijjü darkness is penetrated, and the sticky substance 
Tanhã has dried up. Where will he enter in the seventh existence ? (He will 
enter Nibbüna, Venerable Sir). Yes, he will realize Nibbãnd. 

Sau khi đã thành đạt Thất Lai Dao mà có thé làm cho người ta chứng 
tri được Níp Bàn trong vòng bảy kiếp sóng thì Thất Lai Quả Trí ngay lập 
tức tiếp theo sau mà không có trạng thái phân ly dù chỉ là một khoảnh khắc 
nghĩ suy. Khi người ta trở thành một bậc Thất Lai, vị ấy sẽ dự tri Níp Bàn 
cùng lắm qua bảy kiếp sống. Màng hắc ám Vô Minh đã bị khán thấu, và 
chất bám dính Ái Dục đã khô cạn đi. Vị ấy sẽ dự tri nơi đâu trong kiếp sống 
thứ bày ? (Vị ấy sẽ dự tri Níp Bàn, kính bạch Ngài). Đúng vậy, vị ấy sẽ 
chứng tri Níp Bàn. 


After that, due to the continuous practice of Vipassanü meditation, 
one can attain the Arahanta Phala. It completely penetrates the darkness, 
Avijja, the shell, which covers up one in order not to let him escape from the 
thirty one planes. Then one will realize the bliss of Nibbãna, the light, which 
will never become dark again. 

Sau dó, do viéc thuc hành thién dinh Minh Sát Trí lién tuc, cái vó 
trứng bao bọc, Vô Minh đã bi khán thấu, và Vô Sinh Đạo và người ta có thé 
thành đạt Vô Sinh Quả. Người ta hoàn toàn khán thấu màng hắc ám, Vô 
Minh, cái vỏ trứng, mà che phủ người ta nhằm dé cho vị áy không được đào 
thoát khói ba mươi mốt Cói Giới. Thế rồi, người ta sẽ chứng tri được sự tĩnh 
lạc của Níp Bàn, ánh sáng, mà sẽ không bao gió trở nên u ám nữa. 


70 


The Dhamma on "Vipassanà likened to hatching of an egg” is fairly 
complete. Let the Dhamma talk be concluded by reciting the motto once 
more: 

Bài Pháp nói về “Minh Sát Tuệ được ví như việc ấp một quả trứng” 
là tương đôi hoàn hảo. Hãy để Pháp Đàm được kết thúc qua việc trùng tụng 
cách ngôn một lần nữa: 

Motto: Egg shell is truly likened to Avijjã. 

The sticky substance is truly likened to Bhava Tanhã. 
The chick is truly likened to Vipassana Nana. 
The hen is truly likened to Vipassana meditator. 
Cách Ngôn: Vó trứng thực sự được ví như Vô Minh. 
Chất bám dính thực sự được ví như Hữu Ái. 
Gà con thực sự được ví như Minh Sát Trí. 
Gà mái thực sự được ví như thiền giả Minh Sát Tuệ. 


By listening to today's Dhamma talk on "Vipassanü likened to 
hatching of an egg", may all be able to follow and practise accordingly and 
attain swifily, the Noble Dhamma, the suffering free Nibbüna, which one has 
aspired for with easy practise. 

(May we be fulfilled with your blessings, Venerable Sir). 

(Sadhu ! Sadhu ! Sádhu ! Venerable Sir). 

Bói do duoc láng nghe bài Pháp Dàm ngày hóm nay nói và *Minh 
Sát Tuệ được ví như việc áp một quà trứng”, ước mong tất cả có khả năng 
để lý giải và thực hành một cách tương ứng và thành đạt một cách nhanh 
chóng, Thánh Pháp, Níp Bàn không còn khó đau mà người ta đã có nguyện 
vọng với sự thuc hành dé dàng. 

(Ước mong chúng con được thỏa nguyện với những sự chúc phúc của 
Ngài, kính bạch Ngài). 

(Lành thay ! Lành thay ! Lành thay ! Kính bạch Ngài). 


71 


IL VIPASSANA MEDITATION INSTRUCTIONS 
NHÜNG SU CHÍ ĐẠO THIÊN DINH MINH SÁT TUỆ 


Introduction 
Tu Ngón 


Meditators of Vipassanü meditation who have not yet experienced 
Dhamma will like to experience it quickly. Those who have experienced the 
Dhamma will like to have the progress of insight quickly and a desire to have 
a quick realization of the Noble Dhamma. In order to have quick experience, 
progress of insight and realization of the Noble Dhamma and to be able to 
remember the instructions, meditators will have to listen to, read and study 
the meditation instructions on Vipassanü meditation practicing method, 
initially. | 

Những thién giá vé thiền định Minh Sát Tuệ mà chua có trải nghiệm 
Pháp món thi sé ưa thích dé trải nghiệm nó một cách nhanh chóng. Với 
những vị mà đã có trải nghiệm Pháp môn thì sẽ ưa thích dé tiến hóa vé tuệ 
giác một cách nhanh chóng và một sở cầu để có sự chứng tri nhanh chóng về 
Thánh Pháp. Nhằm để có được sự trải nghiệm nhanh chóng, sự tiến hóa về 
tuệ giác và sự chứng tri về Thánh Pháp và dé có khả năng hoài niệm những 
sự chỉ đạo, các thiền giả sẽ phải lắng nghe, đọc hiểu và nghiên cứu những sự 
chỉ đạo thiền định về phương pháp thực hành thiền định Minh Sát Tuệ, ở 
lúc khởi sơ. 


Vipassanàü meditation cannot be practiced by physical actions of the 
body nor by verbal recitation. It has to be practiced or cultivated only by 
mental culture. Therefore to be able to cultivate it, keep the mind focused 
right on the object of observation, control the mind so that it will not wander 
towards external objects, and control the mind so that it will not linger for 
long on them, when it wanders. 

Thién dinh Minh Sát Tué khóng thé nào duoc thuc hành bói qua 
những hành động thuộc thé chát của sắc thân mà cũng không bởi qua sv trùng 
tụng băng ngôn từ. Nó phải được thực hành hoặc được trau giói duy nhất bởi 
qua sự tu đưỡng tinh thần. Do đó, để có khả năng tran giói được điều áy, hãy 
giữ tâm thức được an định ngay trên đối tượng của sự quan sát, hãy khắc chế 


72 


tâm thức nhám dé cho nó sẽ không có di hoang vu vé phía các ngoai cảnh, 
và hãy khác ché tâm thức nhắm dé cho nó sẽ không lưu tôn lâu dài ở trên 
chúng, khi nó đi hoang vu. 


The way of controlling the mind by contemplation must be known. In 
order to know the way, Vipassanà Meditation Instructions must be listened 
to, read and studied in detail. 

Therefore, Vipassanü practicing instructions will have to be 
especially read and studied in detail. 

Sayadaw Saddhammaramsi Meditation Centre 

Phương thức khác ché tâm thức qua việc nghiêm túc khảo lu cần phải 
được tường tri. Nhăm để tri đắc phương thức, Những Sự Chỉ Đạo Thiền 
Định Minh Sát Tuệ cán phải được lắng nghe, đọc hiểu và được nghiên cứu 
một cách kỷ càng tỷ mỹ. | 

Do đó, những su chỉ dao thuc hành Minh Sát Tuệ sẽ phải được doc 
hiểu và phải được nghiên cứu một cách đặc biệt tường tế. 


Đại Trưởng Lão Trung Tâm Thiền Viện 
Chánh Pháp Quang Tuyến 


Vipassanà Meditation Instructions by 
Sayadaw Saddhammaramsi Meditation Centre 
Những Sự Chỉ Dao Thiền Dinh Minh Sát Tuệ 
Do Đại Trưởng Lão Trung Tâm Thiền Viện 
Chánh Pháp Quang Tuyến 


Every meditator, who has not yet experienced Dhamma, will like to 
experience it quickly. Those who have experienced it will like to have a quick 
progress of insight and realization of Noble Dhamma. In order to achieve 
quick experiencing of Dhamma, progress of insight and realization of Noble 
Dhamma, meditation instructions must be listened to respectfully. 

Mỗi thiền giả, vị mà đã chua trải nghiệm Pháp môn thì sé ưa thích dé 
trải nghiệm nó một cách nhanh chóng. Với những vị mà đã có trải nghiệm 
nó thì sẽ ưa thích dé có một sự tiễn hóa nhanh chóng về tuệ giác và sự chứng 


73 


tri Thánh Pháp. Nhằm dé thành dat sự trải nghiệm nhanh chóng vé Pháp, su 
tiến hóa về tué giác và sự chứng tri Thánh Pháp, những sự chỉ đạo thién dinh 
cần phải được lắng nghe một cách tôn kính. 


In brief, meditation instructions may be given on three types of 
practicing: 
(1) Practicing in sitting posture, 
(2) Practicing in walking posture, and 
(3) Practicing in noting general detailed activities. 
Một cách văn tắt, những sự chỉ đạo thiền định có thé được đưa ra trên 
ba thể loại thực hành: | 
(1) Thuc hành trong tu thé an toa, 
(2) Thuc hành trong tu thé bó hành, và 
(3) Thuc hành trong su chú niệm những hoạt động tiểu tiết thông thường. 


(1) Practising In Sitting Posture 
Thuc Hành Trong Tu Thé An Toa. 


The instructions on sitting meditation will be given initially. 
Approach a quiet place and sit cross — legged or on bent — knees. One shall 
sit in a posture, that will enable one to sit for a long time. In sitting posture, 
the back and the head must be kept straight and erect, with the eyes closed 
and the mind focused on the abdomen. 

Những su chỉ dao vé thiền toa sẽ được đưa ra vào lúc khói sơ. Hãy 
tiếp cận trú xứ tịch tịnh và ngòi bắt chéo chân (kiét già) hoặc uốn cong đầu 
gói (bán già). Người ta sẽ ngồi trong một tư thế, mà sẽ có khả năng dé người 
ta ngồi trong một thời gian lâu dài. Trong tư thé an tọa, lưng và đầu cán phải 
được giữ cho ngay tháng và tháng đứng, với đôi mát được nhắm lại và tâm 
thức được an định vào bụng. 


On inhaling, the abdomen rises or expands in stages. Focus the mind 
attentively from the beginning to the end of the rising without letting the mind 
wander. Note the process as "rising". On exhaling, the abdomen falls or 
contracts in stages. Focus the mind attentively from the beginning to the end 
of falling without letting the mind wander. Note the process as "falling". In 
contemplation of "rising" and "falling", while noting "rising", the material 


74 


_ form of the abdomen shall be ignored as much as possible. On inhaling, 
there appears a stiffening pressure shall be attentively focused on to 
comprehend it as much as possible and take note of it. The material form of 
the abdomen is just the concept (Pafifiatti). Vipassanü is not a matter of 
concept but it is that of reality (Paramattha). The stiffening pressure 
appearing inside is the nature of reality, which shall be focused on 
attentively. 


Dang khi hít vào, bụng trông thấy nói lên hoặc phóng lên theo từng 
giai đoạn. Hãy an dinh tâm thức một cách hữu tâm cán ý từ điểm khởi đầu 
cho đến điểm kết thúc của sự phóng lên mà không dé cho tâm thức đi hoang 
vu. Hãy chú niệm quá trình là “phông lên”. Đang khi thở ra, bụng trông thấy 
xộp xuống hoặc thu súc theo từng giai đoạn. Hãy an định tâm thức một cách 
hữu tâm cán ý từ điểm khởi đầu cho đến điểm kết thúc của sự xộp xuống mà 
không dé cho tâm thức đi hoang vu. Hãy chú niệm quá trình là “xộp xuống”. 
Trong sự nghiêm túc khảo lự vé “sự phông lên” và “sự xộp xuống”, trong 
khi đang chú niệm “phông lên”, hình thức thể chất (Sắc Pháp) của bụng sẽ 
được trạo đĩ khinh tâm càng nhiều càng tốt. Đang khi hít vào, xuất hiện một 
áp lực cương ngạnh ở bên trong. Áp lực cương ngạnh ấy sẽ được an định 
một cách hữu tâm cán ý dé lý giải nó càng nhiều càng tốt và hãy chú niệm về 
nó. Hình thức thuộc thé chất (Sắc Pháp) của bụng chỉ là khái niệm (Chế 
Dinh) Minh Sát Tuệ không phải là ván đề thuộc vé khái niệm mà đó là 
thuộc về thực tướng (Siêu Lý). Sự áp lực cương ngạnh đang xuất hiện ở bên 
trong là thực tính của thực tướng, mà sẽ được an định một cách hữu tâm cán 
ý. 


. When noting "falling", the material form of the abdomen shall be 
ignored as much as possible. The nature of the falling movement in stages 
and the nature of decreasing in stiffening in stages shall be focused on 
attentively. 


Khi chú niệm “xộp xuống”, hinh thức thuộc thé chất (Sắc Pháp) của 
bung sẽ được trao di khinh tâm càng nhiều càng tốt. Thực tính của sự chuyển 
động xộp xuống theo từng giai đoạn và thực tính của sự thối giảm trong tính 
chất cương ngạnh theo từng giai đoạn sẽ được an định một cách hữu tâm cán 
y. 


75 


If the mind is still not very calm yet in noting the two points: "rising" 
and "falling", increase the noting by one more point. The three 
points: "rising", "falling" and "touching" shall be noted. In noting 
"touching", the material forms shall be ignored as much as possible, while 
the nature of hardness appearing due to touching (with the floor) shall only 
be attentively focused on and noted. 

Nếu nhu tâm thức vẫn chua an tịnh trong lúc chú niệm: “phông lên” 
và “xộp xuống” thì hãy gia bội sự chú niệm thêm một điểm nữa. Ba điểm: 
“phòng lên”, “xộp xuống” và “tiếp xúc” sẽ được chú niệm. Trong lúc chú 
niệm “tiếp xúc”, hình thức thuộc thé chát (Sốc Pháp) sẽ được trao di khinh 
tâm càng nhiều càng tốt, trong khi thực tính của tính chất cương kiện đang 
xuất hiện do việc tiếp xúc (với nền nhà) nhất định sẽ được an định một cách 
hữu tâm cần ý và mới được chú niệm. 


If the mind is not yet very calm and still tends to wander a bit, even in 
noting the three points: "rising", "falling" and "touching", then note the 
four points: "rising", "falling", "sitting" and "touching". In noting 

"sitting ", the upper part of the body shall be taken as a whole and attentively 
focused on and note to comprehend the nature of the stiffness as much as 
possible. Ignore the material form of the head, body and limbs as much as 
possible and note the nature of the stiffness resulting from the pushing of air 


due to the intention to sit as "sitting ". 

Nếu như tâm thức vẫn chua thuc sự an tịnh và vẫn có xu hướng di 
hoang vu một chút, ngay cả trong khi chú niệm ba điểm: “phông lên”, “xộp 
xuống” và “tiếp xúc”, thế thì hãy chú niệm bốn điểm: “phông lên”, “xộp 
xuống”, “an tọa” và “tiếp xúc”. Trong lúc chú niệm “an tọa”, phán trén cua 
sác thán nén duoc xem nhu là toàn bộ và nén được an định một cách hữu tâm 
cần ý và hãy chú niệm để lý giải thực tính của tính chất cương ngạnh càng 
nhiều càng tối. Hãy trạo dĩ khinh tâm hình thức thuộc thể chất của đầu, sắc 
thân và tứ chi càng nhiều càng tốt và hãy chú niệm thực tính của tính chất 
cương ngạnh thành quả từ sự xô đây của không khí do tác ý để ngồi là “an 


29 


toa". 


The mind generally becomes calm by noting the four points: "rising", 
“falling”, "sitting" and "touching" as already mentioned. If noting goes 
well by noting "rising", "falling", "sitting" and "touching", these four 


76 


points shall only be noted. If there is an excess of effort and noting does not 
go well in noting the four points: "rising", "falling", "sitting" and 
“touching”, then note only three points: "rising", "falling" and “touching”. 
Continue noting three points only if noting three points goes well. 

Tâm thức thông thường trở nén an tịnh bởi do chú niệm bốn điểm: 
«phóng lên”, “xộp xuống”, “an tọa” và “tiếp xúc” như đã đề cập. Nếu như 
việc chú niệm diễn ra tốt đẹp bởi do chú niệm “phông lên”, “xộp xuống”, “an 
tọa” và “tiếp xúc” thời bốn điểm này mới sẽ được chú niệm. Nếu như có một 
sự nỗ lực quá mức và việc chú niệm không diễn ra tốt đẹp trong lúc chú niệm 


bón diém: “phông lên”, “xộp xuông”, “an toa" và “tiếp xúc”, thê thì chỉ chú 
°” é6 


niệm ba diêm: “phông lên”, “xộp xuông” và “tiêp xúc”. Hãy tiép tục sự chú 
niệm ba điềm chỉ một khi việc chú niêm ba diém điện ra tôt dep. 


If there is an excess of effort in noting the three points: "rising", 
"falling" and "touching" and noting does not go well, then note only two 
points: "rising" and "falling". If the noting of two points goes well and 
develops concentration (Samüdhi), note only two points: "rising" and 
"falling". 

Nếu như có một sự nỗ lực quá mức trong lúc chú niệm ba điểm: 
“phông lên”, “xộp xuống” và “tiếp xúc” và việc chú niệm không diễn ra tốt 
đẹp, thế thì chỉ chú niệm hai điểm: “phông lên” và “xộp xuống”. Nếu như 
việc chú niệm về hai điểm diễn ra tốt đẹp và phát triển được sự định thức 
(Định Lực) thì tốt nhất hãy chú niệm hai điểm: “phồng lên” và “xộp xuống”. 


Note only three points: "rising", "falling" and "touching" if noting 
of three points goes well. Note only four points: "rising", "falling", 
"sitting" and "touching" if noting of four points goes better. 

Chi chú niệm ba điểm: “phóng lên”, “xộp xuống” và “tiếp xúc” nếu 
như việc chú niệm về ba điểm diễn ra tốt đẹp. Chỉ chú niệm bốn điểm: 
“phóng lên”, “xộp xuống”, “an tọa” và “tiếp xúc” néu như việc chú niệm vé 
bốn điểm diễn ra tốt hơn. 


For a beginner meditator, the mind tends to wander while noting 
"rising", "falling", "sitting" and "touching". The mind tends to wander 
here and there, to pagodas, monasteries, market places and dwelling places. 


77 


If the mind wanders in that way, the noting mind shall note the wandering 
mind as "wandering" or "thinking" or “planning”. 
Đối với một sơ hoc thiền giá, tâm thức có xu hướng di hoang vu trong 


?9 GG 


khi đang chú niệm “phông lên”, 


° 66 


xộp xuống”, “an tọa” và “tiếp xúc”. Tâm 
thức có xu hướng dé đi hoang vu chỗ này và chỗ nọ, đến các chùa chiên, 
những tu viện, các tụ điểm hợp chợ và những trú xứ. Nếu như tâm thức đi 
hoang vu trong phương thức ấy, tâm đang chú niệm sẽ chú niệm tám đang đi 
hoang vu là “đang hoang vu” hoặc “đang nghĩ suy” hay là “đang sách hoạch”. 


When the concentration gets | considerably powerful, the 
disappearances of the wandering mind is experienced on noting 
"wandering" or "thinking" or "planning". The meditators themselves will 
personnaly comprehend the disappearances and passings away of these 
wandering minds on four or five successive notings. 

Khi sự định thức trở nén hữu cường lực một cách đáng kế thi những 
sự bién mát của tâm thức di hoang vu đã được trải nghiệm dang khi chú niệm 
“đang hoang vu” hoặc “đang nghĩ suy” hay là “đang sách hoạch”. Chính tự 
bản thân các thiền giả sẽ lý giải được những sự biến mất và các sự điệt vong 
của những tâm thức đi hoang vu này vào bốn hoặc năm sự chú niệm liên tục. 


Later on, the meditators attain the stage of the knowledge of 
dissolution (Bhahnga Nana), when the concentration becomes stronger and 
more powerful by one more step. Then it will be experienced that on noting 
"wandering" or "thinking" or "planning", the process of thinking or 
planning disappears or passes away with each noting. The meditator shall 
comprehend these experiences by themselves. 

Về sau này, các thién giả thành dat giai đoạn của tri thức vé sự hoại 
diệt (Hoại Diêt Trí), khi sự định thức trở nên mạnh mé hon và hữu cường 
lực hơn bởi thêm một bác nữa. Thé rồi người ta sẽ trải nghiệm được rằng 
đang khi chú niệm “đang hoang vu” hoặc “đang nghĩ suy” hay là “đang sách 

hoạch” thì quá trình của việc đang nghĩ suy hoặc dang sách hoạch biến mát 
hoặc diệt vong với từng mỗi sự chú niệm. Tự bản thân thiền giả sẽ lý giải 
được những sự trải nphiệm này. 


Later on, when the concentration is actually strong, on noting 
"wandering" or "thinking" or "planning", it is perceived that the thinking 


78 


or planning passes away accompanied by the passing away of the noting 
consciousness as well. It means that the thinking or planning is transient 
and the noting consciousness is also transient. It is impermanence (Anicca). 

Vé sau này, khi sự định thức thuc su manh mẽ, dang khi chú niệm 
“đang hoang vu” hoặc “đang nghĩ suy” hay là “đang sách hoạch” thì người 
ta đã nhận thức được rằng sự đang nghĩ suy hoặc sự đang sách hoạch đồng 
câu hành diệt vong với cả sự diệt vong của Tâm Ý Thức đang chú niệm. Điều 
đó có nghĩa là sự đang nghĩ suy hoặc sự đang sách hoạch là tạm trụ và Tâm 
Ý Thức đang chú niệm cũng là tạm trụ. Đó là sự không thường tồn (Vô 
Thường). 


The process of arising and passing away and the process of 
dissolution are happening so fast that is seems as if they are tormenting. This 
is suffering (Dukkha). 

Quá trình của sự khói sinh và sự diệt vong, và quá trình của sự hoại 
diệt đang xảy ra quá nhanh đến nỗi có vẻ y như thể chúng đang bị bức hại. 
Đây là sự khó đau (Khô Dau). 


How can this nature of torment of suffering and the dissolution be 
prevented ? It cannot be prevented in any way. The dissolution is tormenting 
in accordance with its own nature. It is uncontrollable (Anatta). Thus the 
knowledge of Anicca, the knowledge of Dukkha and the knowledge of Anatta 
can be developed. 

Làm thé nào thực tính bức hai này cüa su khó dau và su hoai diét có 
thé ngăn cán được ? Nó không thé nào ngăn cán được báng bát luán phuong 
cách nào. Su hoại diệt dang bức hai y chiéu theo đúng thực tính của nó. Nó 
là vô pháp khống chế (Vô Ngã). Do đó, tri thức về Vô Thường, tri thức về 
Khó Dau và tri thức về Vô Ngã có thé được phát triển. 


For the beginner meditators, pains, tinglings and dull pains may arise 
after half - an - hour or forty five minutes of noting "rising", "falling" or 
"touching". When these pains or tinglings, or dull pains arise, change over 
noting to the unpleasant sensations of pains, or tinglings, or dull pains. 

Đối với các so hoc thién giả, những sự dau đớn, các cơn dau âm i, 
những nỗi dau như bi đâm chích (thích thống) có thê khói sinh sau nửa giờ 
đồng hồ hoặc bốn mươi lăm phút của sự chú niệm “phông lên”, “xộp xuống” 


79 


hoác “tiếp xúc”. Khi những sự đau đớn này, hoặc các cơn đau âm i, hoặc 
những nỗi dau như bị đâm chích (thích thống) khởi sinh, hãy cải bién sự chú 
niệm đến các cảm thụ bất khả ái của những sự đau đớn, hoặc các cơn đau âm 
i, hoặc những nỗi đau nhu bị đâm chích (thích thống). 


Noting The Unpleasant Sensation 
Chú Niệm Cảm Thụ Bát Khả Ái 


There are three ways to note the unpleasant sensation (Dukkha 
Vedanà). 

(1) Noting with the aim to make the unpleasant sensation disappear, 

(2) Noting with the aim to completely wipe out the unpleasant sensation 
within one sitting or in one day by maintaining an aggressive attitude, 
and 

(3) Noting with the aim to comprehend the nature of the unpleasant 
sensation. - 

Có ba phương thức để chú niệm cám thụ bát khả ái (Khổ Thổ). 

(1) Chú niệm với mục đích dé làm cho cám thụ bát khả ái bién mát, 

(2) Chú niệm với mục đích để thanh trừ hoàn toàn cảm thụ bất khả ái 
trong một lần an tọa hoặc trong một ngày bằng cách giữ vững một thái 
độ kích liệt, và 

(3) Chú niệm với mục đích dé lý giải thực tính của cảm thụ bất khả ái. 


(1) Noting with the aim to make the unpleasant sensation disappear 
is the desire to have pleasantness due to the disappearance of the unpleasant 
sensation, and this is nothing but fostering greed (Lobha). Practising of 
meditation is done so as to be free from greed. As the defilement, greed, or 
the desire for disappearance comes in between the notings, neither the 
comprehension nor the progress of the Dhamma may be acquired for 
sometime. That is why this method shall not be practiced. 

(1) Chü niém vói muc dích dé làm cho cám thu bát khá ái bién mát là 
sự mong cầu dé có niềm hoan hy duyệt ý do việc bién mát của cảm thụ bát 
khá ái, và điều này không có chi ngoài việc ký dưỡng lòng tham (Tham). 
Thực hành thiền định được thực hiện nhằm để được thoát khỏi lòng tham. 
Vì Pháp ué nhiễm, lòng tham, hoặc việc mong cầu dé cho sự bién mát chen 
vào giữa những sự chú niệm thì đôi khi không có sự lý giải mà sự tién hóa 


80 


vé Pháp cũng có thé không di đặc. Đó là ly do tai sao phuong pháp này sé 
khóng duoc thuc hành. 


(2) Noting with the aim to completely wipe out the unpleasant 
sensation within one sitting or in one day by maintaining an aggressive 
. attitude is nothing but fostering anger (Dosa) and grief (Domanassa) that 
arise together with the mind. As these defilements, anger and grief, come in 
between the notings, neither the comprehension nor the progress of the 
Dhamma may be acquired for sometime. That is why this method shall not 
be practised. 

(2) Chú niệm với mục đích dé thanh trừ hoàn toàn cảm thu bát khả ái 
trong một làn an tọa hoặc trong một ngày bằng cách giữ vững mót thái độ 
kích liệt là không có chi ngoài việc ký dưỡng lòng sân hận (Sân Hán) và sự 
ưu não (Ưu Thọ) mà khói sinh cùng với tâm thức. Vì những Pháp ué nhiễm 
này, lòng sân hận và sự ưu não, chen vào giữa những sự chú niệm thì đôi khi 
không có sự lý giải mà sự tién hóa vé Pháp cũng có thé không di đắc. Đó là 
lý do tại sao phương pháp này sẽ không được thực hành. 


(3) Noting is done to know the nature of the unpleasant sensation. 
Only when the nature is known, arising (Udaya) and passing away (Vaya) 
can be comprehended. The meditator usually keeps the mind tense and the 
body rigid in accordance with the intensity of pain, tingling or dull pain, 
while noting the unpleasant sensation. Tenseness or rigidity should not be 
allowed to occur. Instead, both mind and body shall be kept fairly relaxed. 
Anxieties, such as, will these unpleasant sensations last for the entire session 
or the whole hour of sitting, may arise. But care should be taken so that they 
do not arise. 

(3) Chú niệm được thực hiện dé tri đắc thực tính của cám thụ bát khả 
ái. Chỉ một khi thực tính đã được tường tri thì sự khởi sinh (Khởi Sinh) và 
sự diệt vong (Điêu Tàn) có thé được lý giải. Thiền giả thường lệ giữ tâm 
thức căng tháng và sắc thân cứng nhắc y chiếu theo sự cường liệt của sự đau 
đớn, con đau âm i hoặc nỗi dau như bị đâm chích (thích thông), trong khi 
đang chú niệm cảm thụ bất khả ái. Tính khẩn trương hoặc độ kiên ngạnh 
không được phép để hiện bày. Thay vào đó, cả hai vừa tâm thức và vừa cả 
sắc thân sẽ được giữ một cách tương đối thư giãn. Sự tiêu luy, chàng han, sẽ 
kéo dài các cám thụ bát khả ái trong toàn bộ học kỳ hoặc nguyên cå giờ đồng 


81 


hô của việc ngôi, có thê khói sinh. Thé nhưng hãy nên cân trọng nhắm dé 
chúng không có khởi sinh. 


One s mind shall be kept calm, for the pain will take its own course, 
making its presence felt, and one's duty is to take note of the pain. The 
tolerating mind shall also be maintained by bearing in mind that this. 
unpleasant sensation shall have to be tolerated. The main thing is to be 
patient when the unpleasant sensation appears. "Nibbüna can be realized, 
only being patient" is the best saying with regard to meditative 
contemplation. 

Nên giữ tâm thức của mình được an tinh, vi sự dau đớn sẽ diễn biến 
theo ý riêng của nó, sự hiện diện của nó đang buộc cảm thụ, và bón phận của 
minh là hãy chú niệm vào sự đau đớn. Tâm thức nhàn nại cũng sẽ được duy 
trì bằng cách khắc cốt ghi tâm rằng cám thụ bát khả ái này sẽ phải được nhẫn 
nại thụ. Điều chủ yếu là hãy kiên nhẫn khi cám thu bất khả ái xuất hiện. “Níp 
Bàn có thể được chứng tri chỉ sau khi đã bền chí kham nhẫn” là châm ngôn 
hay nhất hữu quan với sự nghiêm thức khảo lự thiền định. 


Afier paying attention to be patient, and keeping the mind calm, care 
shall be taken so that neither the mind is tense nor the body rigid. Also, both 
mind and body shall be kept fairly relaxed, while the noting mind is kept 
focused right on the unpleasant sensation. 

Sau khi đã hết sức chú ý để được kham nhẫn, và đã duy trì tâm thức 
được an tịnh thì hãy nén cán trọng nhằm dé cho tâm thức không có căng 
thắng mà sắc thân cũng không có cứng nhắc. Ngoài ra, cả hai vừa tâm thức 
và vừa cả sắc thân sẽ nên được giữ một cách tương đối thư giãn, trong khi 
tâm thức đang chú niệm đã được giữ an định ngay vào cám thụ bất khả ái. 


Afier having focused right on the sensation, try to find out the depth 
of the sensation being inflicted by this unpleasant sensation. | Focus 
attentively to know whether the pain is just on the skin or the flesh or the 
nerves or up to the bones or reaching right into the marrows. Only after 
focusing attentively, discern and take note as "pain", "tingling" or “dull 
pain". | 

Sau khi đã an dinh ngay vào cám thụ, hãy cố gắng dé nghiệm thấy sự 
cường liệt của cảm thụ đang bắt phải chịu đựng do bởi cảm thụ bất khả ái 


82 


này. Hãy an định một cách hữu tâm cán ý dé tri đắc khóng biét su dau dón 
chí có ở trên phàn da, hay là ở thớ thịt, hay là ở các dây thần kinh, hoặc lên 
đến phần xương, hoặc đi đến ngay tận các tủy. Chỉ sau khi đã an định một 
cách hữu tâm cần ý thì hãy nhận thức rõ và hãy chú niệm là “đau đớn”, “đau 
âm Ï” hoặc “đau như bị đâm chích (thích thông) ”. 


Similarly, in the second and third notings, focusing shall be done with 
an attentive mind to know the depth of pain, and take note. Noting shall not 
be done in a quick superficial way as "pain", "pain" or “tingling”, 
“tingling” or "dull pain", "dull pain". Noting must be done by attentive 

focusing. After noting by attentive focusing for four or five times successively 
as "pain", “tingling” or "dull pain", increase in pain or tingling or dull 
pain can be experienced distinctly. 

Một cách tuong tự, trong các sự chú niệm thứ hai và thứ ba, su an dinh 
sẽ được thực hiện với một tâm thức chuyên chú để tri đắc sự cường liệt của 
nỗi đau đớn và hãy chú niệm. Sự chú niệm sẽ không được thực hiện một 
cách nhanh chóng phu thién như là “đau đớn, đau đớn”, “đau âm i, dau âm 
i" hoặc “đau như bi đâm chích (thích thống), đau như bị đâm chích (thích 
thống)”. Việc chú niệm cần phải được thực hiện với sự an định chuyên chú. 
Sau khi việc chú niệm với sự an định chuyên chú trong bốn hoặc năm lần 
một cách liên tục nhu là “đau đớn”, “đau âm i" hoặc “đau như bi đâm chích 
(thích thống) ”, sự gia tăng trong sự đau đớn, hoặc cơn dau âm i, hoặc nỗi 
đau như bị đâm chích (thích thống) có thé được trải nghiệm một cách minh 
hiển. 


After the increase of pain, or tingling, or dull pain reaches its peak, 
the unpleasant sensation may also have its intensity decreased accordingly 
in conformity with its nature. When the intensity decreases, discern and take 
note on pain or tingling, or dull pain without relaxing the attentiveness. On 
noting successively for four or five times, meditators shall experience by 
themselves, the easing of pain in one way or another or the shifting of pain 
to other places. 

sau khi su gia táng vé nói dau dón hoặc cơn dau âm i hoặc nói dau 
như bi đâm chích (thích thống) đạt đến tôt dinh của nó, cám thụ bất khả ái 
cũng có thé thối giảm sự cường liệt của nó một cách tương ứng phù hợp với 
thực tính của nó. Khi sự cường liệt thối giảm, hãy nhận thức rõ và hãy chú 


83 


niệm vào su dau đớn, hoặc cơn dau âm i, hoặc nỗi dau như bi đâm chích 
(thich thống) mà không làm thư giãn sự chuyên chú. Sau khi đã chú niệm 
một cách liên tục trong bốn hoặc năm lân, tự bản thân các thiền giả sẽ trải 
nghiệm sự làm giảm bớt đau của cơn đau đớn trong phương thức này hay 
phương thức khác, hoặc sự đi chuyển của cơn đau đớn đến những vị trí khác. 


On experiencing the changing nature of the unpleasant sensation, 
noting becomes more interesting. Later on, when the concentration becomes 
stronger and powerful by one more step due to successive noting, it is 
personally experienced that the intensity of pain, or tingling or dull pain has 
increased at each and every noting. 

Sau khi đã trải nghiệm sự biến đổi thuc tính của cảm thụ bát khả ái, 
sự chú niệm trở nên hứng thú hơn. Về sau này, khi sự định thức trở nên mạnh 
mẽ hơn và hữu cường lực bởi thêm một bậc nữa do việc chú niệm liên tục, 
tự bản thân người ta trải nghiệm được rằng sự cường liệt của nỗi đau đớn, 
hoặc cơn đau âm ỉ, hoặc nỗi đau như bị đâm chích (/hích thống) đã gia tăng 
ở từng mỗi một sự chú niệm. 


After the intensity of pain, or tingling, or dull pain reaches its peak, 
the intensity of unpleasant sensation may decrease accordingly. The noting 
consciousness shall be relaxed, while in the decreasing phase. By attentively 
focusing in noting the pain or tingling or dull pain, the meditators personally 
comprehend at each noting that the intensity decreases, or the sensation 
shifts to another place. The intensity of unpleasant sensation is not the same 
all the time. Sometimes the intensity increases, while sometimes it decreases. 
Thus the nature of the unpleasant sensation is known further. 

Sau khi su cuóng liét vé nói dau dón, hoác con dau ám i, hoác nói dau 
như bi đâm chích (thích thống) đạt đến tột đỉnh của nó thì sự cường liệt của 
cảm thụ bất khả ái có thể thối giảm một cách tương ứng. Tâm Ý Thức đang 
chú niệm sẽ được thư giãn, trong khi ở vào giai đoạn thối giảm. Bởi do sự 
an định một cách hữu tâm cần ý trong lúc chú niệm cơn đau đớn, tự bản thân 
các thiền giả lý giải ở từng mỗi chú niệm rằng sự cường liệt thối giảm, hoặc 
su cảm giác di chuyén đến một vi trí khác. Sự cường liệt của cảm giác bất 
khả ái không phải luôn luôn giống hệt nhau. Đôi khi sự cường liệt gia tăng, 
trong khi thỉnh thoảng nó thối giám. Do đó thực tính của cảm thụ bát khả ái 
được tường tri thêm nữa. 


84 


Later on, when the concentration is strong due to successive notings, 
the stage of knowledge of dissolution (Bhanga Ñana) is attained. Then on 
noting pain or tingling or dull pain, its dissolution is experienced at each and 
every noting as if it has been taken away. It can be experienced as if been 
seen with the actual eyes. | 

Vé sau này, khi sự định thức đã manh mé do những su chú niệm liên 
tục, giai đoạn của tri thức về sự hoại diệt (Hoại Diệt Trí) đã được thành dat. 
Thé rồi đang khi chú niệm vào sự đau đớn, hoặc con dau âm i, hoặc nỗi đau 
như bị đâm chích (/hích thông) thì sự hoại diệt của nó được trải nghiệm ở 
từng mỗi một sự chú niệm y như thể nó đã bị lấy đi. Nó có thể được trải 
nghiệm y như thê được trông thấy với đôi mắt thực thụ. 


Seeing each dissolution after each noting gives the knowledge that the 
unpleasant sensation is not permanent. The noting mind is now beginning to 
gain upper hand over the unpleasant sensation. Later on, when the 
concentration becomes stronger by one more step, people with powerful 
knowledge of dissolution (Bhanga Nàna) shall personally comprehend the 
two process. On noting the pain, the dissolution of the pain and the 
dissolution of the noting mind that notes pain are experienced. 

Viéc tróng tháy từng sự hoại diét sau mỗi lần chú niệm truyền đạt tri 
thức rằng cảm thụ bất khả ái là không thường tồn. Tâm thức đang chú niệm 
báy giờ đang bắt đầu chiếm uu thé hơn cảm thụ bất khả ái. Về sau này, khi 
sự định thức trở nên manh mé hơn bói thêm một bậc nữa, ở nơi người với tri 
thức hữu cường lực về sự hoại diệt (Hữu Diệt Trí) thì tự bán thân sẽ lý giải 
được hai quá trình. Đang khi chú niệm sự đau đớn, sự hoại diệt của nỗi đau 
đớn và sự hoại diệt của tâm thức mà đang chú niệm cơn đau đớn đã được trải 
nghiệm. 


People with sharp intelligence, personally experience three 
processes. On noting the pain, the dissolution of the pain, the dissolution of 
the consciousness of the pain and the dissolution of the noting mind that notes 
the pain are all comprehended personally. 

Ở người với trí lực mẫn nhuệ thi tự bản thân trải nghiệm ba quá trinh. 
Đang khi chú niệm su đau đớn thì tất cả sự hoại diệt của nỗi đau đớn, sự hoại 
diệt của Tám Y Thức vé nói đau đớn và sự hoại diét của tâm thức mà dang 
chú niệm cơn đau đớn đều được tự bản thân lý giải. 


85 


The pain is not permanent. The consciousness of the pain is also not 
permanent. The noting mind that notes the pain is also not permanent. Thus 
these entities are automatically imprinted in one's consciousness and 
intelligence as being impermanent (Aniccd). These dissolutions are 
happening so fast that it seems as if they are tormenting. This appears as 
suffering (Dukkha). How can these torments of dissolution be prevented ? 
It cannot be prevented in any way. The dissolution is tormenting in 
accordance with its own nature. It is uncontrollable (Anatta). It is thus, 
automatically imprinted in one's consciousness and intelligence. 

Sự đau đớn là không thường tồn. Tám Y Thức vé nói dau đớn cũng 
không thường tồn. Tâm thức mà đang chú niệm cơn đau đớn cũng không 
thường tón. Do đó những thuc thể này một cách tự động đã minh khắc ở 
trong Tâm Ý Thức và trí lực của người ta băng chân tướng không thường tòn 
(Vô Thường). Những sự hoại diệt này dang xảy ra rất nhanh chóng đến nói 
nó có vẻ y như thể chúng đang bị bức hại. Điều này xuất hiện là sự khó dau 
(Khổ Dau). Làm thế nào những việc bức hai này của sự hoại diệt có thé 
ngăn cán được ? Nó không thé nào ngăn cán được bằng bất luận phuong 
cách nào. Sự hoại diệt đang bức hai y chiếu theo đúng với thực tính của nó. 
Nó là vô pháp khống chế (Vô Ngã). Do đó, một cách tự động nó đã minh 
khắc ở trong Tâm Ý Thức và trí lực của người ta. 


After impermanence of sensation, suffering of sensation and 
uncontrollability of sensation get imprinted in one's intelligence, and on 
having the well — endowed knowledge of Ánicca, knowledge of Dukkha and 
knowledge of Anatta, the Noble Dhamma that one has been aspiring for, 
may be realized. The talk on how to take note on the unpleasant sensation is 
fairly complete now. 

Sau khi sự không thường tồn của cảm thụ, sự khổ đau của cảm thụ và 
sự bất năng không chế của cảm thụ đã minh khắc ở trong trí lực người ta, và 
sau khi đã hội hảo túc duyên tri thức về Vô Thường, tri thức về Khó Dau và 
tri thức về Vô Ngã thì Thánh Pháp mà người ta đã có hoài bão lớn lao (ktu 
bão phụ) có thé được chứng tri. Bài thuyết giảng nói vé cách thức để chú 
niệm vào cám thụ bát khả ái bây giờ đã tương đối hoàn hảo.. 


Noting In “Hearing” 


86 


Chú Niệm Vào “Sự Thính Văn” 


While in sitting meditation sounds from the surrounding area may be 
audible. Visual object may be seen. Odours may be smelled. Sound may be 
audible mostly. On hearing the sound of chicken or birds, or hammerings, or 
human beings, or automobiles, note "hearing", "hearing". The mind shall 
be kept just at mere hearing, and care must be taken so that the mind does 


not follow the sound, and thinking or planning does not occur. 


Trong lúc thiền tọa, các âm thanh từ khu vực xung quanh có thé được 
nghe. Đối tượng thi giác có thé được trông thấy. Các khí hơi có thé được 
ngửi. Phần lớn các âm thanh có thé được nghe. Dang khi thính văn âm thanh 
của những con gà hoặc của các con chim, hoặc những tiếng đóng búa åm i, 
hoặc của chúng nhân hữu tình, hoặc của những xe hơi, hãy chú niệm “thính 
văn”, “thính văn”. Tâm thức sẽ chỉ được giữ ở việc thính văn đơn thuần, và 
cán phải cán trong dé cho tâm thức không dõi theo âm thanh, và sự nghĩ suy 
hoặc việc sách hoạch không hiện bày. 


When the concentration gets moderately stronger, on noting 
“hearing”, "hearing", the sounds heard becomes inarticulate, as if they are 
coming from far away places or are going to a distance, or coming closer 
and closer and becoming hoarse and indistinguishable. If it happens that 


way, one is likely to achieve noting by ear. 


Khi sự dinh thức trở nén manh mé hon một cách thích độ, đang khi 
chú niệm “thính văn”, “thính văn”, các âm thanh nghe được trở nén hàm hò 
bát thanh, y như thể chúng đang đến từ những nơi xa xôi, hoặc đang đến từ 
một quãng xa, hoặc càng lúc càng đến gần hơn và đang trở nên khàn khản và 
mô hồ. Nếu như nó xảy ra phương thức ấy, người ta có khả năng để đạt được 
sự chú niệm qua lỗ tai. 


Later on, due to successive notings, concentration gets stronger. On 
noling "hearing", "hearing", the meditators with sharp intelligence, 
personally comprehended the syllable by syllable disappearance and 
dissolution of the sounds heard; one by one dissolution of the hearing 
consciousness and one by one dissolution of the noting mind that notes 
"hearing", "hearing". 


87 


Vé sau này, do bởi những sự chú niệm liên tuc, sự định thức trở nén 
manh mé hơn. Dang khi chú miệm “thính văn”, “thính văn”, các thiền già VỚI 
trí lực mẫn nhuệ, tự bản thân đã lý giải được sự biến mát từng mỗi một âm 
tiết và sự hoại diét của các âm thanh đã được nghe; sự hoại diệt của từng mỗi 
một Tâm Y Thức đang thính văn và sự hoại diệt của từng mỗi một tâm thức 
mà đang chú niệm “thính văn”, “thính văn”. 


What is especially evident is the syllable by syllable disappearance of 
the sounds heard. The beginners who note the sound may have this 
experience. The sounds are not continuous. They disappear syllable by 
syllable. When the sound is heard on saying the word, "GENTLEMAN" and 
if it is noted as "hearing", "hearing", the word cannot be comprehended 
anymore. The reason is that the syllables GEN, TLE, and MAN are not 
continuous anymore, as each syllable GEN, TLE and MAN passes away 
separately and only their passings away appear to be evident. 

Điều mà một cách đặc biệt minh hiển là sự biến mát từng mỗi một âm 
tiết của các âm thanh đã được nghe. Các sơ học giả mà chú niệm âm thanh 
họ có thể có sự trải nghiệm này. Các âm thanh không có liên tục. Chúng 
biến mát từng mỗi một âm tiết. Khi âm thanh được nghe sau khi đã phát âm 
từ ngữ “GENTLEMAN” và nếu như người ta đã chú niệm là “thính văn”, 
“thính văn” thì từ ngữ không thể nào lý giải được nữa. Lý do là các âm tiết 
GEN, TLE và MAN không có liên tục nữa, vì mỗi âm tiết GEN, TLE và 
MAN diệt vong một cách riêng ré và chỉ có những sự diệt vong của chúng 
hinh như là minh hiển. 


On perceiving the passings away of the sound, it is comprehended that 
it is not permanent. On perceiving the dissolution of the noting mind, it is 
also comprehended that it is not permanent. The audible sound as well as 
the noting mind are both impermanent (Anicca). These dissolutions are 
happening so fast that it seems as if they are tormenting. This is suffering 
(Dukkha). 


Khi đã nhận thức những su diệt vong của âm thanh thi người ta lý giải 
được rằng nó không thường tồn. Khi đã nhận thức sự hoại diệt của tâm thức 
đang chú niệm, người ta cũng lý giải được răng nó không thường tồn. Âm 
thanh nghe được cũng như tâm thức đang chú niệm cả hai đều không thường 


88 


tôn (Vô Thường). Những sự hoại diét này dang xảy ra quá nhanh đến nỗi 
có vé y như thê chúng đang bị bức hại. Đây là sự khó đau (Khó Dau). 


. How can these torments of dissolution be prevented ? It cannot be 
prevented in any way. The dissolution is tormenting in accordance with its 
own nature. It is uncontrollable (Anatta). While noting "hearing", ` 
"hearing", the knowledge of Anicca, the knowledge of Anatta and the 
knowledge of Anatta are comprehended and the Noble Dhamma may be 
realized. 

Làm thé nào những việc bức hai này của sự hoại diệt có thé ngăn cản 
được ? Nó không thé nào ngăn cản được bằng bát luận phương cách nào. Sự 
hoại diệt đang bức hai y chiếu theo đúng với thực tính của nó. Nó là vô pháp 
khống chế (Vô Ngã). Trong khi đang chú niệm “thính văn”, “thính văn” thì 
tri thức về Vô Thường, tri thức về Khó Đau và tri thức về Vô Ngã đã được 
lý giải và Thánh Pháp có thé chứng tri. 


Noting In “Sitting” 
Chú Niệm Vào “Sự An Tọa” 


On noting "rising", "falling", "sitting" and "touching", noting is 
done on the body, therefore it is the contemplation of body in the body 
(Kayanupassaná). On noting "pain", “tingling” and "dull pain", noting is 
done on the sensation or feeling, therefore it is the contemplation of feelings 
(Vedanãnupassan8). On noting "wandering" of the mind, "thinking" and 
"planning", noting is done on the mind, therefore it is the contemplation of 
the consciousness (Cittünupassaná). On noting "seeing", "hearing" and 
“smelling”, noting is done on mind objects or Dhammas, therefore it is the 
contemplation of the Dhammas (Dhammünupassanà). 

Dang khi chú niém “phồng lên”, “xộp xuống”, “an tọa” và “tiếp xúc”, 
sự chú niệm được thực hiện vào sắc thân, vì thế đó là sự nghiêm túc khảo lự 
về Thân trong Thân (Thần Tùy Quán). Đang khi chú niệm sự đau đớn, cơn 
đau âm i và nỗi đau như bi đâm chích (thích thống), sự chú niệm được thực 
hiện vào cám thụ hoặc cám giác, vi thé đó là sự nghiêm túc khảo lu vé các 
cảm thụ (Thọ Tùy Quán). Đang khi chú niệm “đang đi hoang vu” của tâm 
thức, “đang nghĩ suy” và “đang sách hoạch”, sự chú niệm được thực hiện vào 
tâm thức, vì thế đó là sự nghiêm túc khảo lự vào Tâm Ý Thức (Tâm Tùy 


89 


Quán). Dang khi chú niệm “khán kiến”, “thính văn” và “khứu khí”, sự chú 
niệm được thực hiện vào các đối tượng tâm thức hoặc các Pháp, vì thế đó là 
sự nghiêm túc khảo lự vào các Pháp (Pháp Tùy Quán). 


All the four foundations of mindfulness are involved in one sitting 
meditation in accordance with the tradition of the Benefactor Mahasr 
Sayüdaw. The talk how to take note in sitting meditation is fairly complete 
now. 

Tát cà bón nén táng cüa niém luc đều đã được dồn hết tâm trí vào 
trong một làn thién toa y chiéu theo truyén thóng cüa Bác Tán Tro Dai 
Trưởng Lão Mahāsī. Bài thuyết giảng nói về cách thức để chú niệm vào 
thiền tọa bây giờ đã tương đối hoàn hảo. 


(2). Practising In Walking Posture 
Thực Hành Trong Tư Thế Bộ Hành 


The talk will now begin on noting in walking meditation. There are 
four ways to note: 

(a) Taking one note in each step. 

(b) Taking two notes in each step. 

(c) Taking three notes in each step. 

(d) Taking six notes in each step. 

Bây giờ sẽ bắt đầu bài thuyết giảng nói về việc chú niệm vào thiền bộ 
hành. Có bốn phương thức để chú niệm: 

a. Thực hiện một sự chú niệm trong mỗi bước chân. 

b. Thực hiện hai sự chú niệm trong mỗi bước chân. 

c. Thực hiện ba sự chú niệm trong mỗi bước chân. 

d. Thực hiện sáu sự chú niệm trong mỗi bước chân. 


(a)Taking One Note In Each Step 
Thực Hiện Một Sự Chú Niệm Trong Mỗi Bước Chân 


On taking one note in each step, note "left foot forward", “right foot 
forward". On noting "left foot forward", attentively focus and note mentally 
from the beginning to the end of the step to know the nature of successive 
forward movements as much as possible. The material forms of the foot shall 


90 


be ignored as much as possible. On noting "right for forward", it is done in 
the same way. Attentively focus and note to know the nature of stage by stage 
movements in the forward movement as much as possible. However, the 
material form of the foot shall be ignored as much as possible. The talk on 
how to take one note in each step, namely “lefi foot forward", "right foot 
forward" is also fairly complete now. 

Về việc thực hiện một su chú niệm trong mỗi bước chán thì hãy chú 
niệm “chân trái về phía trước”, “chân phải về phía trước”. Đang khi chú 
niệm “chân trái về phía trước” thì hãy an định một cách hữu tâm cân ý và 
hãy chú niệm tại tâm trí từ điểm khởi đầu cho đến điểm kết thúc bước chân 
dé tri đắc thực tính của các sự liên tiếp chuyên động về phía trước càng nhiều 
càng tốt. Các hình thức thuộc thể chất (Sắc Pháp) của bàn chân sẽ được trạo 
đĩ khinh tâm càng nhiều càng tốt. Đang khi chú niệm “chân phải về phía 
trước”, nó được thực hiện trong cùng phương thức. Hãy an định một cách 
hữu tâm cần ý và hãy chú niệm để tri đắc thực tính từng mỗi giai đoạn nối 
tiếp giai đoạn của các sự chuyên động trong động tác dàn dàn hướng về phía 
trước càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, hình thức thuộc thé chất (Sắc Pháp) 
của bàn chân sẽ được trạo đĩ khinh tâm càng nhiều càng tốt. Bài thuyết giảng 
nói về cách thức để thực hiện một chú niệm trong mỗi bước chân, tức là 
“chân trái về phía trước”, “chân phải về phía trước” bây giờ cũng đã tương 
đối hoàn hảo. 


(b)Taking Two Notes In Each Step 
Thực Hiện Hai Su Chú Niệm Trong Mỗi Bước Chân 


On taking two notes in each step, note "lifting", "dropping". On 
noting “lifting”, attentively focus to know the nature of stage by stage 
movements in the upward movement as much as possible. However, the 
material form of the foot shall be ignored as much as possible. On noting 
"dropping" also, the material form of the foot shall be ignored as much as 
possible. Attentively focus to know the nature of the stage by stage 
movements in the dropping downward movement as much as possible. 

Về việc thực hiện hai sự chú niệm trong mỗi bước chán thì hãy chú 
niệm “đỡ lên”, “đặt xuống”. Dang khi chú niệm “đỡ lên” thì hãy an định một 
cách hữu tâm cần ý để tri đắc thực tính từng mỗi giai đoạn nối tiếp giai đoạn 
của các sự chuyên động trong động tác dán dần hướng lên trên càng nhiều 


91 


càng tót. Tuy nhiên, hinh thức thuộc thé chát (Sắc Pháp) của bàn chán sẽ 
được trao di khinh tâm càng nhiều càng tốt. Dang khi chú niệm “đặt xuống” 
cũng vậy, hình thức thuộc thé chát (Sắc Pháp) của bàn chân sẽ được trao di 
khinh tâm càng nhiều càng tốt. Hãy an định một cách hữu tám cán y để tri 
đắc thực tính từng mỗi giai đoạn nối tiếp giai đoạn của các sự chuyên động 
trong động tác dần dần hạ xuống càng nhiều càng tốt. 


The material form of the foot is just a concept (Pafifíatti). It is not a 
noting object for Vipassanü meditation. However, the nature of movements 
constitutes reality (Paramattha), which is Vàyo Paramattha. Attentively 
focus to know this nature as much as possible. The talk on how to take two 
notes in one step is also fairly complete now. 

Hinh thức thuộc thé chát (Sốc Pháp) của bàn chân chi là một khái 
niệm (Chế Định). Nó không là một đối tượng chú niệm cho thiền định Minh 
Sát Tuệ. Tuy nhiên, thuc tính của các sự chuyển động tao thành thực tướng 
(Siêu Lý), đó là Phong Siêu Lý. Hãy an định một cách hữu tâm cán ý dé tri 
đắc thực tính này càng nhiều càng tốt. Bài thuyết giáng nói về cách thức để 
thực hiện hai chú niệm trong mỗi bước chân bây giờ cũng đã tương đối hoàn 
hảo. 


(c)Taking Three Notes In Each Step 
Thực Hiện Ba Sự Chú Niệm Trong Mỗi Bước Chân 

On taking three notes in each step, note "lifting", "pushing forward", 

"dropping". On noting "lifting", attentively focus to know the nature of 
stage by stage movements in the upward movement as much as possible, as 

it has been mentioned above. On noting "pushing forward", also attentively 
focus to know the nature of the stage by stage movements in the forward 
movement as much as possible. On noting "dropping" also, attentively focus 

to know the nature of the stage by stage movements in the downward 
movement as much as possible. 

Về việc thuc hiện ba sự chú niệm trong mỗi bước chân thì hãy chú 
niệm “dỡ lên”, “duỗi vé phía trước”, “đặt xuống”. Dang khi chú niệm “đỡ 
lên” thì hãy an định một cách hữu tâm cán ý dé tri đắc thực tính từng mỗi 
giai đoạn nối tiếp giai đoạn của các sự chuyển động trong động tác dàn dần 
hướng lên trên càng nhiều càng tốt, nhu đã được đề cập ở phần trên. Dang 


92 


khi chú niệm “duỗi vé phía trước” thi cũng hãy an định một cách hữu tâm 
cán ý để tri đặc thuc tính từng mỗi giai đoạn nói tiếp giai đoạn của các sự 
chuyển động trong động tác dần dần hướng về phía trước càng nhiều càng 
tốt. Dang khi chú niệm “đặt xuống” thì cũng vậy, hãy an định một cách hữu 
tâm cán ý để tri đắc thực tính của các sự chuyển động trong động tác hạ 
xuống càng nhiều càng tốt. 


On focusing, it shall be focused precisely as much as possible on the 
continuity (Santati) of present movements. Focusing is done attentively to 
know the nature of movements, the reality, as much as possible. On being 
able to focus attentively and on noting "lifting", the meditators personally 
experience not only the stage by satge movements in the upward movement, 
but also the upward movement with increasing lightness. 


Dang khi an dinh, nén duoc an dinh mót cách chuán xác càng nhiều 
càng tốt vào tính liên tục (Liên Tiếp) của những khoảnh khắc hiện tại. Việc 
an dinh được thực hiện một cách hữu tâm cán ý để tri đắc các sự chuyển 
động, thực tướng, càng nhiều càng tốt. Đang khi có khả năng dé an định một 
cách hữu tâm cán ý và đang khi chú niệm “đỡ lên”, tự bản thân các thiền giả 
trải nghiệm chẳng những từng giai đoạn nối tiếp giai đoạn của các chuyên 
động dần dần hướng lên trên mà còn luôn cả sự nhẹ nhàng tăng dần trong 
động tác hướng lên trên. 


On noting "pushing forward" also, not only the stage by stage 
movements in the forward movement, but also the forward displacement with 
increasing lighiness are comprehended. On noting "dropping" also, not 
only the stage by stage movements in the downward movement, but also the 
descending movements with increasing heaviness are comprehended. 

Dang khi chú niệm “duỗi vé phía trước” cũng vậy, không những từng 
giai đoạn nối tiếp giai đoạn của các chuyển động trong động tác hướng về 
phía trước, mà còn luôn cả sự nhẹ nhàng gia tăng trong sự di chuyển dần dần 
hướng về phía trước đã được lý giải. Đang khi chú niệm “đặt xuống” cũng 
vậy, không những từng giai đoạn nối tiếp giai đoạn của các chuyển động 
trong động tác hạ xuống, mà còn luôn cả sự nặng né gia tăng trong các sự 
chuyên động dần dàn hạ xuống đã được lý giải. 


95 


Meditators are especially interested on experiencing the upward 
movement with increasing lightness on noting "lifting", the forward 
movement with increasing lightness on noting "pushing forward", and 
downward movement with increasing heaviness on noting “dropping”. It is 
the beginning of the experiencing of Dhamma. 

Các thiền giả dà đặc biệt hứng thú sau khi đã trải nghiệm động tác 
hướng lên trên với sự nhe nhàng gia tăng dang khi chú niêm “dỡ lên”, động 
tác hướng về phía trước với sự nhẹ nhàng gia tăng đang khi chú niệm “duỗi 
về phía trước”, và động tác hạ xuống với sự nặng nề gia tăng đang khi chú 
niệm “đặt xuống”. Đó là giai đoạn đầu của sự trải nghiệm về Pháp. 


Experiencing the movements with increasing lightness is the 
comprehension of the nature of (Tejo) and (Vāyo). Experiencing the 
downward movements with increasing heaviness is the comprehension of the 
nature of (Pathavi) and (Apo). It is the beginning of the experiencing of 
Dhamma. The talk on how to note three notes in one step: “lifting”, 
"pushing forward" and "dropping" is also fairly complete now. 

Viéc trái nghiém nhüng su chuyén dóng vói su nhe nhàng dang gia 
tăng là su lý giải vé thuc tính của (Hóa Dai) và (Phong Dai). Việc trải 
nghiệm những sự chuyển động ha xuống với sự nặng né dang gia tăng là su 
lý giải về thực tính của (Địa Đại) và (Thủy Đại). Đó là giai đoạn đầu của 
sự trải nghiệm về Pháp. Bài thuyết giảng nói về cách thức dé thực hiện ba ` 
chú niệm trong mỗi bước chân: “đỡ lên”, *duói về phía trước” và “đặt xuống” 
bây giờ cũng đã tương đối hoàn hảo. 


(d)Taking Six Notes In Each Step 
Thực Hiện Sáu Su Chú Niệm Trong Mỗi Bước Chân 


On taking six notes in each step, note "beginning of lifting", "end of 
lifüing", "beginning of pushing forward", "end of pushing forward", 
"beginning of dropping” and "end of dropping". Beginning of lifting means 
only the heel is lifted. End of lifting means the toes as well are lifted. 
Beginning of pushing forward means just starting to push forward. End of 
pushing forward means a slight pause when about to do the dropping down. 
Beginning of dropping means just starting to put it down. End of dropping 
means touching the floor or the ground with the foot. Thus six notes are 


94 


taken in one step. The six notes are just separating each point of the three — 
point noting by observing the beginning and the end of the movement. 

Về việc thực hiện sáu sự chú niệm trong mỗi bước chân thì hãy chú 
niệm: “bắt đầu đỡ lên”, “kết thúc đỡ lên”, “bắt đầu duói vé phía trước”, “kết 
thúc duỗi vé phía trước”, “bắt đầu đặt xuống” và “kết thúc đặt xuống”. Bát 
đầu đỡ lên có nghĩa là chỉ có gót chân được dỡ lên. Kết thúc đỡ lên có nghĩa 
là các ngón chân cũng được đỡ lên. Bắt đầu duỗi về phía trước có nghĩa là 
chỉ sự bắt đầu dé duói về phía trước. Kết thúc duỗi vé phía trước có nghĩa là 
một sự tam đình chút ít khi chuẩn bi dé thực hiện việc đặt xuống. Bắt đầu 
đặt xuống có nghĩa là chỉ sự bắt đầu dé đặt nó xuống. Kết thúc đặt xuống có 
nghĩa là với bàn chân đang tiếp xúc nên nhà hoặc mặt đất. Do đó, sáu sự chú 
niệm đã được thực hiện trong một bước chân. Sáu sự chú niệm chỉ là được 
phân tách từng mỗi điểm của ba điểm chú niệm theo phương thức quan sát 
điểm khởi đầu và điểm kết thúc của sự chuyên động. 


(e)Taking Three Notes In Each Step 
Thuc Hiện Ba Sự Chú Niệm Trong Mỗi Bước Chân 


Alternate way of taking six notes in each step is, note "intending to 
Hifi ^, “lifting”, “intending to push forward", "pushing forward", “intending 
^, "dropping". This is another way of taking six notes in each step. 


It is noting by discerning mind and matter (Nama and Rüpa). 


to drop", 


Phương thức luân hoán của việc thực hiện sáu su chú niệm trong mỗi 
bước chân, là hãy chú niệm “tác ý dỡ lên”, “đỡ lên”, “tác ý duỗi về phía 
trước”, *duói vé phía trước”, “tác ý đặt xuống”, “đặt xuống”. Đây là một 
phương thức khác nữa của việc thực hiện sáu sự chú niệm trong mỗi bước 
chân. Đó là sự chú niệm theo phương thức phân biệt tâm thức và thé chát 
(Danh và Sắc). 


(f)Taking Three Notes In Each Step 
Thực Hiện Ba Su Chú Niệm Trong Mỗi Bước Chân 


Another alternative way of taking six notes in each step is, note 
“lifting”, “raising”, “pushing forward", “dropping”, “touching”, 
“pressing”. Lifting means only the heel is lifted. Raising means the toes as 
well are lifted. Pushing forward means the movement is taken as a whole, 


95 


without separating its beginning and the end. Dropping means just starting 
to put it down. Touching means touching the floor or the ground with the 
foot. Pressing means pressing down the foot in order to lift the other foot. 
With these six notes, meditators develop concentration and the notings shall 
go well and shall singularly comprehend the Dhammoa. The talk on how to 
take note on walking meditation is also fairly complete now. 

Phương thức luân hoán khác nữa của việc thực hiện sáu sự chú niệm 
trong mỗi bước chân, là hãy chú niệm “dỡ lên”, “nâng cao”, duỗi về phía 
trước”, “đặt xuống”, “tiếp xúc”, “nhân nhẹ”. Dỡ lên có nghĩa là chỉ có được 
đỡ lên. Nâng cao có nghĩa là các ngón chân cũng được đỡ lên. Duỗi về phía 
trước có nghĩa là sự chuyển động được thực hiện nguyên cả bộ, mà không có 
việc phân tách điểm khởi đầu và điểm kết thúc của nó. Đặt xuống có nghĩa 
là chỉ sự bắt đầu để đặt nó xuống. Tiếp xúc có nghĩa là với bàn chân đang 
tiếp xúc nền nhà hoặc mặt đất. Nhắn nhẹ có nghĩa là việc nhân bàn chân 
xuống nhằm để đỡ bàn chân khác lên. Với sáu sự chú niệm này, các thiền 
giả phát triển sự định thức và các sự chú niệm sẽ diễn ra tốt đẹp và sẽ lý giải 
Pháp một cách phi phàm. Bài thuyết giảng nói về cách thức để thực hiện sự 
chú niệm về thiền bộ hành bây giờ cũng đã tương đối hoàn hảo. 


(3). Practising In Noting General Detailed Activities 
Thuc Hành Trong Su Chú Niệm 
Những Hoạt Động Tiểu Tiết Thông Thường 


Noting of general detailed activities means noting of activities while 
not engaged either in sitting or walking meditation. They are noting of 
activities like opening or closing the door on returning to the dormitory, 
putting away the bed, changing and washing clothes, preparing and 
consuming meals and beverages. 

Sự chú niệm vào những hoạt động tiéu tiết thông thường có nghĩa là 
sự chú niệm vào những hoạt động trong khi không có bận tâm vào thiền an 
tọa hoặc thiền bộ hành. Họ đang chú niệm vào những hoạt động như là việc 
mở hoặc việc đóng cửa khi đã trở về ký túc xá, việc sắp xếp giường ngủ, việc 
thay và giặt giũ những quân áo, việc chuẩn bị và việc thọ dung các bữa án và 
các thức uống. | 


Noting In Taking Alms — Food 


96 


Chú Niệm Vào Thuc Phẩm Khát Thuc 


Note "seeing", "seeing", on seeing the alms — food; "reaching, 
reaching ” while reaching it; "touching, touching" while touching it with the 
hand; "preparing, preparing" while preparing the morsel to eat; "taking, 
taking” on taking it to the mouth; "bending, bending" on bending the head; 
"opening, opening ` on the opening the mouth; "putting, putting" on putting 
the food into the mouth; "stretching, stretching" on stretching the head back 
to normal position; "chewing, chewing" on chewing the food; "knowing, 
knowing" on knowing the taste of the food; and "swallowing, swallowing” 
on swallowing the food. 

Hãy chú niệm “khán kiến, khán kiến” dang khi khán kiến thực phẩm 
khát thực; “với lây, với láy” trong khi đang với lấy nó; “tiếp xúc, tiếp xúc” 
trong khi với bàn tay tiếp xúc vào nó; “chuẩn bị, chuẩn bị” trong khi đang 
chuẩn bị một miếng nhỏ dé án; “tứm lây, túm lấy” đang khi túm lây nó đưa 
tới miệng: “cúi khum, cúi khum” đang khi cúi khum cái đầu xuống: “mở ra, 
mở ra” đang khi mở miệng ra; “để vào, dé vào" đang khi dé thực phẩm vào 
trong miệng; "ngáng lên, ngáng lên” dang khi ngáng đầu lên trở lại vị trí bình 
thường; “nhai nghiên, nhai nghiền” đang khi nhai nghiền thực phẩm; “tri đắc, 
tri đắc” đang khi tri đắc khẩu vị của thực phẩm; và “nuốt vào, nuốt vào" đang 
khi nuốt thực phẩm vào. 


It is the instruction given, on how to take a morsel of alms — food in 
accordance with the tradition practised by the Benefactor Mahüsi Sayadaw. 
That is the instruction for taking a morsel of alms — food to meditators who 
want to contemplate respectfully, attentively and continuously. 

Đó là sự chỉ đạo đã được ban phát ra, vé cách thức dé thọ láy một 
miếng nhỏ của thực phẩm khát thực y chiếu theo truyền thống của Bậc Tán 
Trợ Đại Trưởng Lão Mahasi. Đó là sự chí đạo trong việc thọ lấy một miếng 
nhỏ của thực phẩm khất thực cho các vị thiền giá mà mong cầu dé nghiém 
túc khảo lu một cách tôn trọng, một cách hữu tâm cán y và một cách liên tuc. 


At the beginning of the contemplation, noting cannot be done on all 
the activities. Noting on most of the activities will be missed. But it shall not 
be discouraging. Later on, when fully endowed with concentration, notings 
can be able done on all activities. 


97 


Ó giai doan đầu của sự nghiêm túc khảo lự, việc chú niệm không thể 
nào được thực hiện hết tất cả các hoạt động. Việc chú niệm vào phần lớn các 
hoạt động sẽ bị bỏ lỡ. Thế nhưng điều đó sẽ không làm nản lòng nhụt chí. 
Về sau này, khi đã hội túc phúc đuyên với sự định thức, việc chú niệm có thé 
có khả năng được thực hiện hết tất cả mọi hoạt động. 


At the beginning of the contemplation, any distinct activity shall be 
noted principally. f the activity of reaching by hand is distinct, note 
"reaching, reaching" without missing a single movement. If the activity of 
bending the head is distinct, note "bending, bending" without missing a 
single movement. lý the chewing activity is distinct, note "chewing, 
chewing" without missing a single movement. Thus, any distinct activity 
shall be noted principally. 

Ó giai doan ban dàu cüa su nghiêm túc khảo lự, bất luận hoạt động 
minh hiển nào sẽ phải được chú niệm một cách chính yêu. Nếu như hoạt 
động của việc dùng tay với lẫy là minh hiển thì hãy chú niệm “với lấy, với 
lây” mà không bỏ lỡ một động tác nào cả. Nếu như hoạt động của việc cúi 
khum cái đầu xuống là minh hiển thì hãy chú niệm “cúi khum, cúi khum” mà 
không bỏ lỡ một động tác nào cả. Nếu như hoạt động nhai nghiền là minh 
hiển thì hãy chú niệm “nhai nghiền, nhai nghiền” mà không bó lỡ một động 
tác nào cả. Do đó, bát luận hoạt động minh hién nào sé phải được chú niệm 
một cách chính yếu. 


If concentration is developed on noting in one of the activities, other 
remaining activities can also be noted with the development of further 
concentration. With the stage by stage progress of insight knowledge, Noble 
Dhamma can be realized while consuming the alms — food. 

Nếu nhu sự định thức đã phát triển dang khi chú niệm vào một trong 
các hoạt động, các hoạt động khác còn lại cũng có thê được chú niệm với 
việc phát triển của sự định thức tiễn lên một bước nữa. Với từng mỗi giai 
đoạn nối tiếp giai đoạn tiễn hóa của tri thức tuệ giác, Thánh Pháp có thé được 
chứng tri trong khi dang tho dụng thực phẩm khát thực. 


Especially the chewing movement is more distinct. The Benefactor 
Mahasr Sayadaw had said that in chewing, only the lower jaw moves but not 
the upper one. That movement is called “chewing”. 


98 








Sự chuyên động nhai nghiền thi đặc biệt minh hiển hon nữa. Bác Tán 
Trợ Đại Trưởng Lão Mahasi đã nói rằng trong lúc nhai nghiền, chỉ có quai 
hàm ở dưới chuyên động mà không phải cái ở trên. Sự chuyên động ấy được 
gọi là “nhai nghiền”. | 


If concentration is developed in noting the stage by stage moving 
activities, noting of the chewing movement may especially go well. 
Beginning from this chewing movement, noting of all other activities may 
also go well. The talk on noting in detail while taking alms — food is also 
fairly complete now. 

Nếu nhu su dinh thức đã phát triển trong lúc chú niệm từng mỗi giai 
đoạn nối tiếp giai đoạn các hoạt động đang di động, việc chú niệm vào sự 
chuyên động nhai nghiền có thé đặc biệt tiến triển thuận lợi. Bắt đầu từ sự 
chuyên động nhai nghiền này, việc chú niệm vào tất cả các hoạt động khác 
cũng có thé tién triển thuận lợi. Bài thuyết giảng nói về việc chú niệm một 
cách tỷ mỷ trong khi đang thọ dụng thực phẩm khất thực bây giờ cũng đã 
tương đối hoàn hảo. 


Noting In Sitting Down 
Chú Niệm Trong Lúc Ngồi Xuống 


The noting in sitting, standing, bending and stretching activities are 
also noting of general detailed activities. For people moderately endowed 
with concentration, if special attention is paid to the mind when about to sit 
down; the intention to sit is initially apparent. That shall be noted as 
“intending to sit, intending to sit". Afterwards only when the act of sitting 
occurs note as "sitting, sitting”. 

Việc chú niệm vào các hoạt động dang ngồi, đang đứng, co gập lại và 
duỗi căng ra cũng là việc chú niệm vào những hoạt động tiểu tiết thông 
thường. Đối với những người đã hội phúc duyên một cách thích độ với sự 
định thức, nếu như đặc biệt hết sức chú ý vào tâm thức khi chuẩn bị dé ngồi 
xuống thi tác ý dé ngồi lúc khởi sơ hiển hiện. Điều ấy sẽ được chú niệm là 
“tác ý dé ngôi, tác ý để ngồi”. Sau đó chỉ một khi hành động ngồi xuống 
hiện bày thì hãy chú niệm là “an tọa, an tọa”. 


99 


On noting "sitting", the material form of the head, body and limbs 
shall be ignored as much as possible. However the nature of the stage by 
stage movements in the downward movement shall be attentively focused on 
to know as much as possible. The stage by stage series of downward 
movement shall also be noted at precise present moments. 

Bang khi chú niệm “an tọa”, hình thức thuộc thé chát (Sắc Pháp) của 
đầu, sắc thân và tứ chi sẽ được trao di khinh tâm càng nhiều càng tốt. Tuy 
nhiên, thực tính từng mỗi giai đoạn nối tiếp giai đoạn của các sự chuyển động 
trong động tác hạ xuống sẽ được an định vào một cách hữu tâm cán ý dé tri 
đắc càng nhiều càng tốt. Từng mỗi giai đoạn của chuỗi nối tiếp giai đoạn ở 
động tác hạ xuống cũng sẽ được chú niệm vào những khoảnh khắc chuẩn xác 
hiện hữu. 


The nature of movement, the reality, shall also be attentively focused 
on to know. After attentive focusing, if the continuity of present moments can 
be noted precisely, then on noting "sitting", "sitting", not only the stage by 
stage movements, but also the descending movements with increasing 
heaviness can be personally comprehended. 

Thực tính của sự chuyên động, thực tướng, cũng sẽ được an định một 
cách hữu tâm cán ý dé tri đắc. Sau khi đã chuyên chú an định, néu nhu tính 
chất liên tục của các khoảnh khắc hiện hữu có thể được chú niệm một cách 
chuẩn xác, thé thi dang khi chú niệm “an toa", “an tọa” thì không những từng 
giai đoạn nối tiếp giai đoạn của các chuyên động, mà còn luôn cả sự nặng nề 
gia tăng trong các sự chuyên động dàn dàn hạ xuống tự bản thân có thé được 
lý giải. 


Noting In Standing Up After Sitting 
Chú Niệm Trong Lúc Đứng Lên Sau Khi Đã An Toa 


If special attention is paid, when about to stand up from the sitting 
posture, the intention to stand up is initially apparent. That intention shall 
be noted as “intending to stand up, intending to stand up”. Afterwards, the 
element of air associated with that intention to stand up pushes one to make 
the effort by bending forward. Note that as "making effort, making effort”. 
In pressing the floor with the hand on one side to help push up the body, note 
"pressing with the hand, pressing with the hand". In having enough energy, 


100 


there occurs the stage by stage movements in the upward movement. This 
movement in the vernacular vocabulary is noted as "standing up, standing 
up”. The vocabulary is a concept (Pafífiatti) What shall be known is the 
stage by stage movements in the upward movement, which shall be 
attentively focused on to know as much as possible. The upward continuity 
of movements shall also be attentively focused precisely at each present . 
moment. 


Nếu như đặc biệt hết sức chú y, khi chuẩn bi từ tư thé an tọa dé đứng 
lên, tác ý lúc khởi sơ để đứng lên hiển hiện. Tác ý ấy sẽ được chú niệm là 
“tác ý đứng lên, tác ý đứng lên”. Sau đó, nguyên tó không khí đã phối hợp 
với tác ý áy để đứng lên thúc đây người ta bằng cách cúi khum người dó vé 
phía trước. Hãy chú niệm điều ấy là “nỗ lực, nỗ lực”. Trong lúc ấn bàn tay 
xuống một bên nén nhà dé giúp đây sắc thân lên, hãy chú niệm “đang án bàn 
tay, đang ấn bàn tay”. Trong lúc hội đủ năng lực, hiện bày từng mỗi giai 
đoạn nối tiếp giai đoạn các sự chuyên động trong động tác hướng lên trên. 
Sự chuyên động này trong hệ thuật ngữ phuong ngôn đã được chú niệm là 
“đứng lên, đứng lên”. Hệ thuật ngữ là một khái niệm (Chế Định). Điều mà 
sé được tường tri là từng mỗi giai đoạn nói tiếp giai đoạn của các sự chuyển 
động, mà sẽ được an định vào một cách hữu tâm cần ý để tri đắc càng nhiều 
càng tốt. Tính chất liên tục hướng lên trên của các sự chuyển động cũng sẽ 
được an định một cách hữu tâm cân ý chuẩn xác tại mỗi khoảnh khắc hiện 
hữu. 


The meditator, on being able to attentively focus right on the present 
moment, shall comprehend the nature of reality (Paramattha) on noting 
"standing up, standing up". They shall personally comprehend, when almost 
upright, not only the stage by stage movements in the upward movement, but 
also the ascending movement with increasing lightness. 

Thiên giả, khi đã có khả năng dé an định một cách hữu tâm cán ý vào 
ngay khoảnh khắc hiện hữu, sẽ lý giải thực tính của thực tướng (Siêu Lý) 
đang khi chú niệm “đứng lên, đứng lên”. Tự bản thân họ sẽ lý giải, khi gần 
như thăng đứng, không những từng giai đoạn nối tiếp giai đoạn các sự chuyển 
động trong động tác hướng lên trên, mà còn luôn cả sự chuyển động vươn 
lên với sự nhẹ nhàng đang tăng dân. 


101 


The meditators will personally experience the stage by stage 
movements in the descending movement with increasing heaviness on noting 
"sitting, sitting" and the stage by stage movements in the upward ascending 
movements with increasing lightness on noting "standing up, standing up”. 
Experiencing the upward movements with increasing lightness is the 
comprehension of the nature of (Tejo) and (Vayo). Experiencing the 
downward movements with increasing heaviness is the comprehension of the 
nature of (Pathavi) and (Apo). 

Tự bản thân các thiền giả sé trải nghiệm từng mỗi giai đoạn nói tiếp 
giai đoạn các sự chuyển động trong động tác hạ xuống với sự nặng né tăng 
dàn dang khi chú niệm “an toa, an tọa”, và từng mỗi giai đoạn nói tiép giai 
đoạn các su chuyên động trong những động tác dang vươn lên trên với sự 
nhẹ nhàng tăng dần đang khi chú niệm “đứng lên, đứng lên”. Việc trải 
nghiệm những sự chuyển động hướng lên trên với sự nhẹ nhàng đang gia 
tăng là sự lý giải về thực tính của (Hỏa Đại) và (Phong Đại). Việc trải 
nghiệm những sự chuyển động hạ xuống với sự nặng né đang gia tăng dần là 
sự lý giải về thực tính của (Địa Đại) và (Thủy Đại). 


Comprehension Of Arising And Passing Away 
Ly Giải Sự Khởi Sinh Và Su Diét Vong 


Motto: Only when the nature is perceived, 
The arising (Udaya) 
And the passing away (Vaya) can be comprehended. 
Cách Ngôn: Chi một khi thực tính dà được nhận thức, 
Sự khởi sinh (Khói Sinh) 
Và sự diệt vong (Điêu Tàn) mới có thé được lý giải. 


Only on perceiving the nature, arising (Udaya) and passing away 
(Vaya) can be comprehended. Only after one movement arises and passes 
away, another movement arises and passes away and the process goes on. 
As such, the phenomena of arising and passing away are comprehended. 
Comprehension of arising and passing away constitutes the characteristic of 
conditioning (Sankhata). 

Chỉ sau khi đã nhận thức duoc thực tính, su khói sinh (Khởi Sinh) và 
sự diệt vong (Điêu Tàn) mới có thé được lý giải. Chỉ sau khi một sự chuyển 


102 











dóng khói sinh và diét vong, su chuyén dóng khác khói sinh và diét vong và 
quá trình trôi cháy liên tục. Với tính cách như thé, các hiện tượng khói sinh 
và điệt vong đã được lý giải. Việc lý giải về sự khởi sinh và sự diệt vong tạo 
thành đặc tướng của điều kiện tác dụng (Hữu Vi). 


When concentration becomes more powerful on successive notings 
after comprehending the arising and passing away, the arisings are not 
apparent anymore. Only the passing away and dissolutions are distinctly 
comprehended. As the dissolutions are distinct, it is realized that not a single 
action is permanent. As the accompanying dissolution of the noting 
consciousness is also perceived, it shows that noting consciousness is also 
impermanent. Both the natures of matter and mind are impermanent 
(Anicca). 

Khi sự định thức trở nén hữu cường lực hon vào các su chú niệm liên 
tục sau khi đã lý giải được sự khởi sinh và sự diệt vong thì các sự khởi sinh 
không còn hién hiện nữa. Chi có sự diệt vong và các sự hoại diét đã được lý 
giải một cách minh hiển. Khi các sự hoại diệt minh hién, người ta đã chứng 
tri được rằng không có một hành động nào, dù chỉ có một, là thường tồn cả. 
Khi sự hoại diệt câu hành ở Tâm Ý Thức đang chú niêm cũng đã được nhận 
thức thì nó cho thấy rằng Tâm Ý Thức đang chú niệm cũng không thường 
tồn. Cả hai thực tính của thé chát và của cá tâm thức đều không thường tồn 
(Vô Thường). 


The nature of dissolutions are happening so fast thatit seems as if they 
are tormenting. This is suffering (Dukkha). How can suffering, the nature 
of tormenting dissolution, be prevented ? It cannot be prevented anyway. 
The dissolution is tormenting in accordance with its own nature. It is 
uncontrollable (Anatta). Comprehending thus, ahd after being endowed with 
the knowledge of Anicca, the knowledge of Dukkha and the knowledge of 
Anatta, the Noble Dhamma that one has been aspiring for may be realized. 

Thuc tính cüa các su hoai diét dang xáy ra quá nhanh dén nói có vé y 
nhu thé chúng đang bi hai. Đây là su khó dau (Khó Dau). Làm thé nào su 
khó dau, thuc tính cüa su hoai diét đang bức hại, có thé ngăn cản được ? Nó 
không thé nào ngăn cán được băng bát luận phương cách nào. Sự hoại diét 
đang bức hại y chiếu theo đúng thực tính của nó. Nó là vô pháp khống chế 
(Vô Ngã). Khi đã lý giải như thế, và sau khi đã hội phúc duyên với tri thức 


103 


về Vô Thường, tri thức vé Khổ Dau và tri thức vé Vô Ngã, Thánh Pháp mà 
người ta đã có hoài bão lớn lao (ữu bão phu) có thé được chứng tri. 


While contemplating on "sitting" or "standing up", the knowledge of 
Anicca, Dukkha and Anata, the general (Samafifia) characteristic is 
comprehended. On being endowed with Samañña characteristic, the Noble 
Dhamma that one has been aspiring for, may be realized. 

Trong khi đang nghiêm túc khảo lu về “an tọa” hoặc “đứng lên”, tri 
thức về Vô Thường, Khổ Dau và Vô Ngã, đặc tướng phó thông (Phó 
Thông) đã được lý giải. Khi đã hội phúc duyên với đặc tướng Phố Thông, 
Thánh Pháp mà người ta đã có hoài bão lớn lao (Aiu bão phụ) có thé được 
chứng tri. | 


Noting The Action Of Bending And Stretching 
Chü Niém Hành Dóng Co Gáp Lai Và Duói Cáng Ra 


The noting of bending and stretching is also noting the detailed 
general activities. If special attention is paid, when about to bend the hand, 
the intention to bend is initially apparent. That intention shall be noted as 
“intending to bend", “intending to bend". Afterwards focus attentively to 
know the nature of the stage by síage movements in the bending movement 
as much as possible. When the hand reaches the shoulder and the head, and 
the upper portion of the body, the upward ascending movement with 
increasing lightness shall be comprehended personally. 

Việc chú niệm vào sự co gập lai và sự duói căng ra cũng là việc chú 
niệm vào những hoạt động tiểu tiết thông thường. Nếu như đặc biệt hết sức 
chú y, khi chuẩn bị dé co gập bàn tay lại, tác y lúc khởi sơ dé co gập lại hiển 
hiện. Tác ý ấy sẽ được chú niệm là “tác ý co gập lại”, “tác ý co gập lại”. Sau 
đó, hãy an định một cách hữu tâm cán ý dé tri đắc thực tính của từng mỗi giai 
đoạn nối tiếp giai đoạn các sự chuyển động trong động tác đang co gập lại 
càng nhiều càng tốt. Khi bàn tay chạm đến vai và đầu, và phân trên của sắc 
thân, sự chuyển động hướng lên trên với sự nhẹ nhàng đang gia tăng sẽ được 
tự bản thân lý giải. 


After doing what is necessary to be done to the head and shoulder and 
other portion of the upper part of the body, and when about to stretch the 


104 


_ hand, the intention to stretch is initially apparent. That intention shall be 
noted as “intending to stretch, intending to stretch". Afterwards when the 
stretching action occurs note that as "stretching, stretching". The nature of 
the stage by stage movements in the downward movement outside of and 
towards the lower part of the body is said to be "stretching, stretching”. 
Meditators shall personally comprehend the downward descending 
movements with increasing heaviness on noting “stretching”. 

The lightness and heaviness are natural characteristics (Sabhāva 
Lakkhanā). 

Sau khi đã tác hành những điều thiết yếu phải được thực hiện ở đầu 
và vai và các phần khác ở phần trên của sắc thân, và khi chuẩn bị dé duói 
căng bàn tay ra, tác ý lúc khởi sơ để duỗi căng ra hiển hiện. Tác ý ấy sẽ được 
chú niệm là “tác ý duỗi căng ra, tác ý duỗi căng ra”. Sau đó khi hành động 
duỗi căng ra hiện bày thì hãy chú niệm là “duỗi căng ra, duỗi căng ra”. Thực 
tính của từng mỗi giai đoạn nối tiếp giai đoạn các sự chuyển động trong động 
tác hạ xuống ở bên ngoài và về phía phần đưới của sắc thân, điều đó được 
nói là *duói căng ra, duỗi căng ra”. Tự bản thân các thiền giả sẽ lý giải sự 
chuyển động hạ xuống với sự nặng nề gia tăng dần đang khi chú niệm “duỗi 
căng ra”. 

Sự nhẹ nhàng và sự nặng né là những đặc tướng chính thường (Thực 
Tính Thực Tướng). 


Motto: Only when the nature is perceived, 
The arising (Udaya) 
And the passing away (Vaya) can be comprehended. 
Cách Ngôn: Chi một khi thuc tính đã được nhận thức, 
Sự khởi sinh (Khởi Sinh) 


Và sự diệt vong (Điêu Tàn) mới có thé được lý giải. 


On successive notings the nature of lightness and heaviness arises and 
passes away. The characteristic of conditioning | (Satkhata) is 
comprehended. Afterwards on attaining the knowledge of dissolution 
(Bhanga Nàna) it is personally comprehended that the actions of bending 
and stretching are impermanent and the noting consciousness is also 
impermanent. Being endowed with the knowledge of Anicca, the knowledge 


105 


of Dukkha and the knowledge of Anatta, while bending and stretching, the 
Noble Dhamma that one has been aspiring for may be realized. 

Khi các su chú niệm liên tuc, thuc tính của sự nhẹ nhàng và sự nặng 
nề khói sinh và diét vong. Đặc tướng của điều kiện tác dụng (Hữu Vi) đã 
được lý giải. Sau khi đã thành đạt tri thức về sự hoại điệt (Hoại Diệt Trí) tự 
bán thân người ta đã lý giải được rằng các hành động co gập lại và duói căng 
ra là không thường tồn và Tâm Ý Thức đang chú niệm cũng không thường 
tồn. Khi đã hội phúc duyên với tri thức về Vô Thường, tri thức về Khô Dau 
và tri thức về Vô Ngã, trong khi đang co gập lại và đang duỗi căng ra, Thánh 
Pháp mà người ta đã có hoài bão lớn lao (ữu bão phụ) có thé được chứng 
tri. 


Presently, meditation instructions on three types of practicing have 
been listened to. After following, practicing and cultivating with effort as 
has been heard, may you be able to realize the Noble Dhamma, the blissful 
Nibbüna, free of all sufferings, as you have been wishing and aspiring for, 
with pleasant practice and quick comprehension. 

Hiện tại, những su chi dao thiền dinh vé ba thé loại thực hành đã được 
lắng nghe. Sau khi đã lý giải, đã thực hành và đã trau giói với sự nó lực như 
đã được nghe thấy, ước mong các bạn có khả năng để chứng tri được Thánh 
Pháp, sự tinh lạc Níp Bàn, thoát khói mọi nói khó dau, như các ban đã mong 
cầu và đã có hoài bão lớn lao (hu bão phụ), với sự thực hành khả ái và sự 
lý giải mau chóng. 


May we be fully endowed with the blessings of the Venerable 
Sayüdaw. 

Ước mong chúng con được hội túc phúc duyên với những sự chúc 
phúc của Ngài Đại Truóng Lão. 


Sadhu ! Sadhu ! Sadhu ! 
Lành thay ! Lành thay ! Lành thay ! 


Mottoes To Be Remembered: 
Những Cách Ngôn Dé Hoài Niệm: 


On object of Concept, 


106 


Contemplating the permanency 

Constitutes tranquility (Samatha) meditation. 
Về đối tượng của Khái Niệm, 

Sự nghiêm túc khảo lự tính vĩnh hằng 

Tạo thành thiền định tĩnh lặng (An Chỉ). 


On object of Reality, 

Contemplating the impermanency 
Constitutes insight (Vipassana) meditation. 
Về đối tượng của Thực Tướng, 

Sự nghiêm túc khảo lự sự bất vĩnh hằng 

Tạo thành thiền định tuệ giác (Minh Sát Tuệ). 


Only when contemplating on arising 

The nature 

Shall certainly be comprehended. 

Chi một khi nghiêm túc khảo lw về sự khởi sinh 
Thực tính 

Một cách chắc chắn sẽ được lý giải. 


Only when the nature is perceived, 

The arising (Udaya) 

And the passing away (Vaya) 

Can be comprehended. 

Chi một khi thuc tính đã được nhận thức, 
Sự khởi sinh (Khởi Sinh) 

Và sự diét vong (Điêu Tàn) 

Mới có thé được lý giải. 


Everytime matter or mind arises 

Its way of cessation 

Shall certainly be contemplated. 

Bát luận khi nào thé chất hoặc tâm thức khói sinh, 
Phương thức về sự đình chỉ của nó 

Một cách chắc chán sẽ được nghiêm túc khảo hw. 


107 


On comprehending cessation, 
Ánicca 

Is actually perceived. 

Dang khi lý giải được sự đình chi, 
V6 Thường 

Thực sự đã được nhận thức. 


On perceiving Anicca, 

Dukkha is experienced 

Dang khi nhận thức được Vô Thường, 
Khô Dau đã được trải nghiệm. 


On experiencing Dukkha, 

Anaffa is perceived. 

Dang khi trái nghiệm được Khô Dau, 
V6 Ngã đã được nhận thức. 


On perceiving Anatta, 

To domain of Nibbàna, 

Immediate entry shall be realized. 
Dang khi nhận thức được Vô Ngã, 

Su dự tri sẽ được chứng tri ngay lập tức 
Đến lãnh vực của Níp Bàn. 


108 


III. AN EXPLANATION ON THE FOUR GREAT ELEMENTS 
MỘT SU GIẢI THÍCH VỀ TÚ DAI NGUYÊN TÓ 


Today is the fullmoon day of Nayone 1365, Myanmar Era (14/ 06 / 
2003) and this afternoon, a talk will be given on the four great elements 
experienced by the yogis while meditating. 


In 1997, at the Blue Mountain Meditation Centre, Australia, a 
meditation retreat was conducted, where Dhamma Talks and meditating 
instructions were given. Many questions were being asked about the four 
great elements and how to experience them. The questions asked were very 
beneficial to this Dhamma audience as well. That is why the questions asked 
at the Blue Mountain Meditation Centre will be explained with these 
headings. | 

Hôm nay là ngày Trăng tròn của Tháng Sáu âm lich, Năm 1365 trong 
Nién Lich Mién Dién (14/06/2003) và buổi trưa hôm nay, một bài thuyết 
giảng sẽ được ban phát nói về tứ đại nguyên tố mà các hành giả đã trải nghiệm 
trong khi đang hành thiền. 

Vào năm 1997, tại Trung Tâm Thiền Viện Thanh Sơn, Úc Châu (môt 
cao nguyên ở miễn đông nam nước Úc, ở phía đông New South Wales), một 
khóa tu thiền tĩnh tâm đã được tiễn hành, nơi mà Pháp Đàm và những sự chỉ 
đạo hành thiền đã được ban phát. Nhiều câu hỏi đã được vấn hỏi về tứ đại 
nguyên tó và làm thé nào dé trải nghiệm chúng. Các câu hỏi đã vấn hỏi cũng 
rất hữu ích cho hàng khán giả Thính Pháp ở nơi đây. Đó là lý do tại sao 
những câu hỏi đã vẫn hỏi tại Trung Tâm Thiền Viện Thanh Sơn sẽ được giải 
thích với những tiêu đề này. 


I. Question number one was a request for explanation on the meaning 
of the four great elements, namely, earth element (Pathavi Dhàtu), fire 
element (Tejo Dhütu), water element (Apo Dhatu) and wind element (Vayo 
Dhàtu). — 

2. Question number two was on how they could know the arisings of 
these four great elements while they are practicing meditation. 


3. Question number three was on whether it was necessary to know 
the four great elements beforehand. 


109 


Are these not questions to be asked ? (These questions should be 
asked, Venerable Sir). It is agreeable that these questions should be asked 
and so the answers are given in this Dhamma article. 

1. Câu hỏi số một đã là một sự yêu cầu dé giải thích vé ý nghĩa của tứ 
đại nguyên tố, đó là: nguyên tố đất (Địa Giới), nguyên tổ lửa (Hỏa Giới), 
nguyên tó nước (Thủy Giới) và nguyên tô gió (Phong Giới). 

2. Câu hỏi số hai đã là làm thế nào họ có thể tri đắc những sự khởi 
sinh của tứ đại nguyên tó này trong khi họ dang thực hành thiên định. 

3. Câu hỏi số ba đã là liệu có cần thiết dé biết trước tứ đại nguyên tó 
hay không. 

Những điều này không phải là các câu hỏi dé được vấn hỏi sao ? 
(Những câu hỏi này nên được vẫn hỏi, kính bạch Ngài). Điều sẵn sàng tán 
đồng là những câu hỏi này nên được vấn hỏi và như thé các câu trả lời đã 
được ban phát ra trong chủ đề Thuyết Pháp này. 


The Answer To Question Number (1) 
Câu Trả Lời Cho Câu Hỏi Số (1) 


The question number one was a request for explanation on the 
meaning of the four great elements: earth element (Pathavi Dhatu), fire 
element (Tejo Dhãtw), water element (Apo Dhütu) and wind element (Vàyo 
Dhãtu). 

Câu hỏi số một đã là một sự yêu cầu để giải thích về y nghĩa của tứ 
đại nguyên tố: nguyên tố đất (Địa Giới), nguyên tô lửa (Hỏa Giới), nguyên 
tó nước (Thủy Giới) và nguyên tó gió (Phong Giới). 


There are two kinds of earth element (Pathavt Dhàtu) which are 
evident, namely, strong earth element (Pathavr Dhàtu) and weak earth 
element (Pathavi Dhatu). In the strong earth element, the nature of hardness 
and rigidity are evident. In the weak earth element, the nature of sofiness 
and fineness are evident. Thus the explanation about earth element (Pathavi 
Dhaàtu) are given. The answer was that in the strong earth element (Pathavi 
Dhaàtu), the nature of hardness and harshness were evident, but in the weak 
earth element (Pathavr Dhàtu), the nature of softness and fineness were 
evident. The answer is also agreeable to the audience. ` 


110 














Có hai thé loai cüa nguyén tó dát (Dia Giới) mà chúng được minh 
hiển, đó là nguyên tó đất cứng răn (Cương Kiện Địa Giới) và nguyên tó đất 
mém yếu (Nhuyễn Nhược Địa Giới). Trong nguyên tó đất cứng rắn thì được 
minh hiển ở thực tính cương kiện và độ kiên ngạnh. Trong nguyên tố đất 
mềm yếu thì được minh hiển ở thực tính nhu nhuyễn và độ tế mật. Do đó, 
sự giải thích về nguyên tố đất đã được ban phát. Câu trả lời đã là trong 
nguyên tố đất cứng rắn (Cương Kiện Địa Giới) thì được minh hiển ở thực 
tính cương kiện và độ nghiêm cách, thế nhưng trong nguyên tố đất mềm yêu 
(Nhuyễn Nhược Địa Giới) được minh hiển ở thực tính nhu nhuyễn và độ tế 
mật. Câu trả lời cũng được tán đồng đối với hàng khán giả. 


The Tejo Dhātu is evident in two ways. Sometimes, the nature of heat 
is evident. Sometimes the maturing nature is evident. Sometimes the 
maturing nature due to heat is evident. Sometimes the nature of coldness is 
evident and sometimes the maturing nature due to coldness is also evident. 
Sometimes the nature of heat and the maturing nature due to heat are evident. 
Sometimes the nature of coldness and the maturing nature due to coldness 
are evident. In how many ways is the nature of Tejo Dhàtu evident ? (They 
are evident in two ways, Venerable Sir). 

Hóa Giới được minh hiển ở trong hai phương thức. Đôi khi được 
minh hiên ở thực tính nhiệt lực (Unhatejo — Viêm Nhiệt Hóa). Đôi khi được 
minh hiển ở thực tính phát sinh thành thục. Đôi khi được minh hiển ở thực 
tính phát sinh thành thục bởi do độ nhiệt lực. Đôi khi được minh hiển ở thực 
tính hàn lãnh (Srtatejo — Hàn Lãnh Hóa) và đôi khi cũng được minh hiển ở 
thực tính phát sinh thành thục bởi do tính hàn lãnh. Đôi khi được minh hiên 
ở thực tính nhiệt lực và thực tính phát sinh thành thục bởi do độ nhiệt lực. 
Đôi khi được minh hiển ở thực tính hàn lãnh và thực tính phát sinh thành 
thục bởi do tính hàn lãnh. Thực tính của Hỏa Giới được minh hiển ở trong 
bao nhiêu phương thức ? (Chúng được minh hiển ở trong hai phương thức, 
kính bạch Ngài). 


Apo Dhãtu is evident in two ways. Sometimes, Apo Dhātu is evident 
by its nature of fluidity and cohesion. Fluidity is the nature of Apo Dhatu 
and the cohesion also is...? (The nature of Apo Dhütu, Venerable Sir). 
Sometimes, the nature of dampening and developing are evident. Sometimes 
the yogi feeds that the body becomes bigger and bulgy while in meditation. 


111 


Do not some yogis think so ? (Yes, they do, Venerable Sir). In that way the 
nature of Apo Dhātu is evident. 

Thủy Giới được minh hién ở trong hai phương thức. Đôi khi, Thủy 
Giới được minh hiển bởi do thực tính lưu động và niêm hop té (chát kết dính) 
của nó. Sự lưu động là thực tính của Thúy Giới và niêm hợp té (chát két 
dính) cũng là... ? (Thuc tính của Thủy Giới, kính bạch Ngài). Đôi khi được 
minh hiên ở thực tính triều tháp (ám rót) và phát triển. Đôi khi hành giả nuôi 
dưỡng đến nỗi sắc thân trở nên to lớn hơn và kích tăng vọt trong khi đang 
hành thiền. Không phải một số thiền giá nghĩ suy nhu thé sao ? (Đúng vậy, 
họ nghĩ suy như thế, kính bạch Ngài). Trong phương thức ấy, thực tính của 
Thủy Giới đã minh hiên. 


The nature of Vàyo Dhàtu is evident in two ways. Sometimes Vñyo 
Dhüàtu is evident by its nature of supporting or slackening. Sometimes it is 
evident by its nature of swaying and moving. Thus, Vayo Dhàtu is sometimes 
evident by its nature of supporting or slackening and sometimes by its nature 
of swaying and moving. Are they not ? (They are, Venerable Sir). 

Thực tính của Phong Giới được minh hién ở trong hai phương thức. 
Đôi khi Phong Giới được minh hiển bởi do thực tính hỗ trợ hoặc tùng giải 
của nó. Đôi khi nó minh hiển bởi do thực tính dao bài (lay động lắc lu) và 
di động của nó. Do đó, Phong Giới đôi khi minh hiển bởi do thực tính hỗ 
trợ hoặc tùng giải của nó, và đôi khi bởi do thực tính dao bài (lay động lắc 
lu) và di động của nó. Không phải chúng sao ? (Chúng là thế, kính bach 
Ngài). 


Sometimes yogis are swaying while they are meditating. Is it not 
evident ? (It is, Venerable Sir). Vàyo Dhātu is evident. In that way, the 
meaning of the nature of four great elements was explained. The answer to 
question number (1) is fairly complete now and question number (2) shall be 
answered. 

Đôi khi các hành giá dang dao bài (lay động lắc lu) trong khi ho dang 
hành thiền. Điều đó không minh hiên sao ? (Điều đó minh hiên, kính bach 
Ngài). Phong Gió đã minh hiển. Trong phương thức ấy, ý nghĩa thực tính 
của tứ đại nguyên tố đã được giải thích. Câu trả lời cho câu hỏi số (1) bây 
giờ đã tương đối hoàn hảo và câu hỏi số (2) sẽ được trả lời. | 


112 


The Answer To Question Number (2) 
Câu Trả Lời Cho Câu Hỏi Số (2) 


Ihe question was on how they can know the arising of the four great 
elements while meditating. Is it not good to know them ? (It is, Venerable 
Sir). 

Câu hỏi đã là làm thé nào ho có thé tri đắc những sự khởi sinh của tứ 
đại nguyên tó trong khi ho đang hành thiền. Điều đó không tốt để tri đắc 
chúng sao ? (Điều đó tốt, kính bạch Ngài). 


The Arising Of Pathavi Dhãtu 
Sự Khởi Sinh Của Dia Giới 


Sometimes yogis think that they are sitting on a big hard stick. Do not 
they think so ? (They do think so, Venerable Sir). "Sometimes they feel that 
it is like sitting on a soft sofa, Venerable Sir". Did not the yogis often say ` 
so? (They did, Venerable Sir). Experiencing thus in knowing the arising of 
Pafhavi Dhātu in their body. In case of hard PathavT Dhüatu, it will be like 
sitting on a hard stick and in case of soft Pathavi Dhatu, it will be like sitting 
on a soft sofa. Do not they experience that way sometimes ? (They do, 
. Venerable Sir). In this way Pathavi Dhütu can be known. It is known by 
experiencing. 

Dói khi các hành giá nghi suy ráng ho dang ngói trén mót cáy gáy to 
cứng. Không phải ho nghi suy nhu thé sao ? (Họ nghi suy nhu thé, kính bach 
Ngài). “Đôi khi ho cảm thấy là người ta tự hồ dang ngồi trên một trường sa 
phát êm ái (sofa: ghế tua dài), kính bạch Ngài”. Không phải các hành giá 
thường nói như thế sao ? (Họ đã nói như thế, kính bạch Ngài). Đang trải 
nghiệm như thế trong lúc am tường sự khởi sinh của Địa Giới trong sắc thân 
của họ. Trong trường hợp của Cương Kiện Địa Giới thì nó sẽ tự hồ đang ngồi 
trên một cây gậy to cứng, và trong trường hợp của Nhuyễn Nhược Địa Giới 
thì nó sẽ tự hồ đang ngôi trên một trường sa phát êm ái. Không phải có đôi 
khi họ trải nghiệm phương thức ấy sao ? (Họ có, kính bạch Ngài). Trong 
phương thức này, Địa Giới có thể được tường tri. Người ta tường tri bởi qua 
việc trải nghiệm. 


The Arising Of Tejo Dhãtu 


113 


Sự Khởi Sinh Của Hóa Giói 


The arising of Tejo Dhàtu shall be talked about. Sometimes, yogis 
feel that the lower part of the body is hot and the upper part of the body is 
cold, while they are meditating. Do not they know thus ? (They do, Venerable 
Sir). Yes, they do. Sometimes coldness in the lower part of the body and the 
hotness in the upper part of the body is...? (also known, Venerable Sir). Yes, 
they know. In this way, they know that Tejo Dhüàtu is arising in their body. 
The answer was given thus at that retreat. Is it clear ? (It is, Venerable Sir). 

Sometimes the lower part is hot and the upper part is cold and 
sometimes the lower part is cold and the upper part is hot. Which Dhàtu are 
they experiencing ? (Experiencing Tejo Dhàtu, Venerable Sir). 

Sự khói sinh của Hóa Giới sé được nói đến. Đôi khi, các hành giả 
cảm thấy răng phần đưới của sắc thân thì nóng và phân trên của sắc thân thì 
lạnh, trong khi họ đang hành thiền. Không phải họ tri đắc như thế sao ? (Họ 
tri đắc, kính bạch Ngài). Đúng vậy, họ tri đặc. Đôi khi tường tri tính hàn 
lãnh ở phần dưới của sắc thân và tính viêm nhiệt ở phần trên của sắc thân 
thì...(cũng tường tri, kính bạch Ngài). Đúng vậy, họ tri đắc. Trong phuong 
thức này, ho tri đắc rằng Hóa Giới dang khởi sinh ở trong sắc thân của họ. 
Câu trả lời đã được ban phát ra như thế tại khóa tu tĩnh tâm ấy. Điều đó có 
rõ ràng không ? (Điều đó rõ ràng, kính bạch Ngài). 

Đôi khi, phần đưới thì nóng và phần trên thì lạnh và có đôi khi thì 
phần dưới lạnh và phân trên thì nóng. Họ đang trải nghiệm với Giới chi ? 
(Đang trải nghiệm Hỏa Giới, kính bạch Ngài). 


There are two kinds of Tejo Dhütu, namely, the Sitatejo and 
Unhatejo. Sttatejo is the cold Tejo while Unhatejo is the hot Tejo. Both of 
them can give maturity. It is clear that things are matured by the element of 
hotness and also matured by the element of coldness. It is evident. 

Có hai thé loại của Hóa Giới, đó là Hàn Lãnh Hóa và Viêm Nhiệt 

Hóa. Hàn Lãnh Hóa là Hỏa Giới lạnh trong khi Viêm Nhiệt Hóa là Hóa 
Giới nóng. Cả hai chúng có thể đem đến độ thành thục. Rõ ràng là các sự 
vật đã phát sinh thành thục bởi do nguyên tó viêm nhiệt và cũng phát sinh 
thành thục bởi do nguyên tó hàn lãnh. Điều đó minh hiển. - 


The Arising Of Apo Dhãtu 


114 





Su Khói Sinh Cüa Thüy Giói 


The appearance of Apo Dhütu while meditating shall be talked about, 
as answered at that retreat. Yogis are over sweating while they sit and 
meditate. Sometimes, they are having the running nose more than usual. 
Sometimes their mouths are filled with spittle. Sometimes nasal mucus are 
flowing down. Sometimes it is thought that their bodies become bigger and 
bigger. 

Sự xuất hiện của Thủy Giới trong khi dang thiền định sẽ được nói 
đến, như đã được trả lời tại khóa tu tĩnh tâm ấy. Các hành giả đã đang đổ mò 
hôi quá nhiều trong khi họ ngòi và hành thiền. Đôi khi, họ đang bị chảy nước 
mũi hơn thường lệ. Đôi khi miệng của ho đã chứa đây nước miếng. Đôi khi 
nước mũi đang tuôn chảy xuống. Đôi khi người ta đã nghĩ suy rằng các sắc 
thân của ho càng lúc càng trở nên to lớn hon. 


Sometimes it is thought that the bodies are being dampened. Do they 
not think so ? (They do, Venerable Sir). Which Dhàtu has arisen ? (Apo 
Dhàtu has arisen, Venerable Sir). Of course, it is Apo Dhatu. 

Đôi khi người ta đã nghĩ suy rằng các sắc thân của ho đang bị ướt 
đẫm. Không phải họ nghĩ suy như thé sao ? (Họ nghĩ suy như thế, kính bach 
Ngài). Với Giới chi đã phát sinh ? (Thủy Giới đã phát sinh, kính bạch Ngài). 
Lé tất nhiên, đó là Thủy Giới. 


It is thought that there are over sweating, over flowing of nasal mucus, 
having a mouthful of spittle, having a bigger body and that the seat is wet 
and damp. Which Dhãtu has been experienced ? (Apo Dhātu, Venerable 
Sir). Apo Dhàtu is experienced. Apo Dhatu is evident. It is the experiencing 
of Apo Dháàtu. 

Người ta đã nghi suy rằng dang có quá nhiều mồ hôi, dang tuón cháy 
quá nhiều nước mũi, đang có một miệng đầy nước miếng, đang có một sắc 
thân to lớn hơn và rằng chỗ ngồi bị đẫm nước và ám ướt. Với Giới chi đã 
- được trải nghiệm ? (Thúy Giới, kính bạch Ngài). Thủy Giới đã được trải 
nghiệm. Thủy Giới đã minh hiển. Đó là sự trải nghiệm về Thủy Giới. 


The Arising Of Vayo Dhãtu 
Sự Khởi Sinh Của Phong Giới 


115 


The arising of Vayo Dhatu while meditating shall be talked about. 
Sometimes yogi feels that he is being pushed forward or backward, 
sometimes the body is being pulled aside and sometimes the body is being 
swayed in many directions. Sometimes it is felt that the hands and feet are 
shaking. Which Dháàtu has been experienced ? (Vayo Dhàtu is experienced, 
Venerable Sir). Thus, the explanation of the nature of Vayo Dhàtu was given 
at that meditation centre, so that the nature of Vayo Dhatu could be known 
as much as possible. Which Dhàtu has the nature of pushing forward, 
pushing backward, pulling aside, swaying, shaking and trembling ? (They 
are the nature of Vàyo Dhãtu, Venerable Sir). Sometimes hands are shaking 
so fast that yogi said, they have never been shaken like that before. They are 
shaking and trembling so fast. Yogi wants to know how to note them. Yogi 
must note: "shaking, shaking" and "trembling, trembling". Do not they 
have to note that way ? (They do have to note, Venerable Sir). 

Sự khởi sinh của Phong Giới trong khi dang hành thién sẽ được nói 
đến. Đôi khi hành giả cám thấy răng vi ấy dang bi xô đây vé phía trước hoặc 
về phía sau, đôi khi sắc thân đang bị kéo giật sang một bên và đôi khi sắc 
thân đang bị dao bài (Jay động lắc lw) trong nhiều phương hướng. Đôi khi 
người ta đã cảm thấy rằng những tay và chân đang dao động. Với Giới chỉ 
đã được trải nghiệm 2 (Phong Giới đã được trải nghiệm, kính bạch Ngài). 
Do đó, sự giải thích về thực tính của Phong Giới đã được ban phát ở tại trung 
tâm thiền viện ấy, nhăm dé cho thực tính của Phong Giới có thé được tường 
tri càng nhiều càng tốt. Với Giới chi có thực tính của việc xô đây vé phía 
trước, việc xô đây về phía sau, việc kéo giật sang một bên, việc dao bài (lay 
động lắc lu), việc dao động và việc run ráy ? (Chúng có thực tính của Phong 
Giới, kính bạch Ngài). Đôi khi những bàn tay đang dao động quá nhanh đến 
nói hành giá đã nói rằng ho chưa bao giờ bi đao động như thế ấy. Họ dang 
đao động và dang run ráy rất nhanh. Hành giả muốn biết làm thé nào để chú 
niệm được chúng. Hành giả cần phải chú niêm “dao động, dao động” và “run 
tây, run rây”. Không phải họ phải chú niệm theo phương thức ấy sao ? (Họ 
phải chú niệm như thế, kính bạch Ngài). 


At this stage, it is getting a little bit mixed up with the uplifting rapture 
(UbbegapHi). Due to mixed up, if more shaking and more trembling occur, 
it is due to the presence of Pūti. Is not shaking, trembling and moving are to 


116 


be noted. (They are to be noted, Venerable Sir). So the answer given to 
question number (2) is fairly complete. 

Ó giai doan này, người ta đang có một chút ít hòa lẫn với su lạc bát 
khả chi nhắc bóng lên (Khinh Thân Hy). Do đã có hòa lẫn, nếu như hiện 
bày nhiêu sự dao động hơn và nhiều sự run rây hơn, đó là đo bởi sự hiện điện 
của Pháp Hỷ. Sự dao động, sự run rây và sự di động không phải được chú 
niém sao ? (Chúng phải được chú niệm, kính bạch Ngài). Vi vậy câu trả lời 
đã ban phát ra cho câu hói số (2) một cách tương đối hoàn hảo. 


The Answer To Question Number (3) 
Câu Trả Lời Cho Câu Hỏi Số (3) 


The third question is on whether it is necessary to know the four great 
elements before meditation. Is it necessary ? (It is necessary, Venerable Sir). 
Of course it is necessary. The audience has already understood. 

Yogis may be having doubt and thinking too much if they do not know 
the nature of the four great elements before they meditate. They think 
whether it is Dhamma or not. If it is so, will their progress in Dhamma be 
Slow or fast ? (Will be slow, Venerable Sir). If they have doubt on Dhamma, 
they can neither note up to the mark nor note completely and so their 
Dhamma will be slow and take a long time to progress. 
| Câu hỏi số ba là liệu có cần thiết dé tri đắc tứ dai nguyên tó trước khi 

thiền định hay không. Điều đó có cần thiết không ? (Điều đó cần thiết, kính 
bạch Ngài). Lë tất nhiên điều đó cần thiết. Hàng khán thính giả đã tuệ tri 
rói. 

Các hành giả có thé dang có sự nghi ngờ và dang nghi suy quá nhiều 
nếu như họ không có tri đắc thực tính của tứ đại nguyên tó trước khi họ hành 
thiền. Họ nghĩ suy liệu đó có phải là Pháp hay không. Nếu như đó là như 
thế thì sự tiễn hóa của họ ở trong Pháp sẽ là chậm hay nhanh ? (Sẽ là chậm, 
kính bạch Ngài). Nếu nhu họ có sự nghi ngờ về Pháp, họ không thể nào chú 
niệm đạt được trình độ mà cũng không thể nào chú niệm một cách hoàn hảo, 
và vì thé Pháp của họ sẽ bị chậm trễ và mát một thời gian lâu dài dé tién hóa. 


Should Know About The Pathavi Dhãtu 
Nên Tri Đắc Về Địa Giới 


117 


Now, the talk will be given on Pathavi Dhütu. Do yogis sometimes 
feel hardness and sometimes sofiness while they are meditating ? (They do, 
Venerable Sir). This means that yogi has found the Pathavi Dhatu. If yogi 
does not know the nature of Pathavi Dhàtu beforehand, he will be having 
doubt on Dhamma. He does not know what is happening to him. If it 
happened that way, will the progress in Dhamma be fast or slow ? (It will 
be slow, Venerable Sir). 

Bây giờ, sẽ ban phát bài thuyết giảng nói vé Địa Giới. Có phải các 
hành giả đôi khi cảm thấy sự cương kiện và đôi khi sự nhu nhuyễn trong khi 
họ đang hành thiền ? (Họ cảm thấy, kính bạch Ngài). Điều này có nghĩa là 
hành giả đã nghiệm thấy Địa Giới. Nếu như hành giả không có biết trước 
thực tính của Địa Giới, vị ấy sẽ có sự nghi ngờ về Pháp. VỊ ấy không có biết 
điều chi đang xảy đến với mình. Nếu như điều đó đã xảy ra theo phương 
thức ấy thì sự tiến hóa ở trong Pháp sẽ nhanh chóng hay là chậm trễ ? 


He may ponder whether it is Dhamma or not, even if he found it by 
himself the hardness and softness and still suspects whether it is Dhamma 
or not. Then, will not there be wide gaps between notings ? (There will be 
wide gaps, Venerable Sir). Will it not be slow to experience Dhamma ? (Tt 
will be slow, Venerable Sir). So is it not necessary to know the nature of 
Paífhavi Dhàtu before meditating ? (It is, Venerable Sir). 

Vi ấy có thé khảo lự cán trọng liệu điều đó có phải là Pháp hay không, 
mặc dù vị ấy đã nghiệm thấy điều đó bởi tự bản thân sự cương kiện và sự 
nhu nhuyễn và vẫn còn nghi ngờ liệu điều đó có phải là Pháp hay không. Thế 
rồi, sẽ không có những khoảng cách rộng lớn giữa các sự chú niệm sao 2 (Sẽ 
có những khoảng cách rộng lớn, kính bạch Ngài). Điều đó sẽ không làm 
chậm trễ để trải nghiệm Pháp ? (Điều đó sẽ làm chậm trễ, kính bạch Ngài). 
Vì vậy không cần thiết để tri đắc thực tính của Địa Giới trước khi hành thiền? 
(Điều đó cần thiết, kính bạch Ngài). 


Should Know About Tejo Dhatu 
Nén Tri Dác Vé Hóa Giói 


To know the Tejo Dhātu, yogis sometimes feel that a part of the body 
is hot and another part is cold while they sit and meditate. Sometimes the 
upper part of the body is hot and the lower part of the body is cold. 


118 





Sometimes they feel that the lower part of the body is hot and the upper part 
of the body is cold. Do not they feel like that ? (They do, Venerable Sir). 

Dé tri dác Hóa Giới, các hành giả đôi khi cảm thấy rằng một phần của 
sắc thân thì nóng và một phần kia thì lạnh trong khi họ ngồi và hành thiền. 
Đôi khi phần trên của sắc thân thì nóng và phần dưới của sắc thân thi lạnh. 
Đôi khi họ cảm thấy răng phần dưới của sắc thân thì nóng và phần dưới của - 
sắc thân thì lạnh. Không phải họ cảm thấy như thế ấy sao ? (Họ cảm thấy 
như thế ấy, kính bạch Ngài). 


If they experience like that and if they do not know the nature of Tejo 
Dhàtu beforehand, will they not be suspecting what are happening to them 
and whether or not they are experiencing the Dhamma. (They will, 
Venerable Sir). Will the progress of their Dhamma be slow or fast if they 
are that doubtful ? (It will be slow, Venerable Sir). Yes, it will be slow. So 
is it not necessary to know the nature of Tejo Dhütu before meditating ? (Tt 
is necessary, Venerable Sir). 

Nếu như họ trải nghiệm nhu thế ấy và nếu như họ không biết trước 
thực tính của Hóa Giới thì họ sẽ không có nghi ngờ những gi đang xảy đến 
với họ và liệu họ có đang trải nghiệm Pháp hay không. (Họ sẽ, kính bạch 
Ngài). Quá trình của Pháp họ sẽ bị chậm trễ hay là nhanh chóng nếu như họ 
bất xác định điều ấy ? (Nó sẽ bị chậm trễ, kính bạch Ngài). Đúng vậy, nó sẽ 
bị chậm trễ. Vì vậy không cần thiết để tri đắc thực tính của Hỏa Giới trước 
khi hành thiền sao ? (Điều đó cần thiết, kính bạch Ngài). 


Should Know About Apo Dhãtu 
Nén Tri Dác Vé Thüy Giói 


Apo Dhatu should be known while meditating: the sweats are flowing 
down from the body although the weather is cold outside. Yogis say that the 
sweats are flowing down from the body. Do not they say like that sometimes? 
(They do, Venerable Sir). It means that they have found the nature of fluidity 
of Apo Dhātu. 

Thủy Giới nén được tường tri trong khi hành thiền: những mó hôi từ 
sắc thân đang tuôn chảy xuống mặc dù thời gian đang lạnh ở bên ngoài. Các 
hành giả nói răng những mồ hôi từ sắc thân đang tuôn chảy xuống. Không 


119 


phải có đôi khi ho nói nhu thế ấy sao ? (Ho có nói, kính bach Ngài). Điều 
đó có nghĩa chắc hàn là họ đã nghiệm thấy thực tính lưu động của Thủy Giới. 


Sometimes they say the body is getting bigger and sticky, Venerable 
Sir. Yogi feels the body becoming bigger, more sticky and the flowing of 
sweats from the body, and have doubt on whether these are Dhamma or not. 
If that is happening, will not their Dhamma be slow ? (They will be, 
Venerable Sir). So I have answered that it is necessary to know Apo Dhatu 
beforehand. 

Dói khi ho nói sác thán dang càng to hon và nhày nhot, kính bach 
Ngài. Hành già cảm thấy sắc thân trở nên to hon, nhày nhợt hơn và dòng mồ 
hôi nhễ nhại từ sắc thân, và có sự nghi ngờ liệu những điều này có phải là 
Pháp hay không. Nếu như điều ấy đang xảy ra, không phải Pháp của họ sẽ 
bị chậm trễ sao ? (Ho sẽ bị chậm trễ, kính bạch Ngài). Vi vậy Su đã trả lời 
rằng cán phải biết trước Thủy Giới. | 


Should Know About Văyo Dhàtu 
Nén Tri Dác Vé Phong Giói 


Vayo Dhütu is to be known while yogis are meditating: they are 
sometimes pushed forward, pushed backward, pulled aside and shaking. 
Sometimes it is swiftly shaking and sometimes it is slow shaking. They may 
be having doubt. If they do not know the nature of Vayo Dhàtu will they not 
be having any doubt ? (They will be, Venerable Sir). Some yogis, who are 
lacking in knowledge, may think that they are being possessed by an outside 
agent. So they are not alright anymore and have to be sent back home. Can 
it not happen like that ? (Tt can, Venerable Sir). 

Phong Giới được tường tri trong khi các hành già dang hành thión: 
ho có dói khi dá bi xó dáy vé phía truóc, dà bi xó dáy vé phía sau, dà bi kéo 
giật sang một bên và dang dao động. Đôi khi người ta dang dao động một 
cách nhanh chóng và đôi khi người ta đang dao dộng chậm rãi. Họ có đang 
có sự nghi ngờ. Nếu như họ không tri đắc thực tính của Phong Giới thì họ 
sẽ không có sự nghi ngờ nào cả sao ? (Họ sẽ có, kính bạch Ngài). Một số 
những hành già mà đang khiếm khuyết về tri thức thì họ có thé nghi suy rằng 
ho dang bi chi phói bởi một tác nhân bên ngoài. Vi vậy ho không còn ón 


120 


dinh nữa và phải được gửi trả vé lại nhà. Không thé nào xảy ra như thế ấy 
sao ? (Có thé, kính bạch Ngài). 


i Sometimes swayings become swifler and swifier. What is the thing 
that they really found ? (Vàyo Dhàtu is found, Venerable Sir). Yes, it is the 
nature of Vayo Dhàtu that they have found. If yogi gains concentration, it 
comes to be realized that the swaying is happening on its own accord. If yogi 
knows the nature of Vàyo Dhütu beforehand, shall he not note the 
discontinuous nature of swaying ? (They shall, Venerable Sir). Yes, they 
shall note. So, the answer is that the nature of Vayo Dhütu ought to be known 
beforehand. 

Đôi khi những sự dao bài (Tay động lắc lw) càng lúc càng trở nén nhanh 
hon. Diéu chi mà ho dà thuc su nghiệm thấy ? (Phong Giới đã nghiệm thấy, 
kính bạch Ngài). Đúng vậy, đó là thực tính của Phong Giới mà họ đã nghiệm 
thấy. Nếu như các hành già hoạch đắc sự định thức, đi đến chứng tri được 
rằng sự dao bài (lay động lắc lu) đang xảy ra bởi chính tự ở nơi nó. Nếu nhu 
hành giả biết trước thực tính của Phong Giới, vị áy sẽ không chú miệm thuc 
tính gián đoạn của sự dao bài (lay động lắc lu) ? (Ho sẽ, kính bạch Ngài). 
Đúng vậy, họ sẽ chú niệm. Vì vậy, câu trả lời là thực tính của Phong Giới 
chắc là phải được biết trước điều đó. 


One ought to know the characteristic (Lakkhana), function (Rasa) 
and manifestation (Paccupatthüna) of the four great elements as expounded 
by the commentary teachers (Atthakathücariyo). 

Người ta phải tri đắc đặc tướng (Trang Thái), chức năng (Phận Sự) 
và sự biểu hiện (Sự Thành Tựu) của tứ đại nguyên tố như các bậc Chú Giải 
Sư đã tường tế thuyết minh (Chú Giải Sư). 


The Characteristic Of Pathavi Dhãtu 
Đặc Tướng Của Dia Giới 


The earth element (Pathavi Dhatu) is characterized by hardness and 
harshness (Kakkhala Lakkhana). Its function ( Upatthüna Rasa) is to act as 
foundation (for other elements). — It is manifested (Sampaticchati 
Paccupatthüna) as receiving or accepting something. In this way (Iti) the 
commentary teachers (Atthakathücariyo) had explained (Samvanneti). 


121 


Sadhu ! Sadhu ! Sadhu ! 

Nguyên tó đất (Địa Giới) được khắc họa bởi tính cương kiện và độ 
nghiêm cách (Trạng Thái Cương Kiện). Chức năng của nó (Phận Sự Hiệu 
Lao) tác hành nhu nén tảng (cho các nguyên tố khác). Nó được biểu hiện 
(Sự Thành Tựu Tiếp Thụ) là sự thu nhận hoặc sự tiếp thụ một cái gì đó. 
Các bậc Chú Giải Sư (Chú Giải Sư) đã giải thích (Bình Chú) trong phương 
thức này (Như Thử). 

Lành thay ! Lành thay ! Lành thay ! 


The characteristic of PafhavT Dhatu is hardness and harshness. Its 
function is to act as a foundation. Other elements are established on Pathavi 
Dhüàtu. It is manifested or receiving or accepting something. The yogi will 
experience thus. Ancient Sayadaws had composed mottos so as to make the 
meaning clearer. 

Motto: 

Characterised by hardness, harshness, fineness and smoothness, 

It acts as foundation. 

It is manifested as receiving, apprehending lightness 

and heaviness. 

This is Pathavi Dhatu, note it noble yogi. 

Đặc tướng của Địa Giới là tính cương kiện và độ nghiêm cách. Chức 
năng của nó tác hành như một nền tảng. Các nguyên tó khác được thiết lập 
trên Địa Giới. Nó được biểu hiện hoặc là sự thu nhận hoặc là sự tiếp thụ một 
cái gi đó. Hành giả sẽ trải nghiệm nhu thế. Các bậc Có Đức đã soạn tå những 
cách ngôn nhằm dé làm cho ý nghĩa được rõ ràng hon. 

Cách Ngôn: 

Được khác họa bởi tính cương kiện, độ nghiêm cách, sự té mật 

và tính hoạt nhuận, 

Nó tác hành như nền tảng. 

Nó được biểu hiện là sự thu nhận, nhận thức rõ ràng sự nhẹ 

nhàng và sự nặng mê. 

Đây là Địa Giới, hãy chú niệm nó hành giá cao quy. 


As the nature of Pathavi Dhātu is said to be hardness and harshness, 
the rigidity can be evident. That is the characteristic of Pathavi Dhatu. As 
it is said "to be soft and smooth", sofiness due to fineness or smoothness is 


122 





apprehended. That also is the characteristic of Pathavi Dhàatu. Pathavi 
Dháàtu can be experienced clearly while meditating. Sometimes yogi feels as 
if he sitting on a hard big stick. That shows that he has found the hard and 
sharp Pathavi Dhàtu. Sometimes he feels as if he is sitting on a soft sofa. 
That shows that he has found the weak and soft Pathavr Dhütu. lt is 
experiencing of Pathavi Dhatu. | 

Khi thực tính của Dia Giới duoc cho là có tính cương kiện và độ 
nghiêm cách thì tính kiên nganh có thé được minh hiển. Điều ấy là đặc tướng 
của Địa Giới. Như người ta đã nói “mềm mại và mịn màng” thì tính nhu 
nhuyễn do độ té mật hoặc tính hoạt nhuận được nhận thức rõ ràng. Điều ấy 
cũng là đặc tướng của Địa Giới. Địa Giới có thé được trải nghiệm một cách 
rõ ràng trong khi hành thiền. Đôi khi hành giả cảm thấy rằng y như thê vị ấy 
đang ngồi trên một cây gậy to cứng. Điều ấy biểu thị rằng vị ấy đã nghiệm 
tháy Địa Giới cứng rắn và sắc nét. Đôi khi vị ấy cảm thấy y nhu thé vị ấy 
đang ngồi trên một trường sa phát êm ái. Điều ấy biểu thị rằng vị ấy đã 
nghiệm thấy Địa Giới mềm yếu và mềm mại. Đó là sự trải nghiệm của Địa 
Giới. 


As it is said “to act as an establishment", Pathavi Dhàtu acts as the 
foundation for other elements. As it is the earth Dhütu, as well as the hard 
Dháàtu, it also serves as the foundation (or base) of other elements. It 
functions as a foundation. 

As it is said “to be manifested as receiving", lightness and heaviness 
are apprehended. Yogis sometimes feel light and sometimes heavy. They say 
that their body become heavier. Do not they think so ? (They do, Venerable 
Sir). What Dhàtu has arisen ? (Pathavi Dhatu has arisen, Venerable Sir). 

Nhu người ta đã nói “tác hành nhu một cơ cầu” thì Địa Giới đóng vai 
trò như nén tảng cho các nguyên tó khác. Khi nó là Địa Giới, cũng như là 
Cương Kiện Địa Giới thì nó phục vụ như nền tảng (hoặc cơ sở) của các 
nguyên tố khác. Nó thực hiện chức năng như một nén tảng. 

Như người ta đã nói “đã được biểu hiện là sự thu nhận” thì sự nhẹ 
nhàng và độ nặng né đã được nhận thức rõ ràng. Các hành giả đôi khi cảm 
thấy nhẹ nhàng và có đôi khi nặng nề. Họ nói rằng sắc thân của họ trở nên 
nặng nề hơn. Không phải họ nghĩ suy như thế sao ? (Họ nghĩ suy, kính bạch 
Ngàn). Với Giới chi đã phát sinh 2 (Địa Giới đã phát sinh, kính bạch Ngài). 


123 


If he feels light, should not he note "it is light, it is light" ? (He should, 
Venerable Sir). If heaviness is found, he must note “it is heavy, it is heavy”. 
It is more evident while they are practicing walking meditation. 


If yogi lifis his foot, it is light and goes upwards. When it moves 
forward, it moves lightly. When it is put down it falls down heavily. Which 
Dháàtu is experienced ? (Pathavr Dhatu is experienced, Venerable Sir). 
Expriencing of Pathavi Dhatu is evident. After this the talk will continue to 
Apo Dhàtu. 

Nếu nhu vị ấy cảm thấy nhe nhàng, vị ấy không nên chú niệm “nó nhẹ 
nhàng, nó nhẹ nhàng” sao ? (Vị ấy nên, kính bạch Ngài). Nếu như sự nặng 
né đã được nghiệm thấy, vị ấy cần phải chú niệm “nó nặng nề, nó nặng në”. 
Điều đó càng minh hiển hơn trong khi họ đang thực hành thiền hành. 

Nếu như hành giả nhác bàn chân lên, nó nhẹ nhàng và đi lên trên. Khi 
nó đi chuyển tới trước, nó di chuyển một cách nhẹ nhàng. Khi nó được đặt 
xuống, nó hạ xuống một cách nặng nề. Với Giới chỉ đã được trải nghiệm 2 
(Địa Giới đã được trải nghiệm, kính bạch Ngài). Việc trải nghiệm của Địa 
Giới được minh hiển. Sau điều này, bài thuyết giảng sẽ được tiếp tục với 
Thủy Giới. | 


The Characteristic Of Apo Dhãtu 
Đặc Tướng Của Thủy Giới 


The nature of Apo Dhãtu is characterized by fluidity (Paggaharana 
Lakkhana). Its function (Upatthüna Rasa) is to intensify (or develop or 
increase). It is manifested as holding things together (Sangaha 
Paccupatthüna). | In this way (HỘ the | commentary teachers 
(Atthakathücariyo) had explained (Samvanneti). 

| Sadhu ! Sadhu ! Sadhu ! 

Thuc tính cüa Thüy Giói duoc khác hoa bói tính luu dóng (Trang 
Thái Lậu Chi). Chức năng của nó (Phận Sự Hiệu Lao) là dé gia cường 
| (hoặc phát triển hoặc gia tăng). Nó được biểu hiện là giữ các vật thé lai với 
nhau (Sự Thành Tựu Tổng Hợp). Các bậc Chú Giải Su (Chú Giải Sư) đã 
giải thích (Bình Chú) trong phương thức này (Như Thử). - 

Lành thay ! Lành thay † Lành thay ! 


124 





It is clear that the characteristic of Apo Dhütu is fluidity. Its function 
is to intensify (develop or increase). Its manifestation (Paccupatthüna) is 
holding things together. It means that it may also be seen in the form of a 
lump. Shall we recite the motto of Apo Dhàtu. f we do, it shall be 
understood clearly. 

Motto: Fluidity or trickling or cohesion 

Dampening and intensifying, 
Holding things together or seeing as a lump, 
This is Apo Dhàtu, note it noble yogi. 

Rõ ràng là đặc tướng của Thủy Giới là tính lưu động. Chức năng 
của nó là dé gia cường (hoặc phát triển hoặc gia tăng). Sự biểu hiện của nó 
(Sự Thành Tựu) là đang giữ các vật thé lại với nhau. Nó có nghĩa là nó 
cũng có thé được thám thi trong hình thức của một khối. Chúng ta sẽ trùng 
tụng cách ngôn của Thủy Giới. Nếu như chúng ta thực hiện, điều đó sẽ được 
tuệ tri một cách rõ ràng. 

Cách Ngôn: Sự lưu động hoặc té lưu hoặc niêm hop té 

Tính triều thấp (ám ưới) và sự gia cường, 

Giữ các vật thể lại với nhau và được thám thi như 
một khối. 

Đây là Thủy Giới, hãy chú niệm nó hành giả cao 
quý. 


It can also be thought of as the liquid trickling. As said before, it is 
the tricklings of sweat, nasal mucus or spittle. Sometimes yogi with good 
noting says that the spittle is trickling too much. Do not they say so ? (They 
do, Venerable Sir). They would say that they did not know what are these 
things that make the clothes wet, Sir ? Which Dhātu is being found ? (Apo 
Dháàtu is being found, Venerable Sir). Yes, Apo Dhđfu is being found. 

Nó cũng có thé được nghĩ suy đến nhu là chát lỏng dang chảy nhỏ giot 
(tiểu có luu tháng). Nhu đã có nói trước, đó là dòng mồ hôi, nước mũi hoặc 
nước miếng đang chảy nhỏ giọt. Đôi khi hành giả với sự chú niệm tốt đẹp 
nói răng nước miếng dang chảy nhỏ giọt quá nhiều. Không phải họ nói như 
thế sao ? (Họ có nói, kính bạch Ngài). Họ sẽ nói rằng họ không đã không 
biết những thứ này là cái chỉ mà đã làm quần áo ướt đẫm, kính bạch Ngài. 
Vói Giói chi dang duoc nghiêm tháy ? (Thüy Giói dang dugc nghiêm tháy, 
kính bach Ngài). Düng váy, Thüy Giói dang duoc nghiém tháy. 


125 


It is very evident to yogis, though it is not evident to ordinary persons. 
Is it evident to yogis ? (It is, Venerable Sir). Yes, it is evident. Sweats are 
flowing. Spittle comes out more than usual. Which Dhatu is it ? (It is Apo 
Dhàtu, Venerable Sir). It is the characteristic of Apo Dhàtu. 

Thật hết sức minh hiển đối với các hành giá, dẫu rằng không có minh 
hiển đối với những người thông thường. Điều đó có minh hiển đối với các 
hành giả ? (Điều đó có, kính bạch Ngài). Đúng vậy, điều đó minh hiển. 
Những giọt mồ hôi đang lưu xuất. Nước miếng chảy ra hơn thường lệ. Đó 
là Giới chi ? (Đó là Thủy Giới, kính bạch Ngài). Đó là đặc tướng của Thủy 

Giới. 


Since it is said to dampen, develop and increase, sometimes there is 
dampness. Yogi says that the place where he meditates is wet. Which Dhatu 
does he find ? (Apo Dhãtu is found, Venerable Sir). That means that he has 
found the characteristic of Apo Dhütu. As it is said “to be dampening and 
developing", sometimes the body becomes bigger and bigger. Did not the 
yogis often say that the body becomes bigger and bigger gradually. It is 
rather big, Sir ? (They did, Venerable Sir). Which Dhātu’s function have 
they found ? (They have found the function of Apo Dhãtu, Venerable Sir). It 
is the function of Apo Dhatu. 

Khi nó được cho là làm âm ướt, phát triển và gia cường, đôi khi có 
tính ám ướt (triéu tháp). Hành giả nói rằng nơi mà vị ấy hành thiền bị ám 
ướt. Với Giới chi vị ấy nghiệm thấy ? (Thủy Giới đã được nghiệm thấy, 
kính bạch Ngài). Điều ấy có nghĩa là vị đã nghiệm thấy đặc tướng của Thủy 
Giới. Như người ta đã nói “đang làm âm ướt và đang phát triển” thì có đôi 
khi sắc thân càng lúc càng trở nên to lớn hơn. Không phải các hành giả đã 
thường hay nói rằng sắc thân càng lúc cảng trở nên to lớn hơn một cách tiệm 
tiến. Nó có khá lớn, thưa Ngài ? (Chúng có, kính bạch Ngài). Với chức năng 
của Giới chi mà ho đã nghiệm thấy ? (Ho đã nghiệm tháy chức năng của 
Thủy Giới, kính bạch Ngài). Đó là chức năng của Thúy Giới. 


Ás it is said “to be sticky and holding together", the way it becomes 
sticky is that: some yogis say during walking meditation, their feet are sticky 
though nothing is under their feet. What Dhātu have they found ? (Apo 
Dhàtu is found, Venerable Sir). The apprehension of Apo Dhātu is its 


126 











manifestation (Paccupafthana). Sometimes it is apprehended as a lump. 
Stickiness and holding together is very evident. Our feet are sticky while 
doing walking meditation. There is nothing under our feet, Venerable Sir. 
What Dhátu was experienced ? (Apo Dhàtu, Venerable Sir). Which Dhàtu 
do they find ? (Apo Dhàtu is found, Venerable Sir). Yes, they have found 
Apo Dhatu. After Apo Dhatu, the talk will go on to Tejo Dhàtu. | 

Như người ta đã nói “làm bám dính và dang giữ lai với nhau", phuong 
thức nó trở nên bám dính đó là: một số các hành giả nói trong khoảng thời 
gian thiền bộ hành, những bàn chân của họ bị bám dính dẫu rằng không có 
chi ở dưới những bàn chân của mình. Ho đã nghiệm thấy Giới chi ? (Thủy 
Giới đã được nghiệm tháy, kính bach Ngài). Su nhận thức rõ vé Thủy Giới 
là sự biéu hiện của nó (Sự Thành Tựu). Đôi khi nó được nhận thức rõ nhu 
là một khối. Sự bám dính và đang giữ lại với nhau hết sức minh hiển. Những 
bàn chân của chúng con bị bám dính trong lúc đang hành thiền hành. Không 
có chi ở dưới những bàn chân của chúng con, kính bạch Ngài. Giới chi đã 
được trải nghiệm ? (Thủy Giới, kính bạch Ngài). Với Giới chi họ nghiệm 
thấy ? (Thủy Giới đã được nghiệm thấy, kính bạch Ngài). Đúng vậy, ho đã 
nghiệm thấy Thủy Giới. Sau Thủy Giới, bài thuyết giảng sẽ tiếp tục với 
Hóa Giới. 


The Characteristic Of Tejo Dhatu 


Đặc Tướng Của Hỏa Giói 


Tejo Dhatu is characterized by heat (Unha Lakkhana). Its function 
is to mature (Paripacana Rasa). Its manifestation is the supply of softness 
(Maddavünuppadüna). In this way (Hü) the commentary teachers 
(Atthakathücariyo) had explained (Samvanneti). 

Sadhu ! Sadhu ! Sadhu ! 

Hóa Giới được khác họa bởi độ nhiệt lực (Trang Thái Viêm Nhiệt). 
Chức năng của nó là dé thành thục (Phận Sự Thành Thục). Sự biểu hiện 
của nó là sự cung ứng độ nhu nhuyễn (Sự Thành Tựu Khởi Sinh Nhu 
Nhuyễn). Các bậc Chú Giải Sư (Chú Giải Sư) đã giải thích (Bình Chú) 
trong phương thức này (Như Thủ). 

Lành thay ! Lành thay ! Lành thay ! 


127 


The characteristic of Tejo Dhàtu is hotness (Unhatejo). Unhatejo is 
hot whereas Sitatejo is...? (cold, Venerable Sir). Its function is to mature 
things (Paripácana Rasa). Things are matured by hotness as well as by 
coldness. 

In the Western countries, maturing by coldness is more evident. In 
the Eastern countries, maturing by heat is more evident. Is it not so ? (It is, 
Venerable Sir). It is manifested (Maddavanuppadüna Paccupatthana) as 
supply of sofiness. It will become clearer if the motto is recited. 

Motto: Heat and warmth and also cold. 

Giving warmth for maturing 
Softness and suppleness, it gives in addition 
This is Tejo Dhãtu, note it noble yogi. 

Đặc tướng của Hóa Giới là su viêm nhiệt (Viêm Nhiệt Hóa). Viêm 
Nhiệt Hỏa thì nóng trong khi đó Hàn Lãnh Hỏa thì...? (lạnh, kính bạch 
Ngài). Chức năng của nó làm phát sinh thành thục các sự vật (Phận Sự 
Thành Thục). Các sự vật đã phát sinh thành thục do bởi sự viêm nhiệt cũng 
như do bởi sự hàn lãnh. 

Trong các quốc gia phương Tây. sự thành thục do bởi độ hàn lãnh thì 
minh hiển hơn. Trong các quốc gia phương Đông, sự thành thục do bởi độ 
nhiệt lực thì minh hiển hơn. Có phải như thế không ? (Nó là như thế, kính 
bạch Ngài). Nó được biểu hiện (Sự Thành Turu Khởi Sinh Nhu Nhuyễn) 
là sự cung ứng độ nhu nhuyễn. Nó sẽ trở nên rõ ràng hơn néu nhu cách ngôn 
được trùng tụng. 

Cách Ngôn: Sự nóng nực và sự âm áp và hơn nữa sự lạnh lẽo. 

Dang mang lại sự ám áp cho việc phát sinh thành thục 
Sự nhu nhuyễn và độ nhu nhẫn mà nó cung ứng thêm 
vào 


Đây là Hóa Giới, hãy chú niệm nó hành giá cao quý. 


Heat and warmth are the characteristics of Unhatejo. Coldness is the 
characteristic of Sitatejo. Hotness is the characteristic of Tejo Dhatu and 
coldness is...? (the characteristic of Tejo Dhàtu, Venerable Sir). If yogi feels 
hot more than usual, then it shows that the characteristic of Tejo Dhatu is 
evident. lf he feels cold more than usual, then it also shows that the 
characteristic of Tejo Dhütu is...? (evident, Venerable Sir). The weather is 


128 





hot, but I am feeling cold, Venerable Sir. Did not they say like that ? (They 
did, Venerable Sir). Which Dhatu is evident ? (Tejo Dhātu, Venerable Sir). 


Su nóng nuc và su ám áp là những đặc tướng của Viêm Nhiệt Hóa. 
Sự bàn lãnh là đặc tướng của Hàn Lãnh Hóa. Sự viêm nhiệt là đặc tướng 
của Hóa Giới và sự hàn lãnh là...(dác tướng của Hỏa Giới, kính bạch Ngài). 
Nếu như hành giả cảm thấy nóng nực hơn thường lệ, thế là nó biểu thị rằng: 
đặc tướng của Hỏa Giới được minh hiển. Nếu như vị ấy cảm thấy lạnh lẽo 
hon thường lệ, thé là nó cũng biểu thị răng đặc tướng của Hóa Giới duoc...? 
(minh hiển, kính bạch Ngài). Thời tiết dang nóng nuc, thé nhung con đang 
cám thấy lạnh lẽo, kính bạch Ngài. Không phải ho đã nói như thế ấy ? (Ho 
đã nói như thé, kính bạch Ngài). Với Giới chi được minh hiển ? (Hỏa Giới, 
kính bạch Ngài). 


"Giving warmth for maturing" shows its function. Maturing is the 
function of Tejo Dhatu. It makes things to mature by giving heat / hotness 
and it makes things to mature by giving coldness. Maturing is the function 
of Tejo Dhãtu. As it is said that softness and suppleness it gives in addition, 
it means that manifestation of Tejo Dhütu has been revealed. While in 
walking meditation also softness and suppleness are evident. 


*Dang mang lai su ám áp cho viéc phát sinh thành thuc" biéu thi 
chức năng của nó. Su phát sinh thành thuc là chức năng của Hỏa Giới. Nó 
làm cho các sự vật phát sinh thành thục bởi do được cung ứng nhiệt lực / sự 
viêm nhiệt và nó làm các sự vật phát sinh thành thục bởi do được cung ứng 
sự hàn lãnh. Sự phát sinh thành thục là chức năng của Hóa Giới. Như người 
ta đã nói “sự nhu nhuyễn và độ nhu nhẫn mà nó cung ứng thêm vào”, điều 
đó có nghĩa là sự biểu hiện của Hóa Giới đã bị yết lộ chân tướng. Trong khi 
đang thiền hành thi sự nhu nhuyễn và độ nhu nhẫn cũng được minh hién. 


"It is quite different from the previous walking meditation", they said 
"when the foot is put down, softness and gentleness were felt, Venerable Sir. 
It looks as if one is walking on a sofa. Did not yogis sometimes say like that? 
(They did, Venerable Sir). Which Dhātu becomes evident ? (Tejo Dhàtu 
becomes evident, Venerable Sir). Of course, Tejo Dhütu is evident and 
apprehended. This apprehension is the manifestation (of Tejo Dhatu). Now 
the talk will go on to the characteristic of Vāyo Dhàtu. 


129 


“Nó hoàn toàn khác biệt với thiền hành trước”, ho đã nói “khi đặt bàn 
chân xuống, đã cảm giác được sự nhu nhuyễn và độ khinh nhu, kính bạch 
Ngài. Nó trông y như thê người ta đang bộ hành trên một trường sa phát. 
Không phải các hành giả có đôi khi nói như thế ấy sao ? (Họ đã có nói, kính 
bạch Ngài). Với Giới chi trở nên minh hiển ? (Hóa Giới trở nên minh hién, 
kính bạch Ngài). Lë tất nhiên, Hỏa Giới đã minh hiển và đã được nhận thức 
rõ ràng. Việc nhận thức rõ ràng này là sự biểu hiện (của Hỏa Giới). Bây giờ 
bài thuyết giảng sẽ tiếp tục với đặc tướng của Phong Giới. 


The Characteristic Of Vàyo Dhãtu 
Đặc Tướng Của Phong Giới 


Vayo Dhàtu is characterized by supporting or strengthening 
(Vitthambhana Lakkhana). Its function (Samirana Rasa) cause the 
appearance of motion such as pushing and swaying. Its manifestation 
(Abhinthüra Paccupatthüna) is conveying. In this way (Iti) the commentary 
teachers (Atthakathacariyo) had explained (Samvanneti). 

Sadhu ! Sadhu ! Sadhu ! 

Phong Giới được khác hoa bởi su hỗ trợ hoặc sự tăng cường (Trạng 
Thái Khuếch Đại). Chức năng của nó (Phận Sự Chuyên Động) tạo ra việc 
xuất hiện của sự vận động cháng han nhu là viéc xó đây và sự dao bài (lay 
động lắc lu). Sự biểu hiện của nó (Sự Thành Tựu Truyền Tống) là sự vận 
động. Các bậc Chú Giải Sư (Chú Giải Sư) đã giải thích (Bình Chú) trong 
phương thức này (Như Thử). 

Lành thay ! Lành thay ! Lành thay ! 


The characteristic of Vàyo Dhātu is supporting or strengthening. Its 
function (Samirana Rasa) is to push or to cause motion. Pushing and 
swaying are evident. Is not it ? (It is, Venerable Sir). It is apprehended that 
its manifestation (Abhinihüra Paccupatthüna) is conveying. If motto is 
recited, it will become clearer. 

Đặc tướng của Phong Giới là su hỗ trợ hoặc sự tăng cường. Chức 
năng của nó (Phận Sự Chuyển Động) là xô đây hoặc tao ra sự vận động. Sự 
xô đây và sự dao bài (lay động lắc lw) thì minh hiển. Không phải sao ? (Nó 
là vậy, kính bạch Ngài). Điều đó đã nhận thức rõ là sự biểu hiện của nó là 


130 


sự vận động. Nếu như cách ngôn được trùng tụng, điều đó sẽ trở nên rõ ràng 
hơn. 
Motto: Supporting, also slackening, swaying and tending to 
have movement. Towards its own goal, it does the 
pushing. 
This is Vàyo Dhatu, note it noble yogi. 
Cách Ngón: 
Hỗ trợ, vá lại lỏng chùng (bién tùng), dao bài (lay động lắc lu) và 
có thiên hướng để có sự chuyển động. Hữu quan muc tiéu của 
riêng nó, nó tác hành sự xô đầy. 
Đây là Phong Giới, hãy chú niệm nó hành giả cao quý. 


The characteristic of Vayo Dhàtu is supporting, tautening and also 
slackening. If yogi notes "rising', then he notices the characteristic of 
tautening after tautening. If he notes "falling"; he notice the characteristic 
of slackening. Is not these characteristics evident ? (Yes, they are, Venerable 
Sir). 

Đặc tướng của Phong Giới là sự hỗ trợ, su căng tháng và cũng có sự 
lỏng chùng. Nếu như hành giả chú niệm “phông lên”, thế rồi vị ấy quan chú 
đặc tướng càng lúc càng căng phông lên. Nếu như vị ấy chú niệm “xộp 
xuống”, vị ấy quan chú đặc tướng càng lúc càng lỏng xộp xuống. Không 
phải những đặc tướng này minh hiên sao ? (Da có, chúng minh hiển, kính 
bạch Ngài). 


The tautening that arises on noting "rising" is the characteristic of 
Vayo Dhàtu. The slackening that arises on noting "falling" is...? (the 
characteristic of Vayo Dhàtu, Venerable Sir). Oh ! It is evident to the 
audience yogis. 

Su cáng tháng mà khói sinh dang khi chü niém “phông lén" là đặc 
tướng Phong Giới. Sự lỏng chùng mà khởi sinh đang khi chú niệm “xộp 
xuống” là...? (đặc tướng của Phong Giới, kính bạch Ngài). Ô ! điều đó minh 
hiển đối với hàng khán giả Thính Pháp. 


As expounded by the commentary teachers, it has been apprehended. 
Is it not good ? (It is.., Venerable Sir). Oh, very good. When one knows that 
the Dhamma we noted is true and real, will there be progress ? (There will 


131 


be, Venerable Sir). Yogi has found the true Dhamma and will he not try his 
best ? (He will, Venerable Sir). Yes, he shall keep on practicing. 

Như các bậc Chú Giải Su đã tường tế thuyết minh, điều đó đã được 
nhận thức ró ràng. Điều đó không tốt sao ? (Điều dó.., kính bạch Ngài). Ô, 
rất tốt. Khi người ta tri đắc rằng Pháp mà chúng ta đã chú niệm là chán dé, 
liệu sẽ có sự tiến hóa ? (Sẽ có, kính bạch Ngài). Hành già đã nghiệm tháy 
Chân Pháp và vị ấy sẽ không có gắng hết cá năng lực mà vị ấy có thé sao ? 
(VỊ ây sé, kính bach Ngài). Düng vây, vi åy sé tiép tuc viéc thuc hành. 


Ás it is said “to be swaying and tending to have movement", will not 
some yogis, who can note well, are experiencing swaying and leaning ? (The 
yogi will experience, Venerable Sir) On reaching the tender stage of 
Udayabbaya Nàna, yogis will be experiencing light and swift swayings and 
they will find that it is good. 

Nhu người ta đã nói “dao bài (lay động lắc lw) và có thiên hướng dé 
có sự chuyén động” thì sé không có một số hành giá là các vị có thể chú niệm 
tốt đẹp, đang trải nghiệm sự lay động lắc lư và nghiêng ngửa sao ? (Hành giả 
sẽ trải nghiệm, kính bạch Ngài). Đang khi đạt đến giai đoạn xúc nhu của Sinh 
Diệt Trí, các hành già sẽ trải nghiệm được các sự dao bài (lay động lắc lu) 
chóng vánh và nhẹ nhàng và họ sẽ nghiệm thấy rằng điều ấy tốt đẹp. 


On the first day, when asked at the interview, they answered: "the 
swaying is still there, Venerable Sir". The next day they also say: "the 
swaying is still continuing, Venerable Sir". Then the teacher must tell them 
not to incline the mind, even the least, towards swaying. The progress of 
Dhamma will be slow and delayed. 

Vào ngày đầu tiên, khi được vån hỏi tại buói trinh pháp, ho đã trả lời: 
“sự dao bài (lay động lắc lw) vẫn còn đó, kính bạch Ngài.” Ngày tiếp sau họ 
cũng nói: “sự dao bài (lay động lắc lu) vẫn đang còn tiếp tục, kính bach 
Ngài.” Thế rồi vị Giáo Thọ cần phải bảo họ đừng để tâm thức có khuynh 
hướng, dù chỉ chút ít, vào sự dao bài (lay động lắc lu). Sự tiễn hóa của Pháp 
sẽ bị chậm trễ và bị trì hoãn lại. 


Not even a little bit of inclining towards swaying should be done. If 
the mind is inclined even a little bit by thinking, it is about to swing, will not 
the swaying appear ? (It will appear, Venerable Sir). Yogi must note to see 


132 


that each swaying after another is being discontinued. Is not it ? (It is, 
Venerable Sir). 

Khóng nén dé tám thüc có khuynh huóng, dü chi mót chüt ít, vào su 
dao bài (lay động lắc lur). Nếu nhu tâm thức đã có khuynh hướng, dù chỉ một 
chút ít nghĩ suy thoáng qua, người ta sắp sửa lắc lu, thì sự dao bài (lay động 
lắc lu) sẽ không hién hiện sao ? (Nó sẽ hiển hiện, kính bach Ngài). Hành giả 
cán phải chú niệm dé thám thị rằng từng mỗi sự dao bài (lay động lắc lur) này 
đến cái khác là đang bị gián đoạn. Có phải vậy không ? (Nó là như vậy, kính 
bạch Ngài). 


Yogi must not let the swaying come into his mind. If the swaying 
comes, he must note to discontinue each swaying. In doing so, when 
Vipassanà power is strong, will not there be dissolutions appearing one after 
another. If it is discontinuous, there is no more swaying. | 

Hành giả không được dé su dao bài (lay động lắc lw) di vào tâm thức 
cüa minh. Néu nhu su lay dóng lác lu dén, vi ây cần phải chú niệm để làm 
gián đoạn từng mỗi sự dao bài (lay động lắc lu). Trong lúc đang làm như 
thế, khi năng lực Minh Sát Tuệ mạnh mẽ, sẽ không có những sự hoại diệt 
lần lượt xuất hiện hết lần này đến lần khác. Nếu như điều đó bị gián đoạn thì 
không còn có sự dao bài (lay động lắc lw) nữa. 


Having motion is also the function of Vayo Dhütu. As its function is 
motion some yogis say: "We are moving forward while we sit to meditate, 
Venerable Sir". Yogi apprehended the motion function of Vayo Dhatu. 
Motion is the function of Vàyo Dhàtu. 

Có sự vận động cũng là chức năng của Phong Giới. Vi chức năng 
của nó là sự vận động một số hành giá nói rằng: “Chúng con đã bị di động 
vé phía trước trong khi chúng con ngồi hành thiền, kính bạch Ngài”. Hành 
già đã nhận thức rõ chức năng vận động của Phong Giới. Sự vận động là 
chức năng của Phong Giới. 


As it is said towards its own goal, it does pushing, it pushes forward 
or backward. Is it not ? (It is, Venerable Sir). Yogis say that they are pushed. 
They want to know how to note it. "Pushing, pushing" must be noted. Does 
not the practice of Vipassanü meditation is to note the one which arises and 
which is evident ? (It is, Venerable Sir). Pushing forward must be noted as 


133 


"pushing, pushing". Pushing backward must be also noted as "pushing, 

pushing". Later, yogi comes to note pushing in stages. He comes to know 
that pushing one stage afier another. This stage is good for the yogi. Later, 
when the concentration is strong it makes him know the discontinuous nature 
of the pushing. Yogi clearly see that pushing comes one after another. Later, 
is there anymore pushing ? (No more, Venerable Sir). Noting is now gaining 
the upper hand. So there is no more pushing. 

Nhu người ta đã nói “hữu quan mục tiêu của riêng nó”, nó tác hành 
sự xô đây, nó xô đây vé phía trước hoặc vé phía sau. Có phải vậy không ? 
(Nó là như vậy, kính bạch Ngài). Các hành giả nói rằng họ đã bị xô đây. Họ 
mong cầu để tri đắc cách thức để chú niệm nó. Cán phải được chú niệm là 
“xô đây, xô đây”. Không phải việc thực hành thiền định Minh Sát Tuệ là 
để chú niệm cái mà khởi sinh và cái mà minh hiển sao ? (Nó là như vậy, kính 
bạch Ngài). Việc xô đây ra phía trước cần phải được chú niệm là “xô đây, 


° 
^ 


xô đây”. Việc xô đây ra phía sau cũng cán phải được chú niệm là “xô đây, 


xô đây”. Sau đó, hành giả đi đến chú niệm việc xô đây theo từng giai đoạn. 
Giai đoạn này tốt cho hành giả. Sau đó, khi sự định thức mạnh mẽ, nó làm 
cho vị ấy tri đắc thực tính gián đoạn của việc xô đây. Hành giả thẩm thị một 
cách rõ ràng rằng việc xô đây lần lượt đến hết cái này đến cái khác. Sau đó, 
không còn có bắt luận sự xô đây nào nữa ? (Không còn nữa, kính bạch Ngài). 
Việc chú niệm bấy giờ đang chiếm ưu thê. Vì vậy, không còn có sự xô đây 
nữa. 


The explanation on Vàyo Dhãtu give by the commentary teachers and 
the motto of the ancient Sayüdaws are very clear to be understood. Are not 
there the four great elements in the Santana of the audience ? (There are, 
Venerable Sir). So, on knowing the presence of the nature of the four great 
elements, will it not give support to the yogi in meditation ? (Yes, it will give, 
Venerable Sir). The benefactor Mahasr Sayadaw had pointed the way to note 
in sitting meditation. An exposition, in brief, will be given. | 

Sự giải thích vé Phong Giới được các bậc Chú Giải Su ban phát và 
cách ngôn của các bậc Có Đức thì hết sức rõ ràng dé được tuệ tri. Không có 
tứ đại nguyên tó ở trong thé Tịnh Liên của hàng khán thính giả sao ? (Da 
có, kính bạch Ngài). Vi thé, đang khi tri đắc sự hiện diện thực tính của tứ 
đại nguyên tố, nó sẽ không đem đến sự hỗ trợ cho hành giả trong thiền định 
sao ? (Dạ có, nó sẽ đem đến, kính bạch Ngài). Bậc Tán Trợ Đại Trưởng Lão 


154 


. Mahasi đã chi dẫn phương thức dé chú niệm trong lúc thiền tọa. Một giải 
trình, một cách vắn tắt, sẽ được ban phát. 


The present audience are the Vipassanà yogis, who note according to 
the tradition of the benefactor Mahüasi Sayadaw, and so, will it not make one 
more enthusiastic if one knows the Dhamma that had been experienced ? (It | 
will make one more enthusiastic, Venerable Sir). Explanation will be given 
on the meditating method of the benefactor Mahàst Sayadaw. 

Hàng khán thính giả hiện diện là những hành giả Minh Sát Tuệ, là 
các vị chú niệm tùng thuận theo truyền thống của Bậc Tán Trợ Đại Trưởng 
Lão Mahasi, và nhu thé, sẽ không làm cho người ta nhiệt tình hơn nữa nếu 
như người ta tri đắc Pháp đã có được trải nghiệm sao ? (Nó sẽ làm cho người 
ta nhiệt tình hơn nữa, kính bạch Ngài). Sự giải thích sẽ được ban phát về 
phuong pháp hành thiền của Bậc Tán Trợ Đại Trưởng Lão Mahäsi. 


Yogi must note "rising, falling, sitting, touching" while they sit and 
meditate. There is no significance at the beginning of meditation while 
concentration has not arisen yet. Yogi thinks that his abdomen is rising and 
he himself is noting, and in falling also his abdomen is falling and he himself 
is noting and on sitting or touching also his body is sitting or touching and 
he himself is noting all the things together. 

Hành giả cần phải chú niệm “phông lên, xộp xuống, an tọa, tiếp xúc” 
trong khi họ ngồi và hành thiền. Không có điều chi trọng yếu ở giai đoạn 
đầu của thiền định trong khi sự định thức chưa có khởi sinh. Hành giả nghĩ 
suy rằng bụng của minh đang phóng lên và tự bản thân vị ấy đang chú niệm, 
và trong lúc xộp xuống cũng vậy, bụng của vị ấy đang xộp xuống và tự bản 
thân vị ấy đang chú niệm, và đang khi an tọa hoặc đang khi tiếp xúc cũng 
vậy, sắc thân của vị ây đang an tọa hoặc đang tiếp XÚC Và đồng thời tự bản 
thân vi ây đang chú niệm tất cả mọi sự vật. 


When he gains concentration, he comes to know that rising is separate 
from noting. If he notes rising, he realizes that noting and rising are separate 
entities. If he notes falling, he knows analytically that falling and noting are 
separate entities. Sitting and noting, touching and noting are also 
respectively separate entities. 


135 


Khi vi áy hoach dác su dinh thúc, vi di dén tri dác ráng sự phông lên 
là riêng biệt với sự chú niệm. Nếu như vị ây chú niệm sự phông lên, vi ây 
chúng tri duoc ráng sự chú niệm và việc phông lên là những thực thé riéng 
biét. Néu nhu vi áy chú niém su xóp xuóng, vi áy tri dác môt cách phân tích 
ráng VIỆC xóp xuóng và su chú niệm là những thực thể riêng biệt. Việc an 
toa và sự chú niệm, việc tiếp xúc và sự chú niệm một cách lần lượt cũng đều 
là những thực thé riêng biệt. 


When rising, falling, sitting and touching are noted in this way, yogi 
must ignore the form, the nature of Pafifiatti, but focus on the nature of 
Paramattha as far as he can. 

Khi su phóng lên, su xộp xuống, việc an tọa và sự tiếp xúc được chú 
niệm trong phương thức này, hành giả cần phải trạo dĩ khinh tâm hình thức, 
thực tính của Chế Định, mà hãy an định vào thực tính của Siêu Lý đến chừng 
mức mà vị ấy có thê. 


When he notes rising, the form of the abdomen is Paññatti, and the 
tautening nature is...? (Paramattha, Venerable Sir). Yes, it is Paramattha. 
Which Dhàtu has he found 2 (The tautening nature of Vayo Dhàtu has been 
found, Venerable Sir). Yes, the nature of Vàyo Dhàütu has been found. Are 
not supporting and tautening characteristics of Vayo DhãtH (Vitthambhana 
Lakkhana) ? (They are, Venerable Sir). 

Khi vi ấy chú niệm su phóng lên, hinh thức của bung là Chế Định và 
thực tính căng tháng là...? (Siêu Lý, kính bach Ngài). Đúng vậy, nó là Siêu 
Lý. Với Giới chi vị ấy đã nghiệm thấy ? (Thực tính căng thắng của Phong 
Giới đã được nghiệm tháy, kính bạch Ngài). Đúng vậy, thực tính của Phong 
Giới đã được nghiệm thây. Không phải những đặc tướng hỗ trợ và căng 
thắng là của Phong Giới (Trạng Thái Khuếch Đại) sao ? (Chúng là như 
vậy, kính bạch Ngài). 


When he notes falling, he must ignore Pafifiatti. The form of abdomen 
is Pafifiatti. It is not for Vipassanã meditation. Is not the slackening -and 
moving nature evident ? (It is, Venerable Sir). 

Khi vi ấy chú niệm sự xộp xuống, vị ấy cần phải trạo dĩ khinh tâm 
Chế Định. Hình thức của bụng là Chế Định. Nó không đành cho thiền định 


136 


Minh Sát Tuệ. Không phải thuc tính lỏng chùng và di động minh hiển sao? 
(Nó là như vậy, kính bạch Ngài). 


Is not the nature of slackening and moving are to be noted in falling? 
(It is, Venerable Sir). Which nature of Dhütu has been found ? (The 
characteristic of Vāyo Dhàtu has been found, Venerable Sir). Is it not the 
same as "supporting, tautening, also slackening”? (It is the same, Venerable 
Sir). | 

Không phải thuc tính lỏng chùng và di động là được chú niệm trong 
lúc xộp xuống sao ? (Nó là như vậy, kính bạch Ngài). Với thực tính của Giới 
chi đã được nghiệm thấy ? (Đặc tướng của Phong Giới đã được nghiệm thấy, 
kính bạch Ngài). Nó không tương tự như là “hỗ trợ, căng thắng và cũng lỏng 
chùng” sao ? (Nó thì tương tự, kính bạch Ngài). | 


When "sitting" is noted, the forms of head, body and limbs must be 
kept ignored. The forms of head, body and limbs are of the nature of 
Pafifiatti and they are not for Vipassanü meditation. Because of the support 
of wind element is produced by the desire to sit, the tautening nature has to 
be noted as "sitting". What characteristic is tautening ? (It is the 
characteristic of Vayo Dhātu, Venerable Sir). Yes, tautening is the | 
characteristic of Vayo Dhatu. 

Khi “an toa" được chú niệm, các hinh thức của đầu, sắc thân và tứ chi 
cần phải được trao di khinh tâm. Các hình thức của đầu, sắc thân và tứ chi 
là thuộc thực tính của Chế Định và chúng không đành cho thiền định Minh 
Sát Tuệ. Bởi vì việc hỗ trợ của nguyên tố gió đã được sự mong cầu để ngồi 
tạo tác, thực tính căng thắng phải được chú niệm là “an tọa”. Sự căng tháng 
có đặc tướng chi ? (Nó là đặc tướng của Phong Giới, kính bạch Ngài). Đúng 
vậy, sự căng thăng là đặc tướng của Phong Giới. 


When touching is noted, the forms of matter must be kept igored as 
much as possible. The forms of the floor, hips and legs must be kept ignored 
as far as you can. The forms of matter are the Pafifiatti and it is not for 
Vipassanü meditation. Because of touching, there appeared hardness and 
hotness. Yogi must concentrate and note to know them. Hardness is also 
Paramattha and hotness is also...? (Paramattha, Venerable Sir). Hardness 


137 


is the arising of...? (the characteristic of Pathavt Dhatu, Venerable Sir). 
Yes, it is found. | 

Khi sự tiếp xúc được chú niệm, các hinh thức thuộc thể chất cần phải 
được giữ trạo đĩ khinh tâm càng nhiều càng tốt. Các hình thức của nên nhà, 
các hông và những chân cần phải được giữ trao di khinh tâm đến chừng mức 
mà các bạn có thể. Các hình thức thuộc thể chất là Chế Định và nó không 
đành cho thiền định Minh Sát Tuệ. Bởi do sự tiếp xúc, đã xuất hiện tính 
cương kiện và sự viêm nhiệt. Hành giả cần phải định thức và hãy chú niệm 
để tri đắc chúng. Tính cương kiện cũng là Siêu Lý và sự viêm nhiệt cũng 
là...? (Siêu Ly, kính bạch Ngài). Tính cương kiện là sự khởi sinh ...? (đặc 
tướng của Địa Giới, kính bạch Ngài). Đúng vậy, nó đã được nghiệm tháy. 


Hotness is the arising of which Dhàtu ? (Tejo Dhatu, Venerable Sir). 
Yes, it is the characteristic of Tejo Dhütu. Both the natures of hardness and 
hotness are the Paramattha and yogi must focus on and note them to know 
as much as possible. 

Độ viêm nhiệt là sự khởi sinh của Giới chi ? (Hóa Giới, kính bach 
Ngài). Đúng vậy, nó là đặc tướng của Hóa Giới. Cả hai thực tính cương 
kiện và viêm nhiệt là Siêu Lý và hành giả cần phải an định vào và hãy chú 
niệm chúng để tri đắc càng nhiều càng tốt. 


Motto: Abandon Paíifiatti, 
Only the Paramattha 
.. Shall rightly be noted. 
Cách Ngón: Xà ly Ché Dinh, 
Chỉ có Siêu Ly 
Mới được chú niệm một cách thích đáng. 


The forms of head, body and limbs and abdomen are of the nature of 
Paíifiatti and they shall be kept ignored as far as he can. Keeping ignored 
means ? (Not to make them objects, Venerable Sir). Yogi must focus on to 
know the Paramattha as much as possible. When we note "rising", they 
appeared the nature of tautening. When we note "falling", there appeared 
the nature of slackening. What Paramattha are they ? (They are the arisings 
of Vayo Paramattha, Venerable Sir). When we note "sitting", we feel the 
nature of tautening. When we note "touching" we feel hardness and hotness 


138 


the Paramattha. Which Paramattha is tautening ? (Tt is Vāyo Paramattha, 
Venerable Sir). Hardness is ? (Pafhavr Paramattha, Venerable Sir) and 
hotness is ? (Tejo Paramattha, Venerable Sir). The audience is delighted. 
This delight is the cause for them to have progress in Dhamma and realize 
Dhamma quickly. As it is said, "there is no significance at the beginning of 
meditation". When yogi had gained concentration, he comes to know that 
rising and noting are separate entities. He also knows that noting and 
falling, noting and sitting, noting and touching are all respectively separate. 
entities. 


Các hinh thức của đầu, sắc thân, tứ chi và bụng là thực tính của Chế 
Định và chúng cần phải được giữ trạo dĩ khinh tâm đến chừng mức mà vị ấy 
có thé. Y nghĩa giữ cho được trao di khinh tâm ? (Không khiến chúng thành 
các đối tượng, kính bạch Ngài). Hành giả cần phải an định vào để tri đắc 
Siêu Ly càng nhiều càng tốt. Khi chúng ta chú niệm “phông lên” thì có thực 
tính căng thắng xuất hiện. Khi chúng ta chú niệm “xộp xuống” thì có thực 
tính lỏng chùng xuất hiện. Chúng là Pháp Siêu Lý chỉ ? (Chúng là những sự 
khởi sinh của Phong Siêu Ly, kính bạch Ngài). Khi chúng ta chú niệm “an 
tọa” chúng ta cảm thấy thực tính căng thắng. Khi chúng ta chú niệm “tiếp 
xúc” chúng ta cảm thấy tính cương kiện và độ viêm nhiệt Siêu Lý. Sự căng 
thắng là thuộc Pháp Siêu Ly chi ? (Đó là Phong Siêu Ly, kính bạch Ngài). 
Tính cương kiện là ? (Địa Siêu Ly, kính bạch Ngài) và độ viêm nhiệt là 2 
(Hóa Siêu Ly, kính bạch Ngài). Hàng khán thính già đã hân hoan duyệt y. 
Sự hân hoan duyệt ý này là tác nhân để khiến cho họ có được sự tiến hóa ở 
trong Pháp và chứng tri được Pháp một cách nhanh chóng. Như người ta đã 
nói “không có điều chỉ trọng yếu ở giai đoạn đầu của thiền định”. Khi đã 
hoạch đắc sự định thức, vị áy đi đến tri đắc rằng việc phóng lên và sự chú 
niệm là những thực thé riêng biệt. Vị ấy cũng tri đắc rằng sự chú niệm và 
VIỆC xÓp xuống, sự chú niệm và việc an tọa, sự chú niệm và việc tiếp xúc tất 
cả một cách lần lượt cũng déu là những thực thé riêng biệt. 


Is rising, falling, sitting and touching the nature of materiality (Rüpa) 
or mentality (Nama) ? They are of the nature of materiality because they are 
not aware of the object. Not being aware of the object is...? (the nature of 
materiality, Venerable Sir). Being aware of the object ? (Is the nature of 
mentality, Venerable Sir). Notings of rising, falling, sitting and touching are 
aware of the object, so they are...? (the nature of mentality, Venerable Sir). 


139 


Sự phông lên, sự xộp xuống, su an toa và sự tiép xúc là thuộc thuc 
tính của vật chất (Sắc Pháp) hay là của tinh thần (Danh Pháp) ? Chúng 
thuộc thực tính của vật chất bởi vì chúng không có ý thức được đối tượng. 
Không có ý thức được đối tượng là...? (thực tính của vật chất, kính bạch 
Ngài). Y thức được đối tượng ? (là thuc tính của tinh thần, kính bạch Ngài). 
Các sự chú niệm phông lên, xộp xuống, an tọa và tiếp xúc thì ý thức được 
đối tượng, thế thì chúng là...? (thực tính của tỉnh thần, kính bạch Ngài). 


There are only the nature of Nãma and Rüpa in this body. Rising, 
falling, sitting and touching are of the nature of Rūpa and noting them is the 
nature of Nama. Knowing that there are only the natures of Nama and Rüpa 
in this body is...? (attaining Namarüpa Pariccheda Nüna, Venerable Sir). 
Yes, itis. Knowing analytically that there are only the natures of materiality 
and mentality is Namarüpa Pariccheda Nana. 

Chi có thực tính của Danh Pháp và Sắc Pháp ở trong sắc thân này. 
Sự phông lên, sự xộp xuống, sự an tọa và sự tiếp xúc là thuộc thực tính của 
Sắc Pháp và sự chú niệm chúng là thực tính của Danh Pháp. Tri đắc rằng 
chỉ có những thực tính của Danh Pháp và Sắc Pháp ở trong sắc thân này 
là...? (đã thành đạt Danh Sắc Phân Biệt Trí, kính bạch Ngài). Đúng vậy, 
đó là thế. Tri đắc một cách phân tích răng chi có những thuc tính của vật 
chất và tinh thần là Danh Sắc Phân Biệt Trí. 


Nama is mentality and Rüpa is ...? (materiality, Venerable Sir). Nàna 
is...? (Knowing, Venerable Sir). Knowing the Nüàma and Ripa analytically 
is called Nàmarüpa Pariccheda Nàna. What is the characteristic of this 
knowledge ? To yogi, only the middle of rising and falling is evident. The ` 
beginning and the end of rising and falling are not evident yet. At the stage 
of Nàmarüpa Pariccheda Ñãna, what is evident ? (The middle of rising and 
falling is evident, Venerable Sir). Only the middle of rising and falling is 
generally evident. It can be known if it is taken as the object. 

Danh Pháp là tinh thàn và Sác Pháp là...? (vát chát, kính bach Ngài). 
Trí là...? (Tri thức, kính bach Ngài). Việc tri đắc Danh Pháp và Sắc Pháp 
một cách phân tích được gọi là Danh Sắc Phân Biệt Trí. Đặc tướng của tri 
thức này là chỉ ? Đối với hành giả, chỉ có giai đoạn giữa của sự phông lên 
và sự xộp xuống là minh hiển. Điểm khởi đầu và điểm kết thúc của sự phông 
lên và sự xộp xuống vẫn chưa có minh hiển. Ở giai đoạn Danh Sắc Phân 


140 


Biệt Trí thì điều chi minh hiển ? (Giai đoạn giữa của sự phóng lên và sự xóp 
xuống là minh hiển, kính bạch Ngài). Chi có giai đoạn giữa của sự phóng 
lên và sự xộp xuống thường là minh hiển. Nó có thể được tường tri nếu như 
nó được xem như là đối tượng. 


If the meditation teachers (Kammatthüna teachers) and the veteran - 
yogis wanted to know the yogis knowledge, would ask hism: "Which stage 
do you generally know in noting the three stages of rising, that is the 
beginning, the middle and the end ? If the answer is, generally the middle 
stage, Venerable Sir, then at which stage is he in ? (He is at the stage of 
Nãmariipa Pariccheda Nàna, Venerable Sir). Nàmarüpa Pariccheda Nàna 
can know the middle stage only. The beginning and the end...? (The 
beginning and the end is not known, Venerable Sir). It is good to take note 
of it. Therefore, let us recite the motto. 

Néu nhu các bác Thién Su (các bác Giáo Tho Nghiép Xit) và các 
hành giả lão thành muốn biết tri thức của hành giả, sẽ vấn hỏi vi ấy: "Trong 
lúc đang chú niệm ba giai đoạn của sự phòng lên, đó là điểm khởi đầu, giai 
đoạn giữa và điểm kết thúc thì bạn thường tri đắc ở giai đoạn nào ? Nếu là 
câu trả lời thì thông thường — là giai đoạn giữa, kính bạch Ngài, thé thi vị ấy 
đang ở giai đoạn nào ? (Vi ấy ở giai đoạn Danh Sắc Phân Biệt Trí, kính 
bạch Ngài). Chỉ có Danh Sắc Phân Biệt Trí mới có thê tri đắc giai đoạn 
giữa. Điểm khởi đầu và điểm kết thúc...? (Điểm khởi đầu và điểm kết thúc 
thì không biết được, kính bạch Ngài). Quả thật thiện hảo để chú niệm vào 
nó. Vì thế, chúng ta hãy trùng tụng cách ngôn. 


Motto: Experiencing only the middle of rising and falling, 
Is Nàmarüpa Pariccheda Nana. 
Cách Ngôn: Chi có được trải nghiệm giai đoạn giữa của sự 
phông lên và sự xộp xuống, 
Là Danh Sắc Phân Biệt Trí. 


Yogis at the stage of Namarüpa Pariccheda Ñãna mostly know only 
the middle of rising and falling. It means that they do not know the beginning 
and the end yet. 

If yogi continues his noting, and when concentration becomes mature 
by another stage, he comes to know that rising, falling, sitting, touching 


141 


actions are appearing ahead, and noting has to follow. So rising, falling, 
sitting and touching are the cause and the noting is...? (the effect, Venerable 
Sir). 

Các hành giá ở giai đoạn Danh Sắc Phân Biệt Trí phần lớn chi tri 
đắc giai đoạn giữa của sự phông lên và sự xộp xuống. Điều đó có nghĩa là họ 
chưa có tri đắc điểm khởi đầu và điểm kết thúc. 

Nếu như hành giả tiếp tục việc chú niệm của mình, và khi sự định thức 
trở nên thành thục bởi qua một giai đoạn khác nữa, vi ây đi đến tri đắc rằng 
các hành động phông lên, xộp xuống, an tọa và tiếp xúc đang xuất hiện ở 
phía trước và sự chú niệm phải tiếp theo sau. Như thế sự phông lên, sự xộp 
xuống, su an toa và sự tiép xúc là tác nhân và sự chú niệm là...? (hệ quả, 
kính bach Ngài). 


Because of rising, falling, sitting and touching, there are noting 
minds. Rising, falling, sitting and touching actions are causes and the noting 
mind is...? (the effect, Venerable Sir). One comes to know like this. Knowing 
the cause and effect is called Paccayapariggaha Nàna, he generally comes 
to know the beginning of rising and falling. It is good to take note of it. Let 
us recite the motto. 

Bói vi su phóng lén, su xóp xuóng, su an toa và su tiép xúc, CÓ các 
tâm thức đang chú niệm. Các tác hành phông lên, xộp xuống, an tọa và tiếp 
xúc là những tác nhân và tâm thức đang chú niệm là...? (hệ quả, kính bạch 
Ngài). Người ta đi đến tri đắc như thế này. Việc tri đắc tác nhân và hệ quả 
được gọi là Duyên Sinh Thủ Chấp Trí, vị ấy thông thường đi đến tri đắc 
điểm khởi đầu của sự phông lên và sự xộp xuống. Quả thật tốt để chú niệm 
vào nó. Vì thế, chúng ta hãy trùng tụng cách ngôn. 


Motto: Experiencing the beginning of rising and falling, 
Is Paccayapariggaha Nana. 
Cách Ngôn: Dang trái nghiệm điểm khói đầu của sự 
phông lên và sự xộp xuống, 
Là Duyên Sinh Thủ Chấp Trí. 


If you want to ask the stage of Dhamma that one has attained, in terms 
of rising and falling, you must ask like this: "Yogi, is the beginnings of rising 
and falling evident in the noting ? Yes, they are distinct but the middle of 


142 


risings and the end of risings are not clear. Which Nàna has he reached ? 
(Paccayapariggaha Nāna, Venerable Sir). If he says that only the beginning 
is distinct and the middle and the end are not clear, then it means that he has 
gained Paccayapariggaha Ñana. 

Nếu nhu các ban muốn vấn hỏi giai đoạn của Pháp mà người ta đã 
thành đạt, hữu quan đến sự phông lên và sự xộp xuống, các bạn cần phải vẫn - 
hỏi như thế này: “Này hành giả, có phải trong lúc đang chú niệm thì các điểm 
khởi đầu của sự phóng lên và sự xộp xuống là minh hiển ? Đúng vậy, chúng 
thi minh hiên thé nhung giai đoạn giữa của các sự phóng lên và điểm kết thúc 
của các sự phông lên thì không có rõ ràng. Vị ấy đã đạt đến Tuệ Trí chỉ ? 
(Duyên Sinh Thủ Chấp Trí, kính bạch Ngài). Nếu như vị ấy nói rằng chỉ 
có điểm khởi đầu là minh hiển vả lại giai đoạn giữa và điểm kết thúc thì 
không có rõ ràng, thé thì điều đó có nghĩa là vị ấy đã hoạch đắc Duyên Sinh 
Thủ Chấp Trí. 


If he continues noting and when his concentration becomes more 
mature and developed by another stage, he has gamed. the Sammasana 
Nana, the number (3) Nāna. 


At the stage of number (3) Nàna, there comes various kinds of 
suffering (Dukkha) like having pain, dull pains, aches, dizziness, itchings, 
vomittings, swayings and leanings. The yogi knows that his body itself is 
suffering (Dukkha). He learned by comprehension that his body is a mass 
of Dukkha. These Dukkhas change in various ways. Now it is hurting, now 
it is tingling and then it may be a dull pain. They are always changing. Right, 
they are always changing. They are "not stable". Not stable is in English, 
but in Pàli...? (It is called Anicca, Venerable Sir). Yes, it is reflected to be 
Anicca. 

Néu nhu vi áy tiép tục sự chú niệm và khi sự dinh thức của vi áy trở 
nên thành thục hơn và đã phát triển bởi qua một giai đoạn khác nữa, vị ấy đã 
hoạch đắc Phó Thông Trí (Quán Trạch Trí), Tuệ Trí số (3). 

Ở giai đoạn Tuệ Trí số (3), có đến nhiều thể loại khác nhau của sự 
dau khó (Khổ Dau) như là đang có sự đau đớn, nỗi dau âm i, những sự đau 
nhức, các sự chóng mặt, những nỗi ngứa ngáy, những lần nôn mửa, những 
sự dao bài (ay động lắc lu) và nghiêng ngửa. Hành giả tri đắc rằng chính 
sắc thân của minh dang đau khô (Khổ Dau). Vị ấy đã đắc tri qua sự lý giải 
rằng sắc thân của mình là một khối Khó Dau. Những sự Khô Dau này biến 


143 


đổi theo nhiều phuong thức khác nhau. Lúc thi dang bi dau đớn (đồng thóng), 
lúc thì dang dau nhu bi đâm chích (thích thống), và sau đó có thé là mót nói 
dau âm i. Chúng thì luôn luôn biến đổi. Chính xác, chúng luôn luôn bién 
đổi. Chúng “không ón định”. Không ón định là trong Anh Ngữ, thé nhung 
trong Pàli Ngữ..? (Nó được gọi là Vô Thường, kính bạch Ngài). Đúng vậy, 
nó được hién thị trạng thái Vô Thường. 


The yogi comes to meditate Vipassandá not to have suffering (Dukkha) 
but to pleasantly and quickly experience Dhamma and have progress in 
Dhamma. This body can not be controlled. He cannot control his body to 
behave as he desired. HH is not controllable. It cannot be controlled. 
Uncontrollable is in English and in Pali it is called ? (Anatta, Venerable 
Sir). Knowing Anatta by comprehension is the Sammasana Nana. 

Hành giá đến dé hành thiền Minh Sát Tuệ không phải dé cảm thụ khó 
đau, mà trái lại để trải nghiệm Pháp một cách duyệt ý và một cách nhanh 
chóng, và để có sự tiến hóa ở trong Pháp. Sắc thân này không thể nào khắc 
chế được. Vị ấy không thể nào khắc chế sắc thân mình để hành xử như vị Éy 
mong càu. Nó vó khà khóng ché. Nó khóng thé nào khác ché duoc. Vó 
pháp không ché là trong Anh Ngữ và trong Pàli Ngữ thi nó được goi thé nào? 
(Vô Ngã, kính bạch Ngài). Việc tri đắc Vô Ngã qua sự lý giải là Phó Thông 
Trí (Quán Trạch Trí). 


Knowing Anicca, Dukkha and Anatta by comprehension is..? 
(Sammasana Nàna, Venerable Sir). It is Sammasana Ñana when the yogi 
reaches the Sammasana Nàna, he mostly knows the beginning, the middle 
and the end of rising. Let us recite the motto. 

Việc tri đắc Vô Thường, Khô Dau và Vô Ngã qua sự lý giải là...? 
(Phó Thông Trí (Quán Trạch Trí), kính bạch Ngài). Đó là Phố Thông Trí 
(Quán Trạch Trí) khi hành giả đạt đến Phó Thông Trí (Quán Trạch Trí) 
thì vị ấy phần lớn là tri đắc điểm khởi đầu, giai đoạn giữa và điểm kết thúc 
của sự phông lên. Chúng ta hãy trùng tụng cách ngôn. 


Motto: Experiencing all three 
The beginning, the middle and the end, 
Is called Sammasana Ñãna. 

Cách Ngón: Dang trài nghiém hét cá ba 


144 


Điểm khởi đầu, giai đoạn giữa và điểm kết thúc, 
Được gọi là Phó Thông Trí (Quán Trạch Trí). 


If the yogi at Sammasana Nana exert special effort in noting rising 
and falling, he knows all the three, the beginning, the middle and the end. 
Because the yogi knows the beginning, the middle and the end of rising, he 
would say: "I know all the three of them, the beginning, the middle and the 
end, Venerable Sir". Which Ñana has he reached ? (He has reached 
Sammasana Nàna, Venerable Sir). It is to be decided that Sammasana 
Ñana has been reached. 

Nếu nhu hành giả ở Phó Thông Trí (Quán Trạch Trí) đặc biệt tận 
lượng trong lúc đang chú niệm sự phông lên và sự xộp xuống, vị ấy tri đắc 
hết cả ba, điểm khởi đầu, giai đoạn giữa và điểm kết thúc. Bởi vì hành giả tri 
đắc điểm khởi đầu, giai đoạn giữa và điểm kết thúc của sự phông lên, vi åy 
sẽ nói: “Con tri đắc hết cả ba chúng nó, điểm khởi đầu, giai đoạn giữa và 
điểm kết thúc, kính bạch Ngài”. Vị ấy đã đạt đến Tuệ Trí chỉ ? (Vị ấy đã đạt 
đến Phố Thông Trí (Quán Trạch Trí), kính bạch Ngài). Người ta đã tài 
quyết răng đã đạt đến Phó Thông Trí (Quán Trạch Trí). 


On noting continuously and when concentration becomes more 
mature and developed by another stage, Udayabbaya Ñana, which is the 
number (4) Nàna, is reached. At the tender stage of Udayabbaya Nana, the 
arisings and passings away are not so clear. Udaya is arising and Vaya is 
passing away and Nüna is the knowing of arisings and passings away. They 
are not distinct at the tender stage of Udayabbaya Nüna, on practicing 
Vipassanü meditation, only pleasantness is distinct: body and mind are 
pliant, Kayamudutà and Cittamudutàü; body and mind are upright, 
Kayujukatà and — Cittajukatü; body and mind are adaptable, 
Kayakammaññata and Cittakammaññata. 

Dang khi chú niệm một cách liên tuc và khi sự định thức trở nên thành 
thục hơn và đã phát triển bởi qua một giai đoạn khác nữa, Sinh Diệt Trí là 
Tuệ Trí số (4) đã được đạt đến. Ở giai đoạn xúc nhu của Sinh Diệt Trí, 
những sự khởi sinh và các sự diệt vong không có được rõ ràng lắm. “Khởi 
Sinh” là đang khởi sinh và “Điêu Tàn” là đang diệt vong, và Tuệ Trí là tri 
thức về những sự khởi sinh và các sự diệt vong. Chúng không có minh hiển 
ở giai đoạn xúc nhu của Sinh Diệt Trí, đang khi thực hành thiền dinh Minh 


145 


Sát Tuệ, chỉ có niềm hoan hy duyệt ý là minh hiển: sắc thân và tâm thức 
được dễ uốn nắn, Thân Nhu Thuận và Tâm Nhu Thuận; sắc thân và tâm 
thức được chính trực, Thân Chính Trực và Tâm Chính Trực; sắc thân và 
tâm thức được khả thích ứng, Thân Thích Ứng và Tâm Thích Ứng. 


The yogi who has to change the position of sitting for one or two times 
within one hour in the stages of lower Nüna, does not have to change 
anymore at the stage of Udayabbaya Ñana. The yogi who does not change 
the position at the lower Ñanas can meditate in sitting position for two hours, 
three hours, four hours, five hours at a stretch at the Udayabbaya Ñana 
because the body and mind are adaptable; body and mind are proficient, 
Kāyapāguññatā and Cittapügufifiata. It is as if the noting mind is noting the 
object automatically. Sometimes did not the yogis say (It is like I have been 
sitting and watching it) ? (They say so, Venerable Sir). Which Nàna has he 
reached ? (It is Udayabbaya Nàna, Venerable Sir). Is that tender or mature 
stage ? (It is the tender stage of Udayabbaya Ñãụa, Venerable Sir). Yes, it 
is still at the tender stage. Tranquility in body and tranqility in mind, 
Kãyapassaddhi and Cittapassaddhi. Yogi says "I have never been so 
tranquil in body and mind before in my life. While in sitting meditation, my 
body is like a tumbling doll sitting straight and in tranquility. The mind is 
also in tranquility, Venerable Sir". Which Nàna has he reached ? (He has 
attained the tender stage of Udayabbaya Nàna, Venerable Sir). Yes, it is at 
the stage of Udayabbaya Ñana. There is bodily agreeable feeling (Kayika 
Sukha and Cetasika Sukha). The yogi says "I have never been like that 
before in my life, Venerable Sir". According to the exposition of the Buddha, 
yogis have experienced the agreeable feelings. 

Với hành già mà phải thay dói tu thé đang lúc an tọa một hoặc hai lần 
trong vòng một giờ đồng hó ở các giai đoạn của các Tuệ Trí thấp hơn thì tại 
giai đoạn Sinh Diệt Trí họ không còn phải thay đối nữa. Với hành giả mà 
không có thay đổi tư thế ở các Tuệ Trí thấp hơn thì tại giai đoạn Sinh Diệt 

Trí họ có thé hành thiền ở tư thé an tọa liền một mạch trong hai giờ, ba giờ, 
bốn giờ, năm giờ đồng hô, bởi vì sắc thân và tâm thức được khả thích ứng, 
sắc thân và tâm thức đã thuần thục, Thân Thuần Thục và Tám Thuán 
Thục. Điều đó ý như thể tâm thức mà đang chú niệm đối tượng một cách tự 
động. Không phải các hành giả có đôi khi nói rằng (điều đó tự hồ con đang 
an tọa và đang chú muc nó) sao ? (Họ nói như thế, kính bạch Ngài). Vi íy 


146 


_ dà đạt đến Tuệ Trí chi ? (Vị ấy đã đạt đến Sinh Diệt Trí, kính bạch Ngài). 
Đó là giai đoạn xúc nhu hay là thành thục ? (Đó là giai đoạn xúc nhu của 
Sinh Diét Trí, kính bạch Ngài). Đúng vậy, người ta vẫn còn ở giai đoạn xúc 
nhu. Sự bình tịnh ở trong sắc thân và sự bình tịnh ở trong tâm thức, Thân 
Bình Tịnh và Tâm Bình Tịnh. Hành giả nói rằng: “Ở trong đời của con 
trước đây, con chưa bao giờ có được bình tịnh ở trong sắc thân và tâm thức 
như thé. Trong lúc thiền tọa, sắc thân của con tự hó một con rối búp bê đang 
ngòi ngay tháng và ở trong sự bình tịnh. Tâm thức cũng ở trong sự bình tịnh, 
kính bạch Ngài”. Vị ấy đã thành đạt Tuệ Trí chi ? (Vị ấy đã thành đạt giai 
đoạn xúc nhu của Sinh Diệt Trí, kính bạch Ngài). Đúng vậy, người ta ở giai 
đoạn của Sinh Diệt Trí. Có cám giác khả hy thuộc sắc thân (Thân An Lac 
và Tâm Sở An Lạc). Hành giả nói răng: “Ó trong đời của con trước đây, 
con chưa bao giờ có được như thế ây, kính bạch Ngài”. Tùng thuận theo giải 
trình của Đức Phật, các hành giả đã trải nghiệm các cám giác khả hy. 

*Su&üfiagaram pavitthassa santacittassa bhikkuno 

Amaànusitati hoti sammàa dhammam vipassato". 

Suffiagaram = a quiet place for meditation; 

Pavitthassa = by entering 

Santacittassa- with a tranquil mind; 


Sammaà — properly 

Dhammam = the nature of arising and passing away of matter 
and mind 

Vipassato = who practices Vipassanã meditation; 

Bikkhuno = the noble yogi, who can perceive the dangers 
(of Samsãra) 

Amaànusi = which cannot be enjoyed by ordinary human 
beings or Devas, 

Rati = enjoys the pleasantness of Vipassanà rapture; 

Hoti = take place 

Iti — thus 

Bhagava = the Buddha 

Avoca — expounded with wisdom led by compassion 


Sadhu ! Saddhu ! Sadhu ! Venerable Sir . 
Hoang Địa (Suññãgaram) = môt trú xứ tịch tinh dé thiền định; 


147 


Tiến Nhập (Pavitthassa) = khi đã được di vào 

Tịnh Tám (Santacittassa) = với một tâm thức bình tinh; 

Chân Chính (Sammàa)  = một cách chính đáng 

Pháp (Dhammam) = thực tính khởi sinh và diệt vong của 
thé chát và tâm thức | 

Quan Tuệ Giá (Vipassato)- vi thực hành thiền định Minh Sát Tuệ; 

Tỳ Khưu (Bikkhuno) = hành giả thánh thiện, là vi có thé 

nhận thức những sự nguy hiểm (của Vòng Luân Hồi) 

Bát Khả Nhân Thiên (Amanusi) = mà chúng nhân hữu tinh 

hoặc Chư Thiên thông thường không thé nào thụ hưởng được 


Hy Duyệt (Rati) = thụ hưởng niềm hoan hy duyệt y của 
lạc bát khả chi Minh Sát Tuệ: 

Phát Sinh (Hoti) = diễn ra 

Như Thứ (Iti) = như vậy 

Thé Tôn (Bhagavaà) = Đức Phát 


Thuyết Giảng (Avoca) = đã tường tế thuyết minh với trí tuệ 
được dắt dẫn với lòng bi mẫn. 
Sadhu ! Saddhu ! Sadhu ! 
Lành Thay ! Lành Thay ! Lành Thay ! 


The Buddha had expounded that the yogi, at the Udayabbaya Nüna, 
who approached a quiet place of meditation with a tranquil mind keeps on 
contemplating the appearance and disppearance of the nature of Rüpa and 
Nama would enjoy and get so delighted with Vipassanà pleasure cannot be 
experienced by ordinary man and ordinary Deva. Did not the yogi who could 
note well would experience it personally ? (They would experience it 
personally, Venerable Sir). Yes, they would experience it personally. 

If the yogi is enjoying the Vipassaná pleasure, then the Dhamma will 
have no progress. So our benefactor Mahãsĩ Sayüdaw had composed a 
motto and expounded thus. 

Đức Phát đã tường té thuyết minh ràng hành giá, tại Sinh Diệt Trí, là 
vị đã tiếp cận một trú xứ tịch tịnh để thiền định với một tâm thức bình tịnh 
không ngừng nghiêm túc khảo lự sự xuất hiện và sự bién mát của thực tính 
Sắc Pháp và Danh Pháp sẽ thụ hưởng và hết sức hân hoan đuyệt ý với niềm 
mãn túc Minh Sát Tuệ không thể nào có được trải nghiệm với người thông 
thường và Chư Thiên thông thường (Bát Khả Nhân Thiên). Không phải hành 


148 


già là vi có thé chú niệm tốt đẹp sẽ tự thân trải nghiệm điều ây sao ? Tu bàn 
thân họ sé trải nghiệm điều ấy, kính bach Ngài. Đúng váy, tự bản thân họ sẽ 
trải nghiệm điều ấy. 

__ Nếu như hành giả đang thụ hưởng niềm mãn túc Minh Sát Tuệ thé 
rồi Pháp sẽ không có sự tién hóa. Vì vậy, Bác Tán Tro của chúng ta Đại 
Trưởng Lão Mahasi đã soạn tả một cách ngôn và đã tường tế thuyết minh - 
như thê. 


Motto: While noting is going well, 
Enjoying the pleasure 
Dhamma may stop internally. 
Cách Ngón: Trong khi sw chú niém dang dién tién tót dep, 
Thu hưởng niềm mãn túc 
Pháp có thé đình trụ ở nội tám. 


The Dhamma may stop. Should not one be careful ? (He must be 
careful, Venerable Sir). So our benefactor Mahüst Sayadaw had expounded 
a motto. 

Pháp có thé dinh trụ. Người ta không nên cán trọng sao ? (Vi ấy cần 
phải cân trọng, kính bạch Ngài). Vì vậy, Bậc Tán Trợ của chúng ta Đại 
Trưởng Lão Mahasi đã tường tế thuyết minh một cách ngôn. 


Motto: Abandoning pleasure 
Noting every appearance 
Will give continuous progress. 
Cách Ngôn: Xả ly niềm mãn túc 
| Chú niệm mỗi sw xuất hiện 
Sẽ làm cho sự tiến hóa liên tục. 


If yogi abandons the pleasure and notes continuously, on reaching the 
nature of Udayabbaya Nüna, the beginnings of rising and falling, the ends 
of rising and falling are specially evident. Rising and falling become faster. 
Let us recite the motto so as to know whether one had reached the mature 
stage of Udayabbaya Nàna. 

Nếu như hành giả xả ly niềm mãn túc và chú niệm một cách liên tục, 
đang khi đạt đến thực tính của Sinh Diệt Trí, những điểm khởi đầu của sự 


149 


phóng lên và sự xộp xuống, những điểm kết thúc của sự phông lên và sự xộp 
xuống một cách đặc biệt minh hiển. Sự phông lên và sự xộp xuống trở nên 
nhanh hơn. Chúng ta hãy trùng tụng cách ngôn nhằm dé tri đặc người ta đã 
đạt đến giai đoạn thành thục của Sinh Diệt Trí hay không. 


Motto: The rising and falling become fast; 
Experiences the beginning and the end 
Is Udayabbaya Nana. 
Cách Ngôn: Sự phóng lên và sự xộp xuống trở nên nhanh chóng; 
Trải nghiệm điểm khởi đầu và điểm kết thúc 
Là Sinh Diệt Trí. 


When the yogi reaches the stage of Udayabbaya Ñãụa, the rising and 
falling get faster. Did not the yogi usually report that the rising and falling 
are so fast that it is difficult for him to note ? (Yes, he usually did, Venerable 
Sir). Should not you have to tell him to focus carefully on the beginning and 
the end ? (Yes, Venerable Sir). If the beginning and the end are known, then 
it will not be too fast anymore. So note focusing on the beginning and the 
end. The beginning of rising is arising and the end of rising is passing away. 
The beginning of falling is..? (arising, Venerable Sir), the end of falling is...? 
(passing away, Venerable Sir). It becomes evident at the mature stage of 
Udayabbaya Ñana. 

Khi hành giả đạt đến giai đoạn của Sinh Diệt Trí, sự phóng lên và sự 
xộp xuống trở nên nhanh hơn. Không phải hành giả thường trình pháp rằng 
sự phóng lên và sự xộp xuống quá nhanh đến nỗi thật là khó khăn cho vi áy 
dé chú niém sao ? (Da có, vi áy dà thuong làm nhu thé, kính bach Ngài). Các 
ban khóng phài bào vói vi ây nén an dinh môt cách cán trong vào diém khói 
đầu và điểm kết thúc sao ? (Da có, kính bạch Ngài). Nếu như điểm khởi đầu 
và điểm kết thúc đã được tường tri, thế rồi nó sẽ không còn quá nhanh nữa. 
Vì vậy, hãy chú niệm một cách an định vào điểm khởi đầu và điểm kết thúc. 
Điểm khởi đầu của sự phông lên đang khởi sinh và điểm kết thúc của sự 
phông lên đang diệt vong. Điểm khởi đầu của sự xộp xuống đang..? (khởi 
sinh, kính bạch Ngài), và điểm kết thúc của sự xộp xuống đang..? (diệt vong, 
kính bach Ngài). Điều đó trở nên minh hién ở giai đoạn thành thục của Sin 
Diét Trí. 


150 


At the mature stage of Udayabbaya Nana, rising and falling may be 
a little bit faster. Although it is fast, on focusing, the rising and falling 
become more evident. Yogi says "The rising and falling is becoming 
evident". Which Nàna has he reached ? (He has reached the mature stage 
of Udayabbaya Nüna, Venerable Sir). | 

Ó giai doan thành thuc cüa Sinh Diét Trí, su phóng lén và su xộp 
xuống có thé trở nên nhanh hơn một chút ít. Mặc dù nó nhanh, đang khi an 
định, sự phông lên và sự xộp xuống trở nên minh hiển hơn. Hành giả nói 
rằng: “Sự phóng lên và su xộp xuóng dang tró nén minh hién". Vi ây đã đạt 
đến Tuệ Trí chi ? (Vi ây đã đạt đến giai đoạn thành thục của Sinh Diệt Trí, 
kính bạch Ngài). 


When one reaches the mature stage of Udayabbaya Ñana, he is now 
on the right way. Meditation teachers do not need to worry about him. He 
is on the Dhamma way. On seeing the arising and passing away, did not his 
faith in Dhamma become stronger ? (It becomes stronger, Venerable Sir). 
Yes, it becomes stronger. 

Khi người ta dat đến giai đoạn thành thục của Sinh Diệt Trí, bây giờ 
vị ây đang ở Chính Đạo. Các bậc Thiền Sư không cần phải lo lắng về vị ấy. 
Vi ấy đang ở Pháp Đạo. Dang khi khán kiến sự khởi sinh và sự diét vong, 
không phải đức tin của vị ấy ở trong Pháp trở nén manh mẽ hon sao ? (Nó 
trở nén manh mé hơn, kính bạch Ngài). Đúng vậy, nó trở nên mạnh mé hơn. 


On noting continuously, Bhahga Ñāna is reached. At the stage 
Bhanga Nana, the beginnings of rising and falling are not evident anymore. 
Only the ends of rising and falling are evident. 

Dang khi chú niệm một cách liên tục, Hoại Diệt Trí đã đạt đến. Ó 
giai đoạn Hoại Diệt Trí, các điểm khởi đầu của sự phông lên và sự xộp xuống 
không còn minh hiển nữa. Chỉ có những điểm kết thúc của sự phông lên và 
su xóp xuóng là minh hién. 


Motto: Only experiencing the end 
But not the beginning 
Is Bhanga Ñãna. 
Cách Ngôn: Chỉ có dang trải nghiệm điểm kết thúc, 
Không phải ở điểm khói đầu 


151 


Là Hoai Diệt Trí. 


The beginning of rising is not evident, but only the end of rising is 
evident. The beginning of falling is not evident, but only the end of falling is 
evident. Then, which Nàna has he reached ? (He has reached Bhanga 
Nàna, Venerable Sir). Bhanga Nàna is the number (5) Nüna and it becomes 
the powerful (Balava) Vipassanà stage. 

Điểm khói đầu của sự phóng lên không có minh hiển, thé nhung chỉ 
có điểm kết thúc là minh hiển. Điểm khởi đầu của sự xộp xuống thì không 
có minh hiển, thế nhưng điểm kết thúc của sự xộp xuống là minh hiển. Thế 
rồi, vị ấy đã đạt đến Tuệ Trí chi ? (Vi ấy đã đạt đến Hoai Diệt Trí, kính bach 
Ngài). Hoại Diệt Trí là Tuệ Trí số (5) và nó trở nên giai đoạn hữu cường 
lực (Năng Lực) Minh Sát Tuệ. 


At the stage of Bhañga Nana, the form of the body is not evident. The 
nature only is evident. For the yogi it may be difficult to note at the 
beginning. He has noted the form of the object on each precise moment till 
he reaches the Udayabbaya Nàna. The noting has been particularly good ˆ 
for him. 

Ở giai đoạn Hoại Diệt Trí, hình thức của sắc thân thì không có minh 
hiển. Chỉ có thực tính là minh hiển. Đối với hành giả, điều đó có thể là khó 
khăn để chú niệm ở giai đoạn đầu. Vị ấy đã phải chú niệm hình thái của đối 
tượng vào từng mỗi khoảnh khắc chuẩn xác cho đến khi vị ấy đạt đến Sinh 
Diệt Trí. Việc chú niệm phải được một cách đặc biệt thiện hảo đối với vị 
ây. 


On being suddenly reaching Bhañea Nana, the form of the objects as 
well as the beginnings of rising are not evident anymore. It is rather difficult 
to note initially. He feels uncertain and incomplete and he even come to think 
that the Dhamma has regressed. | 

Dang khi mót cách dót nhién dat dén Hoai Diét Trí, hinh thái cüa các 
đối tượng cũng nhu các điểm khởi đầu của sự phóng lên thi không còn minh 
hiển nữa. Lúc thoạt đầu hơi khó khăn để chú niệm. Vị ấy cảm thấy bất xác 
định và bất hoàn chỉnh và vị ấy thậm chí đi đến nghĩ suy rằng Pháp đã đảo 
thoái. 


152 


The unpleasant feeling may also appear slightly at this time. The yogi 
says, it is like being pierced with needles, and he is experiencing the 
unpleasant feeling (Dukkha Vedanà) again. Did not the yogi becomes down 
— hearted because he is experiencing the Dukkha Vedanü again and the 
notings are also not evident ? (Yes, he becomes down — hearted, Venerable 
Sir). Did not you have to say that he should not get down — hearted, and that 
it happens that way at the beginning of the stage of Bhañga Nàüna ? (Yes, we 
have to say, Venerable Sir). The beginnings of rising and falling are not 
evident anymore, but the ends of rising and falling are evident at the stage of 
Bhanga Nàna. 

Cảm giác bát khả ái cũng có thé xuất hiện một chút ít vào thời điểm 
này. Hành giả nói, nó tự hồ đang bị những cây kim đâm chích, và vị ấy đang 
trải nghiệm cảm giác bất khả ái (Khổ Thọ) một làn nữa. Không phải hành 
giả trở nên bị tiêu trầm bởi vì vi ây dang trải nghiệm Khổ Tho một làn nữa 
và các sự chú niệm cũng không có minh hiển sao ? (Da phải, vi ây trở nên bị 
tiêu trầm, kính bạch Ngài). Không phải các bạn cần phái nói rằng vị ấy không 
nên bị tiêu trầm, và rằng điều ấy xảy ra theo phương thức áy ở khởi điểm ban 
đầu của giai đoạn Hoại Diệt Trí sao ? (Dạ có, chúng con phải nói như thế, 
kính bạch Ngài). Các điểm khởi đầu của sự phông lên và sự xộp xuống không 
còn minh hiển nữa, thé nhung các điểm kết thúc của sự phóng lên và sự Xxộp 
xuống thì minh hiển ở giai đoạn Hoai Diệt Trí. 


Motto: The beginning is not evident. 
But the end is. 
This is Bhanga Ñana. 
Cách Ngôn: Điểm khói đầu không có minh hién. 
Thé nhung diém két thüc thi minh hién. 
Đây là Hoai Diệt Trí. 


The beginning of rising and falling are not evident anymore but the 
ends are only evident. The ends only are evident in whatever objects are 
noted. Yogis, without knowledge, would go back looking for the beginning 
as only the ends are evident. Can they find it ? (They cannot find it, Venerable 
Sir). Because of the nature of this Nàna, and in accord with this Nàna, the 
beginnings are not evident, but he is looking for them. Will it be pleasant or 
unpleasant for him ? (It will be unpleasant, Venerable Sir). He says: "Oh! 


153 


it is very unpleasant. I have been looking for it for one whole hour with 
pouring sweat, but I cannot find the beginning, Venerable Sir. Will the 
Dhamma progress ? (It will not progress, Venerable Sir). Because he is 
looking for it, the Dhamma will not progress. Shall you not tell him not to 
look for it anymore ? (He shall be told, Venerable Sir). Shall you not tell 
him, to focus on and note only the end and to focus on the passings away at 
the ends ? (He shall be told, Venerable Sir). Is it not necessary to have such 
knowledge ? (It is necessary, Venerable Sir). 

Điểm khởi đầu của sự phóng lên và su xộp xuống không còn minh 
hiển nữa, thế nhưng chỉ có các điểm kết thúc là minh hiển. Chỉ có những 
điểm kết thúc là minh hiển bát luận các đối tượng đã được chú niệm. Các 
hành giả, không có tri thức, sẽ quay trở lại trảo tầm điểm khới đầu vì chỉ có 
các điểm kết thúc là minh hiển. Ho có thé trảo tầm được điều ấy không ? 
(Họ không thé nào trảo tầm được điều ấy, kính bạch Ngài). Bói vì thực tính 
của Tuệ Trí này, và phù hợp với Tuệ Trí này, các điểm khởi đầu không có 
minh hién, ấy vậy mà vị ấy đang tìm kiếm chúng. Điều đó sẽ khả ái hay là 
bất khả ái đối với vị ấy ? (Điều đó sẽ bất khả ái, kính bạch Ngài). Vị ấy nói 
rằng: Ô ! thật hết sức bát khả ái. Con đã tìm kiếm nó trong suốt một giờ đồng 

.hó tháo cå mó hôi, thế nhưng không thé nào trào tầm được điểm khởi đầu, 
kính bạch Ngài. Thế Pháp sẽ tiến hóa ? (Nó sẽ không tiến hóa, kính bạch 
Ngài). Bởi vi vị ấy đang tìm kiếm điều đó, Pháp sẽ không tién hóa. Các bạn 
sẽ không bảo với vị ây không nên tìm kiếm điều ấy nữa sao ? (Vi ấy sẽ được 
bảo, kính bạch Ngài). Các bạn sẽ không bảo với vị Ay, háy nén an dinh vào 
và chi chú niệm điểm kết thúc và hãy an dinh vào những sự điệt vong ở điểm 
kết thúc sao ? (Vi ây sẽ được bảo, kính bạch Ngài). Thật không cần thiết để 
có tri thức như thế sao ? (Thật cần thiết, kính bạch Ngài). 


On noting continuously and when the concentration becomes stronger 
by another stage, the rising physical action is seen passing away fleetingly 
with each noting. The passing away of noting mind is also seen while he 
notes rising. On noting falling he sees the physical action of falling passing 
away fleetingly and also the passing away of the noting mind. 

Dang khi chú niệm một cách liên tuc và khi su dinh thức trở nén manh 
mé hơn bởi qua một giai đoạn khác nữa, hành động phóng lên thuộc thé chát 
được thâm thị sự điệt vong một cách thoáng qua với từng mỗi sự chú niệm. 
Sự diệt vong của tâm thức đang chú niệm cũng được thâm thị trong khi vị ấy 


154 


chú niệm sự phóng lên. Đang khi chú niệm sự xộp xuống, vị ấy thâm thị 
hành động xộp xuống thuộc thé chất diét vong một cách thoáng qua và cũng 
luôn cả sự diệt vong của tâm thức đang chú niệm. 


On seeing this, it is realized that the nature of the action of rising and 
falling matter is not permanent and the nature of mind also is not permanent. 
The passings away are so quick, that it feels like a kind of torture and it is 
unpleasant Dukkha. : 

Dang khi khán kiến điều này, người ta đã chứng tri được răng thực 
tính của hành động phông lên và xộp xuống của thể chất là không thường tồn 
và hơn nữa thực tính của tâm thức cũng không thường tồn. Những sự diệt 
vong rất nhanh, đến nỗi người ta cảm thấy tự hồ một thể loại của sự bức hại 
và quả thật là bát khả ái Khổ Dau. 


It is realized that the torture due to the passings away cannot be 
prevented in any way. The dissolutions are torturing according to their own 
nature. It comes to be known that they are uncontrollable (Anatta). On 
comprehending the knowledge of Anicca, Dukkha and Anatta and stage by 
stage progress of Nüna results. The knowledge of Sotapatti Magga and 
Phala can be attained. 

Người ta đã chứng tri được rằng việc bức hại do bởi những sự diệt 
vong không thể nào ngăn cản được bằng mọi phương thức. Các sự hoại diệt 
đang bức hại y chiếu theo đúng với thực tính của nó. Nó đi đến tường tri 
răng chúng quả là vô pháp khống chế (Vô Ngã). Đang khi lý giải dẫn tới kết 
quả tri thức về Vô Thường, Khổ Đau và Vô Ngã và từng mỗi giai đoạn nối 
tiếp giai đoạn của Tuệ Trí. Tri thức về Đạo và Quả Thất Lai có thể được 
thành đạt. 


Throughout the beginningless Samsara, one with foolishness having 
done bad deeds can make one fall to Apáya. As soon as he gains the 
Sotapatti Magga, these old bad deeds are being abandoned. The Sotapatti 
Magga Nàna had abandoned them. There are no more consequences appear 
for one to land in Apáya Samsüra in the future. It is like a thunder struck 
tree which can never become alive again because there are no more 
consequences for one to land in Apaya Samsáüra. One is completely freed 
from Apàya Samsara. 


155 


Trong suốt Vòng Luân Hồi vô thủy, người ta với sự xuân ngu đã tạo 
tác những bát thiện hanh có thé khiến người ta phải doa vào Cói Thống Khô. 
Ngay sau khi vị ấy hoạch đắc Thất Lai Dao, những bát thiện hanh đã qua 
này đã được xả ly. Tuệ Đạo Thất Lai đã xả ly chúng. Không còn nhen 
nhúm những hệ quà dé cho người ta doa lạc vào Cói Thông Khô Luân Hải 
trong vị lai. Nó tự hồ một cây bị sét đánh không bao giờ có thé sóng trở lại 
bởi vì không còn có những hệ quà dé cho người ta doa lạc vào Cõi Thống 
Khó Luân Hồi. Người ta đã hoàn toàn thoát khỏi Cõi Thống Khổ Luân 
Hồi. 


In the present life, one might have done bad deeds at the younger age, 
which can make one fall to Apüaya. These are being abandoned by Sotapatti 
Magga Nàüna. There are no more consequences for one to land in Apáya. 
Sotapatti Magga Nàna had completely abandoned it. With all the gateways 
to Apáya entirely closed, Nibbaüna shall be realized after seven existences to 
the utmost. As soon as Sotapatti Magga Nàna is attained, the seven benefits 
can be gained. They are: 

Trong kiếp sống hiện tai, người ta có thé đã thực hiện những bát thiện 
hạnh ở độ tuói thanh xuân mà có thé làm cho người ta doa xuống Cói Thống 
Khổ. Những điều này đã được Tuệ Đạo Thất Lai xả ly. Không còn có 
những hệ quá để cho người ta đọa lạc vào Cõi Thống Khổ. Tuệ Đạo Thất 
Lai đã hoàn toàn xà ly nó. Với tất cá các đại môn khẩu vào Cõi Thống Khổ 
đã hoàn toàn khép chặt, Níp Bàn sẽ được chứng tri cùng lắm qua bảy kiếp 
sống. Ngay sau khi Tuệ Đạo Thất Lai đã thành đạt, bảy quả phúc lợi có thể 
được hoạch đặc. Đó là: 


1. The coarse defilements such as greed (Lobha) which can make one 
to fall to Apaya are completely demolished. 

Motto: Defilements, 

That push one to woeful — states, 
Surely gets demolished. 

1. Những Pháp ué nhiễm thô thién cháng han nhu lòng tham (Tham) 
mà có thé khiến người ta phải doa vào Cõi Thống Khô đã bị phá hủy một 
cách hoàn toàn. 

Cách Ngôn: Những Pháp ué nhiễm, mà 

Xô đây người ta đến những trạng thái thống khó 


156 








Một cách chắc chán đã bị phá hủy. 


2. The ocean like beginningless Samsara Vatta Dukkha surely gets 
dried up. | 

Motto: Even the ocean like Samsära, 

Gets dried up. 

2. Dai duong tu hó Vòng Luân Hồi Khổ Dau mót cách chác chán bi 
khó can di. | 

Cách Ngôn: Ngay cá đại dương tự hó Vòng Luân Hồi 

Bị khô cạn đi. 


3. The gateways to the planes of Niraya, animals, ghosts and demons, 
the four woeful states Apaya are closed. | 

Motto: All the gateways 

To Apaya 
Are bound to close. 

3. Các dai môn khấu đến các Cói Địa Nguc, súc sinh (Bàng Sinh), quỷ 
đói (Nga Quy) và quỷ dit (Atula), bón trạng thái thống khó ở Cói Thống Khổ 
đã được khép chặt. 

Cách Ngôn: Tất cá các đại môn khẩu 

Đến Cói Thống Khổ 
Chắc chắn được khép chặt. 


4. The seven properties of the noble one (Ariya) namely faith 
(Saddhà), morality (Sila), moral shame (Hiri), moral dread (Ottappa), 
knowledge (Suta), generosity (Càga) and wisdom (Pañña) are acquired. 

Motto: The seven properties 

Of a noble one are 
Bound to be attained. 

4. Thất sản của bác Thánh Nhân, đó là: đức tin (Tín), đức hạnh (Giới), 
sự hó then vé đạo đức (Tàm), sự ghê sợ về đạo đức (Quý). tri thức (Văn), 
lòng hảo tâm (Thí) và trí tuệ (Tuệ) đã dĩ đắc. 

Cách Ngôn: Thất sản 

Của một bậc Thánh Nhân, người ta 
Chắc chán được di đắc. 


157 


5. The eight wrong constituents of Path that can lead one to Apaya 
are abandoned. 
Motto: Even the eight wrong constituents 
Of the Path 
Shall permanently be abandoned. 
5. Bát Chi Tà Dao mà có thé dắt dán người ta vào Cõi Thống Khó đã 
được xả ly. 
Cách Ngôn: Ngay cá tám thành tó lầm lẫn 
Của Đạo Lộ 
Sẽ được xả ly một cách vĩnh viễn. 


6. The dangers to come at the present and future existences for not 
securely upholding the five moral precepts are extinguished. 
Motto: All dangers 
Are prevented from arising 
Be surely extinguished. 
6. Những sự nguy hiểm đi đến trong những kiếp sóng hiện tại và vi lai 
dé không bảo hộ một cách an ón năm điều học giới đạo đức đã được hủy diệt. 
Cách Ngôn: Tất cả những sự nguy hiểm, 
Đã phóng chỉ khói việc khởi sinh 
Một cách chắc chán đã được hủy điệt. 


7. As soon as Sotapatti Magga Ñana is gained, one becomes genuine 
sons and daughters of the Buddha. 
Motto: One becomes 
The genuine sons and daughters 
Of the Buddha. 
7. Ngay sau khi đã hoạch đắc Tuệ Dao Thất Lai, người ta chính hiệu 
trở thành những nam tử và nữ nhi của Đức Phật. 
Cách Ngôn: Người ta trở thành 
Chính hiệu những nam tir và nit nhi 
Của Đức Phật. 


By noting whatever is evident among the four elements in one's 
Santana, one can attain the Noble Dhamma, that one has been aspiring for, 
starting from the stage of Sotapatti Magga Ñana. 


158 


The discourse is fairly complete now. 

... Having listened to the discourse on the four great elements, may you 
be able to practise as listened and attain the Noble Dhamma, realizing the 
bliss of all suffering free Nibbüna as one has aspired for with pleasant 
practice and quick comprehension. 

(May we be fulfilled with the blessings given by Sayüdaw). 

Sadhu ! Sadhu ! Sadhu ! 

Bởi do chú niệm bát luận Pháp nào minh hiển giữa tứ nguyên tố trong 
Pháp Tịnh Liên của mình, người ta có thé dat được Thánh Pháp mà người ta 
đã có hoài bão lớn lao („ữu bão phụ), bắt đầu từ giai đoạn của Tuệ Đạo Thất 
Lai. 

Pháp Thoại bây giờ đã tương đối hoàn hảo. 

Khi đã được lắng nghe Pháp Thoại nói về tứ đại nguyên tố, ước mong 
các bạn có khả năng để thực hành như đã lắng nghe và thành đạt Thánh Pháp, 
được chứng tri sự tĩnh lạc của Níp Bàn thoát khói mọi khó đau như người ta 
đã có hoài bão lớn lao (Au bão phụ) với sự thực hành khả ái và sự lý giải 
mau chóng. 

(Ước mong chúng con được thỏa nguyện với những sự chúc phúc đã 
được Đại Trưởng Lão ban phát). 

Lành thay ! Lành thay ! Lành thay !. 


Mottos In This Book: 
Những Cách Ngôn Trong Kinh Sách Này: 


Motto: 

Characterised by hardness, harshness, fineness and smoothness, 

If acts as foundation. 

It is manifested as receiving, apprehending lightness and 
heaviness. 

This is Pathavi Dhatu, note it noble yogi. 

Cách Ngón: 

Được khác họa bởi tính cương kiện, độ nghiêm cách, sw té mật và 
tính hoạt nhuận, 

Nó tác hành như nền tảng. 

Nó được biểu hiện là sự thu nhận, nhận thức rõ ràng sự nhẹ nhàng 
và sự nặng né. 


159 


Đây là Địa Giới, hãy chú niệm nó hành già cao quý. 


Motto: 

Fluidity or trickling or cohesion 

Dampening and intensifying, 

Holding things together or seeing as a lump. 

This is Apo Dhàtu, note it noble yogi. 

Cách Ngón: 

Sự lưu động hoặc té lưu hoặc niêm hợp té 

Tính triều tháp (Gm wót) và sự gia cường, 

Giữ các vật thé lại với nhau và được thám thị như một khói. 
Đây là Thủy Giới, hãy chú niệm nó hành giá cao quý. 


Motto: 

Heat and warmth and also cold 

Giving warmth for maturing 

Softness and suppleness, it gives in addition 

This is Tejo Dhàtu, note it noble yogi. 

Cách Ngón: 

Sự nóng nuc và sự ám áp và hon nữa sự lanh lẽo. 

Dang mang lại sự ám áp cho việc phát sinh thành thục 

Sự nhu nhuyễn và độ nhu nhẫn mà nó cung ứng thêm vào 
Đây là Hóa Giới, hãy chú niệm nó hành giá cao quý. 


Motto: 





Supporting, also slackening, swaying and tending to have 


movement 

Towards its own goal, it does the pushing 
This is Vàyo Dhatu, note it noble yogi. 
Cách Ngón: 


Hỗ trợ, vả lại lỏng chùng (bién từng), dao bài (lay động lắc lu) và 


có thiên hướng đề có sự chuyên động. 
Hữu quan mục tiêu của riêng nó, nó tác hành sự xô đây. 
Đây là Phong Giới, hãy chú niệm nó hành giả cao quý. 


IV. HOW A YOGI CAN ENUMERATE THE BENEFITS 
OF VIPASSANA MEDITATION 
IV. CÁCH THỨC MỘT HÀNH GIÁ CÓ THẺ LIỆT CỬ 
NHỮNG QUÁ PHÚC LỢI CỦA THIÊN ĐỊNH MINH SÁT TUỆ 


Assuming a yogi can manage one noting every second (in fact, a lot 
of notings per second is possible for most yogis), he can manage sixty notings 
in a minute, 3,600 notings in an hour. All these notings of Vipassanà 
Meditation are never wasted or lost in the mind process of the yogi. The 
strength of his Vipassanà Meditation will cumulate till he reaches Nibbüna. 

Già định một hành giả có thé trù tính mỗi giây một chú niệm (trong 
thực tế, mỗi giây có rất nhiều sự chú niệm là khả thi đối với hầu hết các hành 
giả), VỊ åy có thé trà tính sáu muoi chú niêm trong một phút, và 3,600 chú 
niệm trong một giờ đồng hồ. Tắt cả những sự chú niệm này về thiền định 
Minh Sát Tuệ thì không bao giờ bị lãng phí hoặc uống phí trong quá trình 
tâm lý của hành giả. Năng lực về thiền định Minh Sát Tuệ của vị ấy sẽ tích 
lũy cho đến khi vị ây đạt đến Níp Bàn. 


When the yogi notes on the rise and fall of the abdomen according to 
the instruction of the late Venerable Mahasr Sayadaw, the following will 
happen: | 

Khi hành giả chú niệm vào sự phóng lên và sự xộp xuống của bung 
tùng thuận theo sự chỉ đạo của Ngài Có Đại Trưởng Lão Mahasi, điều sau 
đây sẽ xảy ra: 


At the moment of noting the rise of the abdomen, there is no chance 
for Lobha (greed) to surface; Lobha is longing for the other forms of mental 
consciousness. So Lobha ceases to exist. Attachment (Upadüna) caused by 
Lobha will also ceases to exist. Thus all Kamma incited by Upadāna are 
extinguished. And existence (Bhava) cannot be formed. The Dukkha 
(suffering) of old age, the Dukkha of sickness, the Dukkha of worry, and the 
Dukkha of death; all these Samsüra Dukkha cease to exist. In an hour of 
meditation, the yogi has eliminated 3600 existences. 

Ngay khoánh khắc của việc chú niệm vào sự phóng lên của bung, 
không có cơ hội cho Tham (lòng tham) để hiển lộ; Tham đang khát vọng 


161 


các hinh thức khác của ý thức tinh thần. Vì vậy, Tham đình chỉ hiện hữu. 
Sự dính mắc (Thủ) do Tham tạo ra cũng sẽ đình chỉ hiện hữu. Do đó, tất cả 
Nghiệp Lực đã do Thú kích khói đều bị hủy diệt. Và sự hiện sinh (Hữu) 
không thể nào được hinh thành. Khó dau (sự khó đau) vé sự lão mại, Khô 
Dau vé tinh trạng tật bệnh, Khó Dau vé nỗi ưu não và Khô Dau vé sự tử 
vong; tất cả Vòng Luân Hài Khổ Dau này dinh chỉ hiện hữu. Trong một 
già đồng hồ thiền định, hành giả đã tiêu trừ 3,600 kiếp hiện sinh. 


If the yogi sits down to meditate for an hour, even if his concentration 
is not deep enough for him to notice any benefit out of his sitting, he can feel 
certain that he has eradicated the possibility of 3,600 future existences. Thus 
his Samsáric cycle is shortened. 

Nếu như hành giả ngồi xuống dé hành thiền trong một giờ đồng hó, 
cho dù sự định thức của vi ấy không đủ thâm niêm để cho vị åy quan chú bát 
luân quà phúc loi nào cüa viéc an toa cüa minh, vi áy có thé cám tháy chác 
chán ráng vị áy đã căn trừ tiềm lực của 3,600 kiếp sống vị lai. Do đó, chu 
trình Vòng Luân Hồi của vị ấy đã được rút ngắn lai. 


How Dukkha Vedanä (Suffering) Is Dominant 
In The Early Stages Of Vipassana Meditation 
Làm Thé Nào Khổ Tho (Su Khổ Dau) Lại Thủ Yếu 
Trong Những Giai Đoạn Ban Đầu Của Thiền Định Minh Sát Tuệ 


When a yogi passes through the first Vipassanà Nàma called 
Nàmarüpapariccheda Nàna (1), the yogi has to practice bodily and mental 
restraint throughout the sitting so that he can sit without being distracted by 
body movement, and note without being distracted by the mind's wandering. 
Practicing restraint on the mind so that it does not wander is suffering 
(Dukkha). There.is no enjoyment; only physical and mental Dukkha. 

Khi một hành giả trải qua Minh Sát Trí đầu tiên được goi là Danh 
Sắc Phân Biệt Trí (1), hành giá phải thực hành sự kiểm thúc vé sắc thân và 
tinh thần trong suốt quá trình an tọa nhằm dé cho vị ấy có thé an tọa mà 
không bị phân tâm bởi sự chuyên động sắc thân, và chú niệm mà không bị 
phân tâm bởi sự hoang du của tâm thức. Thực hành việc kiém thúc tâm thức 
nhám dé cho nó khóng có hoang du là su khó dau (Khó Kia Không có lạc 
sự, chỉ có Khổ Dau vé thé chát và tinh thần. 


162 





[(1): The first Nana is the knowledge of the reality of mind (Nama) 
and matter (Rüpa): Tuệ Trí đầu tiên là tri thức vé thực tướng của tâm thức 
(Danh Pháp) và vật chất (Sắc Pháp).] 


When a yogi relentlessly continue noting, he reaches the second 
insight Nana, called Paccayapariggaha Ñana (2). The yogi still has to 
discipline his mind as well as his body. 

Khi một hành giả tiép tục việc chú niệm một cách bát thối chuyển, VỊ 
áy đạt đến Tuệ Trí thứ hai, được gọi là Duyên Sinh Thủ Chấp Trí (2). Hành 
giả vẫn phải huán dao tâm thức của mình cũng như sắc thân của minh. 

[Q): The second Ñana is the knowledge of causes and effects: Tuệ 
Trí thứ hai là tri thức vé các tác nhân và những hệ quả.] 


When he reaches the third Nàna, called Sammàsana Nàna (3), the 
three characteristics, namely, Anicca, Dukkha, and Anatta, are very clear 
to the yogi. He has more suffering than in the previous Nüna. As soon as the 
yogi sits down, he experiences pain, nausea, itchiness, heaviness of the body, 
aches all over the body, etc. Dukkha is the dominant factor in that Ñana 
experience. The yogi has mental suffering as well as physical sufferings. He 
comes to feel that his body is a heap of Dukkha. 

Khi vị ấy đạt đến Tuệ Trí thứ ba, duoc gọi là Phó Thông Trí (Quán 
Trạch Trí) (3), ba đặc tướng đó là: Vô Thường, Khổ Dau và Vô Ngã hết 
sức rõ ràng đối với hành giả. Vị ấy có nhiều nỗi khổ đau hơn Tuệ Trí trước. 
Ngay khi hành giả ngồi xuống, vị ấy trải nghiệm su đau đớn, cơn buôn nón, 
sự ngứa ngáy, sự nặng né của sắc thân, những nỗi đau nhức khắp cả sắc thân, 
v.v. Khổ Dau là yếu tó thủ yếu trong việc trải nghiệm Tuệ Trí ấy. Hành giả 
có sự cảm thụ khó vé tinh thần cũng như các nói khó đau vé thé chất. Vi ấy 
di đến cảm thấy rằng sắc thân của mình là một khói Khô Dau (Khổ Uán). 

[(3): The third Nàna is the insight into the three characteristics of 
existence: Tuệ Trí thứ ba là tué giác về ba đặc tướng của kiếp hiện sinh.] 


Also, a yogi realizes that the Dukkha Vedanà is not permanent. The 
type (nature) of Vedanà changes. The place of occurrence of Vedanà also 
shifts. It is so impermanent — Anicca. The yogi reflects: " I come to practice 
Vipassanà Meditation because I expect to find well being. Now, it is not 


163 


turning out as I had expected. I have no control whatsoever upon the 
happenings of this body — Anatta ”. 

Ngoài ra, một hành giả chứng tri được rằng Khó Thọ là không thường 
tồn. Thể loại (thực tính) của Thọ biến đổi. Vị trí xảy ra của Thọ cũng thay 
đổi. Thật quá đỗi không thường tồn — Vô Thường. Hành giả phản tỉnh: 
“Con đến dé thực hành thiền định Minh Sát Tuệ bởi vì con kỳ vọng để trảo 
tầm sự an lạc. Bây giờ, nó không hiển lộ như con đã kỳ vong. Con không 
có kiểm soát được bất luận sự cố nào đang xảy ra ở sắc thân này — Vô Ngã”. 


As the yogi listens and follow his teacher's instructions attentively and 
faithfully, the yogi will find a change in his experience. He 
overcomes the Dukkha and tastes the opposite experience. It is the fourth 
Vipassanü Nàna — Udayabbaya Nüna (4). 

Khi hành giả lắng nghe và tuân hành theo những sự chỉ đạo ở vị giáo 
thọ của mình một cách hữu tâm cán ý và một cách tín thành, hành giả sẽ 
nghiệm thấy một sự biến đổi trong việc trải nghiệm của mình. Vị ây áp phục 
được Khô Dau và thưởng thức sự trải nghiệm tương phản. Đó là Minh Sát 
Trí thứ tư — Sinh Diệt Trí (4). 

[(4): The fourth Nàna is the insight into the rising and passing away 
of phenomena: Tuệ Trí thứ tu là tué giác vé sự khói sinh và sự diét vong của 
các hién tuong.] 


The body of the yogi becomes very soft, very light, very strong and 
very well - behaved. The yogi, who had needed to change his position a few 
times in his previous Nüna, now needs no change of position at all. The mind, 
as well as the body, is very well - behaved. Some yogis, who could sit through 
one hour in the previous Nüna stages, can now sit for two to three hours. 

Sắc thân của hành giả trở nên hết sức mềm mai, hết sức nhẹ nhàng, 
hết sức mạnh mẽ và hết sức đoan chính. Hành giá, VỊ mà cần phải thay dói 
tu thế một vài làn ở trong Tuệ Trí của mình trước đây, bấy giờ không cán 
phải thay đổi tư thế chút nào cả. Tâm thức, cũng như sắc thân, đã hết sức 
đoan chính. Một số hành giá, vị mà có thé ngồi suốt một giờ đồng hó trong 
những giai đoạn Tuệ Trí trước đây, bấy giờ có thể ngôi trong hai đến ba giờ 
đồng hồ. 


164 











The conscious mind is doing its business of noting automatically. In 
the previous Nüna states, the yogi had to try very hard to note the rising and 
falling inside the body. Now, the yogi reports to the teacher that he is just 
sitting to observe the automatic noting Kayika Dukkha (bodily pain) as well 
as Cetasika Dukkha (mental suffering) are abundant in the lower Ñana 
stages. Now, the yogi has Küyika Sukkha (bodily comfort) as well as 
Cetasika Sukkha (mental bliss). The yogi enjoys Piti (joy) and Sukkha 
(comfort). 

Tám Y Thüc đang tác hành công việc chú niệm của nó một cách tự 
động. Trong những giai đoạn Tuệ Trí trước đây, hành giả đã phải hết sức cố 
găng để chú niệm sự phông lên và sự xộp xuống ở nội phần sắc thân. Bây 
giờ, hành giả trình pháp đến vị giáo thọ rằng vị ấy chỉ có an tọa để quan sát 
việc tự động chú niệm Thân Thọ Khô (sự đau đớn thuộc sắc thân) cũng như 
Tâm Sở Khổ (sự khổ đau về mặt tinh thần) có rất nhiều trong những giai 
đoạn Tuệ Trí thấp hơn. Bây giờ, hành giả có Thân Tho Lac (sự thư thích 
thuộc sắc thân) cũng như Tâm Sở Lạc (sự tĩnh lạc về mặt tỉnh thần). Hành 
giả thụ hưởng Hy (niềm lạc sự) và Lạc (sự thư thích). 


The type of PHi and Sukkha that the yogi experiences at the 
Udayabbaya Nüna stage far exceeds in quality those of human bliss; even 
better than those of the average celestial beings. In the Texts it is explained 
as follows: 


"The yogi goes to a quiet sanctuary, who manages to cultivate 
a tranquil mind, and who is mindful of the arising and cessation of Nama 
and Rüpa; the yogi who can find danger in them; that yogi will enjoy the 
pleasure (Pūti and Sukkha of Vipassana) which exceed and are far better 
than those of human and celestial beings. " 

Thé loại Hy và Lac mà hành giả trải nghiệm ở giai đoạn Sinh Diệt 
Trí vượt quá xa về chất lượng những niềm tinh lạc của nhân loai; thậm chí 
còn tốt hơn những niềm hy lạc của chúng thiên hữu tình ở bậc trung binh. 
Trong các Văn Bàn Kinh Điển người ta đã giải thích như sau: 

“Hành giả đến một nơi án náu tịch tinh, vị mà trù tính để trau giói một 
tâm thức bình tịnh, và vị mà chú niệm vào sự khởi sinh và sự đình chỉ của 
Danh Pháp và Sắc Pháp; hành giả vị mà có thể nghiệm thấy sự nguy hiểm 
ở trong chúng; qua đó hành giả sẽ thụ hưởng niềm mãn túc (Hỷ và Lạc của 


165 


Minh Sát Tuệ) vượt trội hon và tốt đẹp hon so những niềm hy lac của nhân 
loại và chúng thiên hữu tình”. 


The yogi who reaches the Udayabbaya Ñana can enjoy his 
meditation. The teacher need not worry, nor encourage the yogi, as he is 
walking on the right path now. In accordance with his Paramitta 
(perfections), he is bound to reach Nibbüna. This Ñana is called the 
forerunner of Nibbüna. Therefore all yogis should strive to reach this Nāna 
at the very least. 

Hành già vị mà đạt đến Sinh Diệt Trí có thé thụ hưởng thién định của 
mình. Vị giáo thọ không cần phải lo lắng mà cũng không cô lệ hành giả, vì 
vị ấy bấy giờ đang bước đi trên Chính Đạo. Y chiếu theo Pháp Ba La Mật 
(các Pháp Toàn Thiện) của mình, vị áy nhát dinh dat dén Níp Bàn. Tuê Trí 
này được goi là tiên đạo của Níp Bàn. Do đó, tất cà các hành giá tối thiểu 
nhất nên có gắng dé đạt đến Tuệ Trí này. 


Detailed Explanation Of Vedanupassana Satipatthana 
Sự Giải Thích Ty My Về Tho Tùy Quán Niệm Xứ 


It is necessary to distinguish between the three types of Vedana: 

1. Dukkha Vedanà 

2. Sukha Vedana 

3. Adukkha Asukha Vedan (Upekkhã Vedana) 

In Dukkha Vedanà lies Dosa (anger). In Sukha Vedanà lies Lobha 
(greed). In Upekkhà Vedand lies Moha (delusion). The yogi must be able 
to obliterate, eradicate, and cut off those three defilements in his meditation. 

Cần phải phân biệt giữa ba thé loại của Thọ: 

1. Khô Thọ. 

2. Lạc Thọ. 

3. Phi Khổ Phi Lạc Thọ (Xả Tho). 

Sân Hán (lòng sân hận) nằm ở trong Khổ Thọ. Tham Lam (lòng 
tham) nằm ở trong Lạc Thọ. Si Mê (sự thó giác) nằm ở trong Xả Thọ. Hành 
giả cần phải có khá năng dé vong khước, căn trừ và cắt đứt ba hap ué nhiễm 
áy trong thién dinh cüa minh. 


1. Dukkha Vedanà 





166 


Khổ Tho 


In meditation retreats, Dukkha Vedanā is encountered first. 
In Sammasana Nāna, bodily pains, headache, nausea, itchiness, all bodily 
Dukkha, led to the yogi’s mental discomfort. The yogi wonders: “Why such 
troubles ? How long must I suffer ?” If the yogi can overcome this by 
meditation, that means he has managed to cut off his Dosa — defilement. 

Trong các khóa tu thièn tinh tám, Khó Tho đã gặp phải đầu tiên. 
Trong Phố Thông Trí (Quán Trạch Trí), những nỗi đau đớn thuộc về sắc 
thân, cơn đau đầu, sự buồn nôn, sự ngứa ngáy, Khô Đau hết cả sắc thân, dắt 
dẫn đến trạng thái bát thư thích về tinh thần của hành giả. Hành giả tự hỏi: 
“Vì sao khốn nhiễu như thế ? Tôi phải chịu đựng bao lâu ?" Nếu như hành 
giả có thé nhờ vào thiền định áp phục được điều này, điều đó có nghĩa là vị 
ây đã trù tính để cắt đứt Pháp ué nhiễm - sự Sân Hán của mình. 


In the Scriptures, it is stated as follows: 

"The yogi is compared to a man going in the forest to collect wood. 
When a thorn pricks his hand, he must take the thorn out of his hand first, 
before he carries on picking wood. If the man tries to ignore the thorn and 
carries on with his work, it will be just a waste of time. Likewise the yogi who 
faces intense Dukkha Vedanü but who carrie on noting the rise and fall of 
his abdomen will be ignoring the most prominent feature in his meditation. 
His mind cannot be calm and Dosa will arise in him. If he is afraid of all 
Dukkha in the sea of Samsára, he must note hard on the Dukkha Vedamä, 
until the Vedanà is overcome. Only then is he able to discard Dosa. The yogi 
must prepare himself to be tolerant. "Patience leads to Nibbüna" is an old 
Burmese saying. | 

Trong các Ván Bàn Kinh Dién, dà có trinh bày nhu sau: 

“Hành giả được so sánh với một nam nhân đã di vào rừng già dé thu 
tập gỗ. Khi một cái gai đâm vào bàn tay của mình thì đầu tiên vị ấy cần phải 
lấy cái gai ra khỏi bàn tay của mình, trước khi vị ấy tiếp tục việc nhặt gỗ. 
Nếu như vị ấy cố gắng để trạo dĩ khinh tâm cái gai và tiếp tục công việc của 
mình, nó chỉ sẽ là một sự lãng phí thời gian. Tương tự như vậy, hành giả mà 
đối diện với Khổ Thọ mãnh liệt, thế nhưng vị ấy tiếp tục việc chú niệm sự 
phông lên và sự xộp xuống ở bụng của mình, thì sẽ trạo dĩ khinh tâm nét đặc 
trưng nói bật nhất trong thiền định của mình. Tâm thức của vị ây không thể 


167 


nào duoc an tịnh và Sân sẽ khói sinh trong vi ấy. Nếu như vi ấy sợ hãi tất 
cả Khó Dau trong biển Luân Hồi, vị ấy cần phải hết sức cố gắng chú niệm 
vào Khô Dau, cho đến khi Tho được áp phục. Chỉ như thé vị áy có khả năng 
để điểm xuất Sân Hận. Hành giả cần phải tự chuẩn bị để trở nên khoan dung. 
“Su kiên nhẫn dắt dẫn đến Níp Bàn” là một châm ngôn có xưa của người dán 
Miền Điện. 


Once, an old monk tried very hard to meditate continuously 
throughout the night. He had very bad wind complaints in his stomach, so 
bad that he could not stand or sit. When lying down on the couch, he could 
not keep on meditating. He tossed and turned to relieve himself. His fellow 
disciples could only help him by covering him with his robes, which were 
disarrayed. One learned monk came in and said to the sick monk: "Oh, 
Venerable Sir, monks are to cultivate the habit of tolerance, is it not so ?”. 
The sick monk replied: “Sadhu” (meaning well said). The sick monk 
remembered to discard his Dosa. He meditated with deep concentration, 
starting from the center of his abdomen upwards. When his noting reached 
the midpoint of his chest, he reached the third Magga and third Phala. He 
passed away as a Non - Returner (Anügümi). That is how patience leads to 
Nibbäna. 

Một thuở nọ, một vị tu sĩ trưởng lão đã hết sức chuyên nghiệm để 
hành thiền một cách liên tục suốt cả đêm. Vi ấy có bệnh tật rất nặng về vị khí 
(trường vị bệnh) ở trong dạ dày của mình, hết sức trầm trọng đến nỗi vị ấy 
không thể nào đứng hoặc ngồi. Khi nằm xuống trường kỷ, vị ấy không thể 
nào tiếp tục việc hành thiền. Vi ấy đã trán troc và trăn trở (t triên chuyên phán 
trác) dé tự giám khinh bàn thân minh. Các món đồ của vi åy chi có thé giúp 
VỊ ây băng cách che cho vi ây với những mảnh y mà đã bị tap loạn. Một vi 
tu sĩ thâm thức đã bước vào và đã nói với vị tu sĩ bị bệnh: “Ô, kính bạch 
Ngài, các vị tu sĩ là để trau giỗi tu dao phục khoan dung, điều đó không phải 
nhu thé sao ?” Vị tu si bị bệnh đã trả lời “Lành thay” (có nghĩa đã nói “điều 

an lành”). Vị tu sĩ bị bệnh đã hoài niệm để điểm xuất Sân Hận của mình. 
Vi áy đã hành thiền với sự định thức thâm niệm, được bắt đầu từ ở giữa bụng 
của mình hướng lên trên. Khi sự chú niệm của vi áy dat dén trung diém nguc 
của mình, vị ấy đã đạt đến Dao thứ ba và Quả thứ ba. Vi đã viên tịch là một 
bậc Bát Lai (A Na Hàm). Đó là cách thức sự kiên nhẫn dắt dẫn đến Níp Bàn. 


168 








Following this example, the yogi should not worry whether he is going 
lo suffer throughout the whole sitting. "To note is my duty"- is what he 
should reflect on. When the pain is to strong, the yogi should not grit his 
teeth, either. T. oo much industry can deviate his noting from the present. One 
must relax the body as well as the mind when Vedanā is extreme. There are 
three types of mental approach in that sort of situation. 

Nương theo ví dụ này, hành giả không nén lo lắng liệu vị ấy sẽ cám 
thụ khó đau trong suốt quá trình an tọa không. “Chú niệm là nhiệm vụ của 
tôi”- là những gì vị ấy nên phản tỉnh. Cũng thế, khi sự đau đớn quá mạnh 
mẽ, hành giả không nên nghiến các răng của mình. Cần miễn thái quá có thê 
thiên ly việc chú niệm của mình ở hiện tại. Người ta cần phải thư giãn sắc 
thân cũng như tâm thức khi Thọ đã cực độ. Có ba thé loại phương pháp tinh 
thân trong tình huống ấy. 


The yogi says to himself: 

* "I hope I will overcome this pain at the end of this sitting, so that 
the pain will not be with me at the next sitting " 

* "I will work very hard this sitting. This pain cannot stay on but 
must disappear completely. Until that happens, I will not stop meditating”. 

* "I will meditate to know the true nature of this pain". 

Hành giả tu nhủ: 

* “[ôi hy vọng tôi sẽ áp phục nỗi đau đớn này vào lúc chấm đứt lần 
an toa này, nhăm dé cho nói đau đớn sẽ không còn với tôi ở lân an tọa sau”. 

* “Tôi sẽ hết sức có gắng gia công làn an toa này. Nỗi đau đớn này 
không thể nào lưu trú mà phải biến mất một cách hoàn toàn. Cho đến khi 
điều đó xảy ra, Tôi sẽ không ngừng hành thiền” 

* “Tôi sẽ hành thiền dé tri đắc chán thực tính của nỗi đau đớn này”. 


The yogi with the first type of attitude is hoping for peaceful 
meditation (that is Lobha). There will not be much progress. The second type 
has Dosa (aversion). The third type is the right one. 

Hành giả với thé loại đầu tiên có thái độ hy vọng dé cho thiền dinh 
được an tịnh (đó là Tham). Sẽ không có nhiều sự tiến hóa. Thể loại thứ hai 
có Sân Hận (sự ác cảm). Thể loại thứ ba là loại hình chân chính. 


169 


When facing Dukkha Vedanà, the yogi should just be aware of it. 
With a relaxed mind and a relaxed body, the yogi of this third type can put 
his noting mind right on the present; right on the Vedanà. He must not be 
anticipating the future, nor put too rough a mind on the present. 


Khi đang đối diện Khổ Tho, hành giả chi cần ý thức được nó. Với 
một tâm thức đã thoải mái và một sắc thân đã thư giãn, hành giá thuộc thé 
loại thứ ba này có thé đặt tâm thức đang chú niệm của mình vào chính hiện 
tại, ngay trên Thọ. Vị ấy không được dự liệu tương lai mà cũng không đặt 
một tâm thức quá đại khái vào hiện tại. 


The yogi should try to find out: "Is this pain on my skin, or is it within 
my flesh, or in my veins, or in the bones; where ?" With concentration, the 
yogi must watch the pain. Sometimes, the pain becomes worse, sometimes, 
the pain recedes. Sometimes, after four or five notings, either the intensity or 
the location of the pain changes. The yogi will conclude from his own 
experience that he cannot be continuously in pain: pain is changing with 
every noting. He feels encouraged and interested. He works harder. 

Hành giả nên có gắng dé nghiệm thấy: “Có phải nỗi dau đớn này ở 
trên phân da của tôi, hay là ở trong thớ thịt của tôi, hay là ở trong các tĩnh 
mạch của tôi, hoặc ở trong phần xương: ở đâu ?”. Với sự định thức, hành giả 
cần phải chú mục nỗi đau đớn. Đôi khi, nỗi đau đớn trở nên tôi tệ hơn, đôi 
khi, nỗi đau đớn hậu thối. Đôi khi, sau bốn hoặc năm lần chú niệm, hoặc là 
sự cường liệt hoặc là vị trí của nỗi đau đớn biến đổi. Hành giả sẽ kết luận từ 
chính sự trải nghiệm của mình rằng vị ấy không thể nào bị một cách liên tục 
trong nỗi đau đớn: nói đau đớn đang bién đổi theo từng mỗi sự chú niệm. Vi 
ây cảm thấy được có lệ và hứng thú. Vị ấy gia công chăm chỉ hon. 


After one or two notings, the change in the intensity or location of the 
pain will be visible. Later, he will find that at every noting, it is changing. 


The word *Udayabbaya" in facts consists of two parts: 


“Udaya” — understanding the nature of happening, arising, coming 
into being; 


"bbaya?" — understanding the nature of cessation, passing away ot 
the phenomenon. 


170 





Sau một hoặc hai lần chú niệm, việc biến đổi trong sự cường liệt hoặc 
vị trí của nỗi đau đớn sẽ được khán đắc kiến. Sau đó, vị ấy sẽ nghiệm thấy 
răng nó đang bién đối tại mỗi sự chú niệm. 

Từ ngữ “Sinh Diệt Trí” trong thực té bao gồm hai phần: 

“Khởi Sinh"- tuệ tri thuc tính của việc đang xảy ra, đang khởi sinh, 
đang đi đến để hiện hữu. | 
“Điêu Tàn"- tuệ tri thực tính của su dinh chỉ, su diệt vong của hiện 
tượng. | 


The yogi notices the arising of Vedanà, as well as the passing away 
of Vedanà. The succession of Vedanä is so great and so speedy, that all that 
the yogi notices is the arising and then the passing away of Vedanā, not the 
inflicting nature of suffering itself. 

Hành già quan chú sự khói sinh của Tho, cũng nhu sự diệt vong của 
Thọ. Tính nhất liên quán của Thọ thì rất cự đại và rất mau lẹ, đến nỗi tất cả 
những gì mà hành giả quan chú là sự khởi sinh và rồi sự điệt vong của Thọ, 
tự nó không là thực tính bắt phải chịu sự khổ đau. 


When the yogi industriously carries on, he reaches the fifth Nàna, 
Bhanga Ñana (5). The arising of the phenomenon is not distinct, just the 
passing away of the phenomenon is distinct. When the yogi notices the pain, 
as soon as he notes it, the pain ceases to exist. The yogi has no Dukkha of 
the arising of the pain. Even the Dukkha Vedanà of passing away is not 
distinct. Vedanà is overridden by the power of the yogi's observation. 

Khi hành giá tiếp tục cần miễn, vi ấy dat đến Tuệ Trí thứ năm, Hoai 
Diệt Trí (5). Sự khởi sinh của hiện tượng không có minh hién, chi có sự diệt 
vong của hiện tượng là minh hiển. Khi hành giả quan chú nỗi đau đớn, ngay 
khi vị ấy chú niệm nó, con đau dinh chỉ hiện hữu. Hành già không có Khổ 
Đau ở sự khởi sinh cơn đau đớn. Ngay cả Khô Thọ của sự diệt vong cùng- 
không có minh hiển. Thọ bị thủ động khống chế bởi năng lực quan sát của 
hành giả. 

[(5): The fifth Nana is the insight into passing away: the perishable 
nature of composite things: Tuệ Trí thứ năm là tuệ giác vé su điệt vong: thuc 
tính di hủ lan của các Pháp hợp thành]. 


171 


Some yogis report that there consists two points in each noting at that 
Nüna stage. When the yogi notes the pain, he notices: 

1. The cessation of the pain, as well as 

2. The cessation of consciousness. 

Some yogis says there are three points: 

1. The cessation of painful sensation, 

2. The cessation of consciousness, and 

3. The cessation of the noting mind. 

Một số hành giả trình pháp rằng có hai điểm trong từng mỗi sự chú 
niệm ở giai đoạn Tuệ Trí ấy. Khi hành giả chú niệm nỗi đau đớn, vị áy quan 
chú: 

1. Sự đình chỉ của nỗi đau đớn, cũng như 

2. Sự đình chỉ của Tâm Y Thức. 

Một số hành giả nói có ba điểm: 

1. Sự đình chỉ của cảm thụ đau đớn, 

2. Sự đình chỉ của Tâm Ý Thức, và 

3. Sự đình chỉ của tâm thức đang chú niệm. 


As the cessation comes so fast, the yogi is absorbed in the noting only. 
To note each cessation is so important to the yogi that the Dosa (unhappiness 
triggered by the pain) is discarded (or ignored) already. His meditation is 
on the smooth path by then. One noting brings about one cessation. Vedanà 
is not permanent — Vedanü Anicca. Still the yogi keeps on noticing the rapid 
succession of the cessation of the phenomenon. This is suffering — Vedana 
Dukkha. He has no control over this matter. He cannot change the situation 
so as to ease himself a bit — Vedanà Anatta (non - self). Here, the yogi's 
noting has overridden (overwhelmed) the Vedana. 

Vi sự đình chỉ đến quá nhanh, hành giả chỉ có toàn thần quán chú 
trong sự chú niém. Chú niệm từng mỗi sự đình chỉ rất là quan trọng đối với 
hành giả đến nỗi Sân Hán (tinh trạng bát hanh do cơn đau đớn làm xúc phát 
nhân tố) đã bị điểm xuất (hoặc đã trạo dĩ khinh tâm). Lúc đó thiền định của 
VỊ ây đang trên đạo lộ mịn màng. Một sự chú niệm mang lại một sự đình chỉ. 
Thọ là không thường tồn — Thọ là Vô Thường. Tuy vậy, hành giả vẫn tiếp 
tục việc chú niệm vào tính nhất liên quán mau lẹ của sự đình chỉ ở hiện tượng. 
Đây là sự khó dau — Tho là Khổ Dau. Vị ấy không thé nào kiểm soát được 
vận đề này. Vị ấy không thé nào thay đổi tình huống để tự khinh tùng tự tại 


172 








bán thân được một chút ít — Tho là Vô Ngã (không tự ngã). Tai đây, sự chú 
niệm của hành giả đã thủ động khống chế (đã áp khỏa) Thọ. 


2. Sukha Vedanäa 
Lạc Thọ 


When the yogi is facing (experiencing) the Sukha Vedanà, it is so 
pleasing and so pleasant that he wants it to go on. This is termed in Pali as 
Kamaragünusaya Kilesa (attachment towards the pleasant sensation). The 
yogi must be able to eradicate the defilement caused by the Sukha Vedana. 
Sukha Vedanã can be experienced in the fourth Ñana stage. The yogi has 
the following: 

Khi hành già đang đối điện (dang trải nghiệm) Lạc Thọ, thật hết sức 
duyệt ý và hết sức khá ái đến nói vị áy muốn nó diễn tiến tiếp tục. Điều này 
trong thuật ngữ Pali là Tham Dục Tùy Mién Phiền Não (su dính mắc hữu 
quan đến cảm thụ khả ái). Hành giả cần phải có khả năng dé căn trừ Pháp ué 
nhiễm do Lạc Thọ đã gây ra. Lạc Thọ có thể được trải nghiệm trong giai 
đoạn Tuệ Trí thứ tư. Hành giả có những điều sau đây: 


* The buoyancy of mental properties, buoyancy of the body as 
well as of mind. 

* The pliancy of mind and body. 

* The fitness to work of mind and body. 

* The proficiency of mind and body. 

* Su tri ón của các sở hữu tinh thần, sự trì ón của sắc thân cũng như 
của tâm thức. 

* Trạng thái dễ uốn nắn của tâm thức và sắc thân. 

* Sự thích ứng để làm việc của tâm thức và sắc thân 

* Sự thành thạo của tâm thức và sắc thân. 


The yogi starts to enjoy one or a few of the five types of Piti 
(pleasurable interest of mind). From the joyous state of mind, is borne the 
Pitija Rüpa (pleasurable buoyancy of body). There arise Lobha - Tanhã, 
craving for more. The yogi feels attached to it. He expects and wishes to have 
Sukha Vedanà at all notings. That is Küamaraganusaya Kilesa. When the 
yogi comes across Sukha Vedanà, he has to note it so as to see it (Sukha 


173 


Vedanà) as Dukkha. Then only, Lobha Tanhà will be discarded. Otherwise, 
the yogi's progress is going to be stationary for a stretch of time. 

Hành giả bát đầu thụ hưởng một hoặc một vài Pháp trong số năm thé 
loại của Pháp Hỷ (niềm hứng thú khả mãn túc của tâm thức). Từ trạng thái 
vui mừng của tâm thức, đã sinh ra Sắc Hy (sự trì ôn khả mãn túc của sắc 
thân). Khởi sinh Tham — Ái Dục, lòng ham muốn nhiều hơn nữa. Hành giả 
cảm thấy đã dính mắc với nó. Vị ấy kỳ vong và mong muốn dé có Lạc Tho 
ở tất cả các sự chú niệm. Đó là Tham Dục Tùy Miên Phiền Não. Khi hành 
giả bất chợt nảy sinh Lạc Thọ, vị ấy phải chú niệm nó nhằm để thâm thị nó 
(Lạc Thọ) là Khó Đau. Chi như thế, Tham — Ái Dục sẽ bị điểm xuất. Nếu 
không, sự tién hóa của hành giả sẽ bị đình trệ kéo dài trong một khoảng thời 
gian. 


At the early stages of Udayabbaya Nàna, the yogi sees pleasant 
images in his mind: such as monasteries, stupas, Buddha images, celestial 
beings, gardens, all sorts of happy scenes. These are some forms of Sukha 
Vedanā. As the Nàna matures, the yogi understands the arising of the 
phenomenon and the passing away (cessation) of the phenomenon. The 
beginning of the rising of the abdomen, as well as the ending of the rising of 
the abdomen, is clear to him. The beginning of the falling of the abdomen, as 
well as the ending of the falling of the abdomen, is clear. The middle part is 
not so clear to him anymore. As Nàna increases, the beginning of the rising 
of the abdomen as well as the cessation of the rising of the abdomen is 
clearer. The beginning of the falling of the abdomen as well as the cessation 
of the falling of the abdomen is clearer. Later on, he notices the successive 
arising and successive cessations of the falling of the abdomen. By then the 
Vipassaná Nana is very strong and powerful. 

Ở giai doa ban đầu của Sinh Diệt Trí, hành giả trông thấy những hinh 
ảnh khả ái ở trong tâm thức của mình: cháng han như các tu viện, những báo 
tháp, các hình ảnh Đức Phật, chúng Thiên hữu tình, các công viên, đủ các 
loại cảnh tượng hạnh phúc. Đây là một số hình thức của Lạc Thọ. Khi Tuệ 
Trí thành thục, hành giả tuệ tri sự khởi sinh của hiện tượng và sự diét vong 
(sự đình chỉ) của hiện tượng. Điểm khởi đầu của sự phông lên ở nơi bụng, 
cũng như điểm kết thúc của sự phông lên ở nơi bụng, được rõ ràng đối với vị 
ây. Điểm khởi đầu của sự xộp xuống ở nơi bụng, cũng như điểm kết thúc của 
sự xộp xuống ở nơi bụng, được rõ ràng. Phân đoạn giữa không còn quá rõ 


174 





ràng đối với vi áy nữa. Khi Tuệ Trí tăng trưởng, điểm khởi đầu của sự phóng 
lên ở nơi bụng cũng như sự đình chỉ của sự phông lên ở nơi bụng được rõ 
ràng hơn. Điểm khởi đầu của sự xộp xuống ở nơi bụng cũng như sự đình chỉ 
của sự xộp xuống ở nơi bụng được rõ ràng hơn. Về sau này, vị ấy quan chú 
các sự khởi sinh liên tiếp và những sự đình chỉ liên tiếp của sự phông lên ở 
nơi bụng. Vị ấy quan chú các sự khởi sinh liên tiếp và những sự đình chỉ liên 
tiếp của sự xộp xuống ở nơi bụng. Đến lúc đó, Minh Sát Trí của vị ây hết 
sức mạnh mẽ và hữu cường lực. 


Whichever phenomenon the yogi notes, the phenomenon arises 
successively and then passes away successively. The arising of the 
phenomenon as well as the passing away of it is very distinct to him. 


The yogi should note mindfully that "it is peaceful" when he notices 
the experience of peacefulness in his body. If the peaceful state of mind is 
more distinct, he must note it, too. Then the yogi will realize that as 
peacefulness of mind occurs, it ceases to exist at the immediate noting of it. 
Whatever the yogi notes, all the phenomena cease to exist. It is so much and 
so fast. The Buddha explained that, in the duration of one flick of an eyelash, 
there arises several trillions of consciousness. Some yogis may not be able 
to cope with occurences individually, they must then try to be aware of (or 
know) roughly. To be able to catch up with the stream of consciousness, the 
yogi finds it dukka (suffering). This is the ripe stage of Udayabbaya 
Vipassanà Nana. He finds that Sukha Vedanā is in fact Dukkha. He 
manages to get rid himself of the Kamarügünusaya Kilesa. 

Bát luận hiện tượng nào mà hành giả chú niệm, hiện tượng khởi sinh 
một cách liên tục và rồi diét vong một cách liên tục. Su khởi sinh của hiện 
tượng cũng như sự diệt vong của nó hết sức minh hiển đối với vị ấy. 

Hành giả nên chú niệm một cách cán niệm rằng “đó là an tịnh” khi vị 
áy quan chú sự trải nghiệm của việc an tinh ở trong sắc thân mình. Nếu như 
trang thái an tịnh của tâm thức minh hiên hon nữa thì vị ấy cũng cần phải chú 
niệm vào nó. Thế rồi, hành giả sẽ chứng tri được rằng khi sự an tịnh ở nơi 
tâm thức hiện bày, nó đình chỉ hiện hữu ngay tức thì tại sự chú niệm vào nó. 
Bắt luận điều nào hành giả chú niệm, tất cả mọi hiện tượng đều đình chỉ hiện 
hữu. Nó diễn tiến rất nhiều và rất mau lẹ. Đức Phật đã giải thích rằng, trong 
khoảng thời gian của một chớp nháy lông mi, có vài ngàn tỷ Tâm Ý Thức 
khởi sinh. Một số hành già có thé không có khả năng dé thừa thu sự hiện bày 


175 


một cách riêng lẻ, thế rồi họ cần phái chuyên nghiệm dé ý thức (dé tri đắc) 
một cách đại khái. Dé có khả năng đuổi kịp dòng Tâm Y Thức, hành giả 
nghiệm thấy nó Khô Dau (su khó đau). Đây là trạng thái thuần thục của 
Sinh Diệt Minh Sát Trí. Vị ấy nghiệm thấy rằng Lạc Thọ trong thực tế là 
Khổ Đau. Vị ấy trù tính dé tự bản thân bài thoát Tham Duc Tùy Miên 
Phiền Não. 


3. Upekkha Vedanä 
Xà Tho 


The Pali word *Upekkhà" is translated as “indifference”. It is 
sometimes called *Adukkha Asukha Vedanã”. The defilement attached to it 
is Moha (delusion). When the yogi reaches Sankhürupekkhà Ñanã, the yogi 
is able to detach himself or feel indifferent towards all Sañkharas (mental 
formations). In the Sayadaw's meditation centre, yogi reported that: 

* The rising of the abdomen and the falling of the abdomen are 
happening by themselves. 

* The noting mind is working by itself. It is as if the yogi sits there 
watching the spontaneous occurrences. 

* Noting is so easy. The yogi is able to note all that is appearing. It 
is so easy that Moha (delusion) sets in. The yogi does not realize the 
cessation of the phenomenon. As it is very comfortable, the yogi's mind 
dwells on the Upekkhü Vedanà. The yogi must be very careful. 

Từ ngữ Pali ^Xà" đã được phiên dich là “sự binh dung”. Có đôi khi 
được gọi là “Phi Khổ Phi Lac Thọ”. Pháp ué nhiễm đã dính mắc với nó là 
Si Mê (sự thó giác). Khi hành giá đạt đến Hành Xá Trí, hành giả có khả 
năng để tự tránh thoát hoặc cảm thấy mạc bất quan tâm đối với tất cả các 
Pháp Hành (các Pháp hinh thành tỉnh thần — Pháp Hữu Vi). Trong trung tâm 
thiền định của Đại Trưởng Lão, các hành giả đã trình pháp rằng: 

* Sự phông lên của bụng và sự xộp xuống của bụng đang xảy ra bởi 
chính tự chúng. | 

* Tâm thức chú niệm đang làm việc bởi chính tự nó. Y nhu thé hành 
giả an tọa nơi đó đang chú mục những tình huống tự phát. 

* Việc chú niệm hết sức đễ dàng. Hành giả có khả năng để chú niệm 
tất cả những gi đang xuất hiện. Nó hết sức dé dàng đến nỗi Si Mê (sự thó 
giác) xâm nhập. Hành giả không chứng tri được sự đình chỉ của hiện tượng. 


176 


Vi nó hết sức thư thích, tâm thức của hành giả trú vào Xà Tho. Hành giả cần 
phải hết sức cá trọng. 


Sañkharupekkha Nanã (6) starts from Bhanga Nana. The yogi 
should be able to see the cessations of phenomena. However, the yogi at 
times may find his noting easily flowing but may not find the cessations of 
phenomena at all. The teacher has to tell the yogi to put in more industry; 
to watch more closely. Then the yogi can find the quick cessation of the rising 
of the abdomen. He will find the fast cessations of the rising of the abdomen, 
as well as the fast cessations of the noting consciousness. When the yogi is 
noting that he is sitting, the manner of his sitting ceases to exist, then follows 
the cessation of his noting mind. When the yogi is noting the touch of his 
body, the manner of his touch ceases to exist, followed by the cessation of his 
noting consciousness. All the phenomena, when noted, cease to exist. All the 
phenomena are not permanent. All Rüpa Dhamma, as well as all Nama 
Dhamma are not permanent. The Moha is discarded from the mind of the 
yogi. Upekkhã Vedanà is difficult to note. The yogi must come back to the 
body, where the Upekkhàü Vedanà arises. 

Hành Xả Trí (6) bắt đầu từ Hoại Diệt Trí. Hành giả nên có khả năng 
dé thám thị những sự dinh chỉ của các hiện tượng. Tuy nhiên, hành giả thỉnh 
thoảng có thé nghiệm thấy sự chú niệm của minh đang trôi chảy một cách dé 
dàng mà có thể hoàn toàn không nghiệm thấy những sự đình chỉ của các hiện 
tượng. Vị giáo thọ phải nói với hành giả để khuynh tận toàn lực cần miễn 
hơn; để chú mục một cách nghiêm mật hơn. Thế rồi hành già có thể nghiệm 
thấy sự đình chỉ nhanh chóng của sự phông lên ở nơi bụng. Vị ấy sẽ nghiệm 
thấy những sự đình chỉ mau lẹ của sự phông lên ở nơi bụng, cũng như các sự 
đình chi mau le của Tâm Y Thức đang chú niệm. Khi hành giả đang chú 
niệm rằng VỊ Ấy đang an tọa, phương thức an tọa của vị áy đình chỉ hiện hữu, 
sau đó xảy ra tiếp theo sự đình chỉ của tâm thức đang chú niệm của vị Ấy. 
Khi hành giả đang chú niệm sự tiếp xúc của sắc thân mình, phương thức tiếp 
xúc cua VỊ áy đình chỉ hiện hữu, duoc tiếp theo là sự đình chỉ Tâm Ý Thức 
đang chú niệm của vi Ấy. Tất cả các hiện tượng, khi đã được chú niệm, đình 
chỉ hiện hữu. Tất cả các hiện tượng không thường tồn. Tất cả các Sắc Pháp, 
cũng như tất cả các Danh Pháp không thường tồn. Si Mê đã bị điểm xuất 
khỏi tâm thức của hành giả. Xả Thọ thật khó để chú niệm. Hành giả cần 
phải quay trở lại sắc thân, nơi mà Xả Thọ khởi sinh. 


177 


If the yogi can find Anicca (impermanence) from the pekkhã 
Vedanü, he has overcome the Moha Kilesa. In the Scriptures, Upekkhà 
Vedanà is explained with a simile: 

In the forest, while a man was elsewhere, a deer walked over a man's 
seat. When he came back, the deer was no longer in the vicinity. But he saw 
the footprints of the deer walking towards the seat, as well as the footprints 
walking away from the seat. The man could conclude from those sets of 

footprints that a deer had walked over his seat. Upekkhà Vedana is like that. 
The incoming footprints are similar to those of Dukkha Vedanà of the yogi. 
The outgoing footprints are like those of Sukha Vedana. Upekkha Vedanà 
is between Dukkha Vedanā and Sukha Vedana. 

The yogi should attach his noting seriously on his body to find 
Upekkhà Vedana. 

Nếu nhu hành giả có thé nghiệm thấy Vô Thường (sự không thường 
tồn) từ Xả Tho, vị ấy đã áp phuc được Sỉ Mê Phién Não. Trong các Văn 
Bàn Kinh Dién, Xả Tho đã được giải thích với một án dụ: 

Tại khu rừng già, trong khi một nam nhân đã ở một nơi khác, một con 
nai đã đi qua chó ngồi của vị nam nhân. Khi vị ấy quay trở lại, con nai đã 
không còn ở trong vùng lân cận. Thế nhưng vị ấy đã trông thấy những dẫu 
chân của con nai đã đi về phía chỗ ngồi, cũng như những dâu chân đã bỏ đi 
khói chó ngôi. Vị nam nhân có thé kết luận từ hai bộ dâu chán áy rằng một 
con nai đã đi qua chỗ ngồi của minh. Xå Thọ tự hồ như thế đây. Những dáu 
chân đi đến tương tự những Khó Thọ của hành giả. Những dấu chân đi khỏi 
tương tự những Lạc Thọ của hành giả. Xå Thọ là ở giữa những Khổ Tho 
và các Lạc Thọ. 

Hành giả nên gắn bó sự chú niệm của mình một cách nghiêm túc vào 
sắc thân mình dé nghiệm thấy Xå Tho. 


178 


V. DHAMMA TALK GIVEN ON THE 6* JUNE 1992 
PHÁP DÀM DÀ BAN PHÁT VÀO 
NGÀY 6 THÁNG 6 NÁM 1992 


Today's talk is on the fundamental precepts laid down for regulating 
the conduct of Buddha's disciples — who have been admitted as Bhikkhus 
and Bhikkhunis in the Order. For twenty years, after the establishment of 
the Order, there was neither injuction nor rule concerning Apatti (offences). 
The members of the Order of the early day were all Ariyas, the least 
advanced was a stream — winner. There was no need for prescribing the 
rules relating to grave offences. Ovüda Patimokkha (the exhortations 
concerning the Rules of the Order) was the only one existing. 

Bài thuyét giáng hóm nay nói vé những điều học giới co bàn được đặt 
ra để điều chỉnh hạnh kiểm của các dé tử Đức Phật — là các vi đã được cho 
phép làm Chư Ty Khưu và Chư Ty Khưu Ni trong Giáo Đoàn. Trong hai 
mươi năm, sau việc thành lập Giáo Đoàn, đã không có cám chế lệnh mà cũng 
không có giáo quy hữu quan đến Sự Phạm Tội (những điều phạm tội). Các 
thành viên của Giáo Đoàn ngày đầu tiên đều là các Bậc Thánh Nhân, đã tiên 
tién tối thiểu là Bậc Dự Lưu. Không cần thiết để quy định những giáo quy 
hữu quan đến các tội trọng. Giáo Giới Biệt Biệt Giái Thoát Giới (những 
cáo giới hữu quan đến các giáo quy của Giáo Đoàn) là một Pháp Giới duy 
nhất đang còn hiện hữu. 


Today, the Sayüdaw is going to talk on the subject *Ovüda 
Patimokkha". Ovada — the Teaching of Buddha; Pati — those who listen to 
it; Mokkha — will escape from the sea of Samsára. 


It is divided into four chapters, as follows: 

Part 1- Khanti (Patience). 

Part 2 — Nibbüna (Enlightenment). 

Part 3 - Sabba Papanca Akarana Duccarita (Deeds of bad conduct) 

Part 4 - Kusalassa Upasampada Pufifiakiriyavatthuni (Items of 
meritorious actions). 

Hôm nay, Dai Trưởng Lão sẽ thuyết giảng về chủ đề “Giáo Giới Biệt 

Biệt Giải Thoát Giới”. Giáo Giới — giáo huấn của Đức Phật; Thính 


179 


Chúng- là các vị lắng nghe Pháp Giới; Giải Thoát — sẽ đào thoát khỏi bién 
Luán Hói. 

Nó được chia ra thành bón phán chü yéu, nhu sau: 

Phần 1 — Nhẫn Nai (Sự kiên nhẫn). 

Phần 2 — Níp Bàn (Sự giác ngộ). 

Phần 3 — Chư Ác Hanh Mac Tác (Không tác hành những ác hạnh). 

Phần 4 — Chúng Thiện Phúc Hành Tông Phụng Hành (Thực hiện 
những điều mục thiện công đức hạnh). 


Part I - Khanti (Patience) 
Phân I - Nhẫn Nai (Sự Kiên Nhẫn) 


*Khanti" is a noble habit. The yogi who aims to taste the bliss of 
Nibbüna must cultivate the habit of Khanti towards: 

* the disturbances from the outside world, as well as 

* the sufferings within himself. 

Only then can he develop Samüdhi (concentration) to find insight in 
his Vipassanà meditation. 

“Nhẫn Nai" là một tu dao phục cao quy. Hành giả mà mong muốn 
dé được nếm trải sự tĩnh lac của Níp Bàn thì cần phải trau giói tu dao phục 
Nhẫn Nại hữu quan đến: 

* những tao loạn từ thế giới bên ngoài, cũng như 

* những nỗi khô đau ở bên trong bản thân mình. 

Chi nhu thé vị ấy mới có thé phát triển được Dinh Lực (sự định thức) 
để mà nghiệm thấy tuệ giác trong thiền định Minh Sát Tuệ của mình. 


Outside disturbances are numerous, such as mosquitoes, sun, heat, 
wind, as well as gossip and slander from his neighbours. Inner sufferings are 
numerous, too, such as pain, headache, itchiness, nausea, etc. The yogi needs 
to tolerate his pain while meditating, with a determination that he will carry 
on even if he were to die from the pain. 

Những tao loạn ở bên ngoài thi rất nhiều, chăng han nhu là những con 
muỗi, ánh năng, hơi nóng, sức gió, cũng như những lưu ngôn phi ngữ và phỉ 
báng từ những người hàng xóm láng giềng của mình. Những nỗi khó đau ở 
bên trong thì cũng rất nhiều, chắng hạn như sự đau đớn, cơn đau đầu, sự ngứa 
ngáy, sự buồn nôn, v.v. Hành giả cần phải nhẫn nại thu con đau đớn của mình 


180 


trong khi dang hành thiền, với một sự quyết tâm rằng vi ấy sẽ tiếp tục dù cho 
là vị ấy phải mệnh chung vì cơn đau đớn. 


__ How can the yogi train himself to tolerate the disturbances ? He can 

do so by: 

1. Cultivating the attitude of Khanti, and 

2. Vipassanü meditation. 

Làm thé nào hành già có thé tu tu dưỡng bản thân dé nhẫn nai thu 
những sự tao loạn ? Vị ấy có thé làm như thé bằng cách: 

1. Trau giói nét hạnh Nhẫn Nai, và 
2. Thiền định Minh Sát Tuệ. 


Cultivating The Attitude Of Khanti 
Trau Giói Nét Hạnh Nhẫn Nai 


Cultivating the attitude of Khanti will yield the yogi the following 
results: 

a. Piyo hoti manàpo: Respect from others. 

b. Naverabahulo: Having no enemies. 

c. Navajjabahulo: Being without fault in whatever he does. 

d. Asammülho: Having good Nimitta (signs) when dying. 

e. Sugatim upapajjati: Reaching at least the Deva plane in his next 
existence. 

Trau giói nét hanh Nhán Nai sé mang lai cho hành già những kết quà 
thiện hảo sau đây: 

a. Tha Nhân Khả Kính: Sự kính trong từ các tha nhân. 

b. Bát Cừu Nhân: Không có những kẻ thù. 

c. Bất Hữu Khuyét Hãm: Không có điều lỗi lầm trong bát luận điều 
chi vị áy làm. 

d. Bát Mê Muội: Có được hào Trẫm Triệu (các điềm tướng) khi cán 
tử lâm chung. 

e. Khởi Sinh Thiện Thú: Đạt được tối thiểu Cói Thiên Giới trong 
kiếp sống tiếp sau của mình. 


On the other hand, if he does not cultivate Khanti, the yogi may lose 
his patience and: 


181 


a. Be hated by most people. 

b. Have many enemies. 

c. Be faulty in his actions. 

d. Have an unhappy state of mind. 

e. Reach the four suffering states after he passes away. 

Mặt khác, nếu nhu vi ấy không trau giói Nhán Nai, hành già có thé 
mát sự kiên nhẫn của mình, và: 

a. Bị hầu hết mọi người căm ghét. 

b. Có nhiều kẻ thù. 

c. Hữu khuyết hãm trong các hành động của minh. 

d. Có một trạng thái tâm thức bất hạnh. 

e. Di đến bốn trạng thái đau khó (T; Khổ Thú) sau khi vị ấy quá vãng. 


Vipassana Meditation 
Thién Dinh Minh Sát Tué 


By practicing Vipassanã meditation, the yogi can face outside, as well 
as the inner sufferings. The yogi is instructed to be mindful of all feelings. 
The yogi will react to unfavorable feelings such as mosquito bites, by merely 
noting, "biting, biting, biting". When feeling the intense heat, the good yogi 
will note the warm sensation in his body. He notices the passing away of the 
warm sensation. The cessation of the warmth is of prime interest for the 
noting yogi. He ceases to react to the heat. When the others are blaming 
him, he is noting it as "hearing, hearing, hearing". The yogi who reaches 
Bhanga Nàna will merely be aware of the passing away of one single vowel 
after another. The noting mind for that single sound will perish, so also the 
conscious mind. The blaming words bring no meaning whatsoever to the 
mindful yogi. He is noting as, and when, it occurs. When the yogi with eight 
precepts feels hungry in the evenings, he notes his hunger. When he reaches 
Bhanga Nàna, some of his minor physical illnesses can be cured. As he 
notes, "pain, pain, pain", the pain ceases to exist at the point of noting, so 
also the noting mind. One noting brings about one cessation. The perishable 
nature of the phenomena is the major imprint in the mind cả the yogi. Bliss 
of Nibbüna is now within his grasp. 

Theo phuong thức thuc hành thién dinh Minh Sát Tuệ, hành giả có 
thé dói dién vói ngoai phán, cũng nhu những su dau khó ở nội phán. Hành 


182 


giả đã được chi dẫn dé chú niệm vào tắt cả moi cảm giác. Hành giả sẽ phản 
ứng với những cảm giác bát lợi chàng han như bị muỗi đốt, đơn thuần chỉ 
chú niệm là “chích đốt, chích đốt, chích đốt”. Khi cảm thấy sức nóng gay 
gắt, hảo hành giả sé chú niệm cảm thụ ở trong thân nhiệt của minh. Vi ây 
quan chú sự diệt vong của cảm thụ ấm áp. Sự chấm dứt của cảm giác âm áp 
là mối quan tâm hàng đầu đối với hành giả đang chú niệm. Vi áy không còn - 
phản ứng đối với sức nóng. Khi bị các tha nhân đang trách móc mình, vị ấy 
chỉ có chú niệm điều ấy là “thính văn, thính văn, thính văn”. Hành giả mà 
đạt đến Hoại Diệt Trí thì sẽ nhận thức một cách đơn thuần sự diệt vong lần 
lượt từng một nguyên âm này đến cái khác. Tâm đang chú niệm về âm thanh 
đơn nhất ấy sẽ tan biến, vả lại Tâm Ý Thức cũng như thế. Những lời trách 
móc không có nghĩa lý chỉ đối với hành giả đang chú niệm. Vị áy đang chú 
niệm đúng vào lúc và ngay khi nó hiện bày. Khi hành giả với tám điều học 
giới cảm thấy đói vào những buổi chiều tối, vị ấy chú niệm cảm giác đói của 
mình. Khi vị ây đạt đến Hoại Diệt Trí, một số thân bệnh tiểu tiết có thé được 
chữa khỏi. Khi vị ấy chú niệm “đau đớn, đau đớn, đau đớn”, sự đau đớn 
chấm dứt hiện hữu ngay thời khắc đang chú niệm, vả lại tâm đang chú niệm 
cũng như thế. Một sự chú niệm dẫn đến một sự chấm dứt. Thực tính di hủ 
lạn của tất cả các hiện tượng là ấn ký trọng yếu trong tâm thức của hành giả. 
Sự tinh lạc Níp Bàn bấy giờ ở trong tầm tay của vi y. 


Once, an old man who had been the father of the Buddha in the 
previous five hundred existences, grew sickly. He was over ninety years of 
age and knew that he had one last chance to see Buddha. He went and told 
the Buddha that he was getting old and sickly; he would never get well again; 
and asked the Buddha to give him one last teaching. The Buddha told the 
old man that no one was free from disease and old age. If someone said he 
was free from disease, it would only be that he did not know himself well. He 
was just foolish. But the teaching is: *Let it be painful in your body, do not 
let it be painful in your mind". | 

Một thuở no, có một lão ông mà đã từng là thân phu của Đức Phật 
trong năm trăm kiếp truóc, VỊ ấy đã dán dàn trở bệnh nhiều. Vi åy dà hon 
chín mươi tuổi tho và đã tri đắc rằng vi ây có một co hội cuối cùng để điện 
kiến Đức Phật. Vị ấy đã đến và tác bạch với Đức Phật rằng vị áy đã đang lão 
mại và đã trở bệnh nhiều, vị ấy sẽ không bao giờ khỏe lại được nữa, và đã 
yêu cầu Đức Phát ban phát cho vi ây một lời giáo huấn cuối cùng. Đức Phật 


185 


đã chỉ bảo lão ông rằng không một ai thoát khỏi bệnh hoạn và lão mại. Nếu 
như ai đó nói rằng vị ấy đã không phải bị bệnh hoạn thì điều đó chỉ là vị ấy 
đã cháng có hiểu biết rõ về bản thân minh. Vị ấy đã chỉ là xuân ngốc. Mà lời 
giáo huấn là: “Hãy dé nó bị đau đớn trong sắc thân bạn, đừng dé nó phải 
đau đớn ở trong tâm thức của bạn”. 


On the way out of Buddha's monastery, he met the Venerable 
Sãriputta. The monk noticed the brightness of the man's eyes. Knowing that 
the old man loved the Buddha like a son and was very close to the Buddha, 
he asked the man about the teaching. After hearing it, the monk supplemented 
the whole teaching given by the Buddha as: 

1. "Some feel pain in the body, as well as in the mind". 

2. "Let it be painful in the body, but not in the mind". 

Trên đường ra khỏi tu viện của Đức Phật, vị ấy đã gặp Trưởng Lão 
Sariputta. Vị tu sĩ đã nhận thấy độ sáng ngời ở đôi mát của nam nhân. Am 
tường răng lão ông đã yêu kính Đức Phật tự hồ một nam nhi và đã rất gần 
gũi Đức Phật, Ngài đã vấn hỏi nam nhân về lời giáo huấn. Sau khi đã thính 
văn điều ấy, vị tu sĩ đã bó sung toàn bộ lời giáo huấn đã được Đức Phát ban 
phát là: 

1. “Một số cảm thấy đau đớn ở trong sắc thân, cũng như ở trong tâm 
thức”. 

2. “Hãy để nó bị đau đớn ở trong sắc thân, mà không có ở trong tâm 
thức”. 


The first type of persons are those who do not have the insight that 
differentiates between Nama and Rüpa. They do not understand the concepts 
of the five constituent aggregates of: 

1.The body (Rüpa). 

2. The sensation (Vedam8). 

3. The perception (Safifía). 

4. The volitional activities (Sankhara). 

5. The consciousness (Vififianam). 

2-5 comprise Nama. 

Thé loại người đầu tiên là những người mà không có tué giác dé phân 
biệt giữa Danh Pháp và Sắc Pháp. Ho bát tuệ tri các khái niệm về năm khói 
tông hợp câu thành vé: 


184 


1. Sác thán (Sác Pháp). 

2. Càm thu (Tho). 

3. Suy tưởng (Tưởng). 

4. Hành sử ý chí (Tu Tác Y) (Hành). 
5. Tám Y Thức (Thức). 

2 — 5 bao gồm Danh Pháp. 


When the 'body is suffering' of its own accord, the yogi thinks that 
‘he’ is suffering. When "the Vedanā” is reacting of its own accord, the yogi 
thinks that ‘he’ is reacting. When "the Sañña” "the Sankhüra", "the 
Vififianam" are reacting of their own accord, the yogi thinks that ‘he’ is 
reacting. 

Khi *sác thán dang dau khó" theo bàn chát tùy thích của chính nó, 
hành giả nghĩ suy rằng “vị ấy” đang đau khổ. Khi “Thọ” đang phản ứng 
theo bản chất tùy thích của chính nó, hành giả nghĩ suy rằng “vị ấy” dang 
phản ứng. Khi “Tưởng”, “Hành”, “Thức” đang phản ứng theo bản chất 
tùy thích của chính nó, hành giả nghĩ suy rằng “vị ấy” đang phản ứng. 


Jf the yogi understand Nama and Rüpa, he will feel painful only in his 
body, not in his mind. Twenty kinds of Attaditthi are totally destroyed from 
the yogi's mind. Sometimes, the yogi reports to the Sayüdaw that the pain is 
one thing, and the noting mind is a separate thing. Some even report that the 
pain seems to be outside the body, somewhere else. 

Nếu nhu hành giả tué tri Danh Pháp và Sắc Pháp, vị ấy chỉ sẽ cảm 
tháy dau dón ó trong sác thán minh, không có ở trong tâm thức của vi ấy. 
Hai mươi thể loại Ngã Kiến đã hoàn toàn bị tiêu diệt khỏi tâm thức của hành 
giả. Đôi khi, hành giả trình pháp với Đại Trưởng Lão rằng sự đau đớn là một 
Pháp, và tâm đang chú niệm là một Pháp riêng biệt. Một số tha65m chí trình 
_ pháp răng sự đau đớn dường như là ở bên ngoài sắc thân, ở một nơi nào khác 
đây. 


When the yogi reaches Bhanga Ñana, one noting brings about one 
cessation. The yogi is not disturbed by the pain. Although the yogi's body has 
pain, the mind of the yogi, which is concentrating on catching up with the 
process of cessation is not painful. 


185 


Khi hành giả dat đến Hoai Diệt Trí, một sự chú niệm dẫn đến một sự 
chấm dứt. Hành giả đã không bị đả nhiễu bởi cơn đau. Mặc dù sắc thân của 
hành giả bị đau đớn, tâm thức của hành giả, mà đang định mục để đuổi kịp 
quá trình của sự chấm đứt thì không có đau đớn. 


Part II - Nibbana (Enlightenment) 
Phàn II - Níp Bàn (Su Giác Ngộ) 


Nibbüna is the most noble Dhamma, the audience here is striving to 
reach Nibbüna. Some wonder whether it really is there. Nibbüna cannot be 
seen with the eyes. Just as air cannot be seen by us, but everyone knows that 
it is there. | 

Níp Bàn là Thánh Pháp tối thượng, hàng khán thính giả ở đây dang 
phán đầu dé đạt đến Níp Bàn. Một số tự hỏi liệu nó có thực sự khả đắc không. 
Níp Bàn không thé nào được trông thấy bằng đôi mát. Cũng như không khí 
chúng ta không thé nào trông thấy được, thé nhung mọi người đều tri đắc 
rằng Níp Bàn thì khả đắc. 


How can we see Nibbüna ? By practicing Vipassana Meditation. 
When the yogi reaches the Magga (Path) and Phala (Fruition); the yogi sees 
Nibbüna. lt is appropriate to explain the series of Insight Knowledge 
(Vipassanà Nàna) as follows: 

Làm thé nào chüng ta có thé tróng tháy Níp Bàn ? Theo phuong thüc 
thực hành thiền dinh Minh Sát Tuệ. Khi hành giá đạt đến Dao (Đạo Lộ) và 
Quả (Quả Vị); hành giả thâm thị Níp Bàn. Thật thích hợp để giải thích chuỗi 
Tri Thức Tuệ Giác (Minh Sát Trí) như sau: 


The First Insight: Nama - Rüpa Pariccheda Nana 
. Tuệ Giác Thứ Nhất: Danh Sắc Phân Biệt Trí 


When the yogi enters the meditation center to note on the rise and fall 
of his abdomen; he thinks that ‘his’? abdomen is rising, ‘his’ abdomen is 
falling. He’ is noting. When noting the sense of touch while sitting, "his" 
body is sitting and touching, and 'he' is noting. As concentration increases, 
he will find that the manner of the rising of the abdomen is one separate 
entity, and the conscious mind knowing the rise of the abdomen is another 


186 


separate entity. The phenomena such as rising, falling, sitting, touching are 
Rüpa Dhamma which do not have consciousness. The noting mind is Nama 
Dhamma. Some foreign yogis reported to the Sayüdaw that, in the early days 
of their retreat, there was just themselves, one and only one. Now it seemed 
there were two of themselves all the time. 

Having reached the first Ñāna, the wrong view of the concept of T, 
(Sakkaya Ditthi) is destroyed. The yogi understands that the terms such as 
T, ‘he’ are Lokavohãra (conventional usage). 

Khi hành giả di vào trung tâm thiền dinh dé chú niệm vào su phóng 
lén và su xóp xuóng cüa bung minh; vi ây nghi suy rằng “bụng của mình” 
đang phông lên, “bụng của mình” đang xộp xuống. “Vị ấy” đang chú niệm. 
Khi chú niệm xúc giác trong khi đang an tọa, “sắc thân của vị ấy” đang an 
tọa và đang tiếp xúc, và “vị ấy” đang chú niệm. Khi su định thức tăng trưởng, 
vị ây sẽ nghiệm thấy rằng cách thức phồng lên của bụng là một thực thê riêng 
biệt, và Tâm Ý Thức đang tri đắc sự phông lên của bụng là một thực thể riêng 
biệt khác nữa. Các hiện tượng chắng hạn như là sự phòng lên, sự xộp xuống, 
sự an tọa, sự tiếp xúc là Sắc Pháp và chúng không có Tâm Ý Thức. Tâm 
thức đang chú niệm là Danh Pháp. Một số hành giả nước ngoài đã trình 
pháp với Đại Trưởng Lão răng, trong những ngày đầu ở khóa tu tĩnh tâm của 
họ, chỉ có chính tự ngã của họ, chỉ có một người duy nhứt. Bây giờ dường 
như lúc nào cũng có hai người trong tự ngã của họ. 

Khi đã đạt đến Tuệ Trí thứ nhứt, quan điểm sai lầm về khái niệm cái 
“lôi” (Hữu Thân Kiến) đã bi tiêu diệt. Hành giá tuệ tri rằng các thuật ngữ 
chăng hạn như là “Tôi”, “vị ấy” là Thành Ngữ Phó Thông Thế Tục (cách 
sử dung phó thông). 


The Second Insight: Paccayapariggaha Nana 
Tuệ Giác Thứ Hai: Duyên Sinh Thủ Chấp Trí 


All phenomena such as the rise of the abdomen, the fall of the abdo- 
men, sitting, touching — all happen first; the noting consciousness follows to 
note the above bodily phenomena. The bodily phenomena are the causes, and 
they cause the mind to notice. The noting mind is the effect. 

Mọi hiện tượng chăng han nhu sự phông lên của bụng, sự xộp xuống 
của bụng, sự an tọa, sự tiếp xúc — tất cả đều xảy ra trước tiên; Tâm Ý Thức 
đang chú niệm tiếp theo sau dé chú niệm các hiện tượng thuộc về sắc thân ở 


187 


trên. Các hiện tuong thuộc về sắc thân là những tác nhân, và chúng khiến 
cho tâm thức quan chú. Tâm thức đang chú niệm là hệ quả. 


Some yogis experience variations in the pattern of the rising or the 
falling of the abdomen; the abdomen does not rise up straight toward the 
front. Sometimes, it rises nearer to one side of the body in a lopsided manner. 
Sometimes, it is rotating while rising. Sometimes, the yogi notices that the 
rise occurs at the top of his head, sometimes on his hand. 

Một số hành giả trái nghiệm những biến thé trong mô hinh của sự 
phông lên hoặc sự xộp xuống ở bụng; bụng không có phông lên thăng hướng 
về phía trước. Đôi khi, nó phông lên gần như ở một bên của sắc thân trong 
cách thức bát cân xứng. Đôi khi, nó dang xoay chuyên trong khi dang phông 
lên. Đôi khi, hành giả quan chú răng sự phông lên hiện bày ở trên đỉnh đầu 
của mình, đôi khi ở trên bàn tay của mình. 


The changing mode of rising is the cause. The noting mind following 
is the effect. The yogi who understands that can be called *Cüla Sotapanna" 
(one who future is ensured in the sense that his next existence will not be in 
an Apaya region). It is much to be striven for. He achieves supportive results 
out of the Buddha's Sásana. He is sure to be in Sugati (a happy state) in his 
rounds of rebirth. Whatever other religions say about his practice, he will 
not be shaken. | 

Việc thay đổi biću hiện của sự phóng lên là tác nhân. Tâm thức đang 
chú niệm tiếp theo sau là hệ quả. Hành giá mà tué tri điều đó có thé được 
goi là “Tiểu Thất Lai” (là bậc mà tuong lai đã được đảm bảo theo ý nghĩa 
rằng kiếp sống kế tiếp của vị áy sẽ không ở trong Cói Thống Khổ). Điều đó 
phải phấn đấu thật nhiều để có được. Vị ấy thành tựu những kết quả hỗ trợ 
từ Phật Giáo. Vị ấy đoan chắc sẽ ở trong Thiện Thú (môt trạng thái hạnh 
phúc) trong các vòng tuyển chuyên tục sinh của mình. Dù cho những tôn giáo 
khác nói như thế nào về việc thực hành của vị ây, vị íy sẽ không bị dao động. 


Some believe that things happen naturally without cause. It is termed 
Ahetukaditthi (causeless belief). The yogi will never accept that. He knows 
that the disparity between poor and rich must have some cause. 

Một số có niềm tin rằng các Pháp đã phát sinh một cách tự nhiên mà 
không có tác nhân. Điều đó được định danh là Vô Nhân Kiến (niềm tin vô 


188 


nhân quá). Hành giá sẽ không bao giờ tín thọ điều ấy. Vị ấy tri đắc rằng sự 
khác biệt nhau xa giữa nghèo và giàu tất phải có một số tác nhân. 


Some believe that all beings are created by the Brahma, or Creator. 
It is termed Visama Hetukaditfhi (unequal belief in creators). In fact, if the 
Brahma had created all beings, the Brahma, being full of Mettü (love and 
compassion) would have wanted all beings to be the best. But some are very 
wealthy, very beautiful, and of noble mind; whereas some àre very poor, very 
ugly and of a wicked disposition. The cause which is Mettà from the Brahma, 
has the effect of disparity. The cause and the effect are not in balance. The 
yogi will not accept that. The yogi knows by his meditation that, if he 
cultivates a noble attitude, his behavior, his manners will all be pleasing and 
pleasant. When he is defective in his attitude, his actions, his looks will be 
coarse and ugly. He will not believe in the concept of creation. People are 
rich now, due to their past good Kamma. He will avoid doing evil deeds and 
he will choose to do good deeds. Therefore his present Kamma is all good 
Kamma. He will not go to the Apáya regions (woeful states) in his next life. 

Một số có niềm tin rằng tất cả chúng hữu tinh đã được Dáng Pham 
Thiên, hoặc Đẳng Sáng Tạo tạo ra. Điều đó được định danh là Bất Bình 
Đăng Vô Nhân Kiến (niềm tin bất bình đẳng vào các Đắng Sáng Tạo). Trong 
thực tế, néu như Dáng Phạm Thiên đã tất cá các chúng hữu tinh, thì Đắng 
Phạm Thiên, với dày đủ lòng Từ Ái (tinh thương và lòng bi mẫn) sẽ muốn 
tát cả chúng hữu tình trở nên tối hảo. Thé nhưng một số rất giàu có, hết sức 
mỹ lệ, và có tâm hồn thánh thiện; trong khi đó một số thì rất nghèo khó, hết 
sức xâu xí, và có một tâm tính ác độc. Tác nhân Từ Ái mà từ nơi Đắng Phạm 
Thiên có hệ quả sai dị. Tác nhân và hệ quả không có quân bình. Hành giả 
sẽ không chấp nhận điều đó. Hành giả tri đắc rằng, qua việc thiền định của 
mình, nếu như vị ấy tu dưỡng một thái độ thánh thiện thì hành vi của mình, 
các cử chỉ của mình đều sẽ duyệt ý và khả ái. Khi vị ấy có khuyết điểm trong 
thái độ của minh, các hành động của mình, vé bé ngoài của vị ấy sẽ bát nhã 
và xâu xí. Vị áy sẽ không có niềm tin vào khái niệm của sự sáng tạo. Người 
ta giàu có bây giờ, là do bởi Thiện Nghiệp Lực quá khứ của họ. Vị ấy sẽ 
tránh xa trong việc tao tác những bát thiện hanh và vi ây Sẽ quyết định tạo 
tác những thiện hạnh. Vì thế, Hiện Nghiệp Lực của vị ấy đều là Thiện 
Nghiệp Lực. Vị ấy sẽ không đi đến những Cói Thống Khó (những trạng thái 
thống khổ) trong kiếp sống sau của mình. 


189 


The Third Insight: Sammàsana Ñãna 
Tuệ Giác Thứ Ba: Phó Thông Trí (Quán Trạch Trí) 
(Tuệ Quán Trạch Phó Thông Tướng) 


The yogi faces all types of pains, aches, nausea, stomachaches, 
shaking of his body, swaying of his body throughout his meditation. He faces 
mental as well as physical suffering. He feels that his Khandhà (body) is a 
load of suffering (Dukkha). He also finds that suffering varies and changes 
places. Suffering itself is not permanent (Anicca). The yogi feels that 
although he came to meditate to find peace and bliss, at that moment, he 
cannot obíain, nor create, what he had anticipated. He has no say in the 
matter. His Khandhà is not responding to his desire (Anatta). Sammüasana 
Nàna is explained as the knowledge of investigation of the three 
characteristics of composite things. 

Hành già đối diện với tất cá các thé loai đau đớn, các nói dau nhức, sự 
buôn nôn, những nỗi dau da dày, sự dao động của sắc thân mình, sự đao bài 
(lay động lắc lư) của sắc thân mình trong suốt quá trình thiền định của mình. 
Vị ấy đối diện nỗi đau khó thuộc về tinh thần cũng như thuộc vé thé chất. Vi 
áy cảm thấy răng Các Uán (sắc thân) của minh là một gánh nặng của sự đau 
khó (Khổ Dau). Vị ấy cũng nghiệm thấy rằng nỗi dau khó sai di và biến đổi 
các vị trí. Tự bán thân nỗi dau khó là không thường tồn (Vô Thường). Hành 
giả cảm thấy rằng mặc đù vị ấy đã đến để hành thiền để tìm thấy sự bình an 
và trạng thái tinh lac, nhưng tại khoảnh khắc ấy, vị áy không thé nào đạt được 
mà cũng không thé kiến tạo được, những gi mà vị ấy đã trù tính. Vị ấy không 
có quyên phát biéu ý kiến trong vẫn dé này (môt hữu phát ngôn quyên). Khói 
Uẫn của vị ấy không đáp ứng điều mong muốn của vị ấy (Vô Ngã). Phó 
Thông Trí (Quán Trạch Trí) đã được giải thích là tri thức thám duyệt vé 
ba đặc tướng của các Pháp hợp thành. 


The Fourth Insight: Udayabbayanupassanà Nana 
Tuệ Giác Thứ Tu: Sinh Diệt Tùy Quán Trí 


The yogi does not have physical pain anymore. Therefore, the mind 
is also is free from suffering. The yogi's body as well as his mind are light, 
soft, pliant and well - behaved. Those who used to change positions two 
times during one sitting, may need no change of position at all. The sense - 


190 


objects and the noting mind are very compatible. The yogi enjoys physical 
well — being as well as mental well - being. He enjoys bliss (Pūti). He sees 
light, colours, celestial beings, monasteries, stupas, etc. These are the 
manifestations of early Udayabbaya Ñana. 

Hành giả không còn dau đớn vé thé chát nữa. Vi thé, tâm thức cũng 
không còn đau khổ. Sắc thân của hành giả cũng như tâm thức của vị ấy nhẹ 
nhàng, nhu nhuyễn, dé uốn nắn và đoan chính. Với những vị mà đã từng 
thay dói tư thế hai lần trong một lần an tọa, có thé không cần phải thay đổi 
tư thế chút nào cả. Các cảnh trần và tâm thức đang chú niệm hết sức tương 
phù. Hành giả thụ hưởng sự bình yên thuộc vé thé chát cũng như sự an lạc 
về tỉnh thần. Vị ấy thụ hưởng sự tĩnh lạc (Hỷ). Vị ây trông thấy ánh sáng, các 
màu sắc, chúng thiên hữu tình, các tu viện, những bảo tháp, v.v. Những điều 
này là các sự biểu hiện ban đầu của Sinh Diệt Trí. 


As insight matures, the yogi notices the arising and then the perishing 
of the rise of the abdomen. He notices the arising and then the perishing of 
the fall of the abdomen. All phenomena have two parts, coming into being 
and then passing away. The yogi is happy because he can note all 
Udayabbaya Nàna is explained as the knowledge of arising and passing 
away of phenomena. 

Khi tuệ giác thành thục, hành giá quan chú sự phát sinh và sau đó là 
sự tan bién của sự phóng lên ở bung. Vị ấy quan chú sự phát sinh và sau đó 
là sự tan biến của sự xộp xuống ở bụng. Tất cả các hiện tượng đều có hai 
phán, đi đến hinh thành và sau đó là diệt vong. Hành giả vui mừng vì vị ấy 
có thé chú niệm được hết tất cả. Sinh Diệt Trí đã được giải thích là tri thức 
VỀ SỰ phát sinh và sự diệt vong của các hiện tượng. 


The Fifth Insight: Bhanganupassana Nana 
Tuệ Giác Thứ Năm: Hoại Diệt Tùy Quán Trí 


This Ñana emphasizes the perishable nature of all phenomena. 
The beginning of the rise of the abdomen is not clear to him anymore. Only 
the passing away of the rise of the abdomen is distinct. While walking, he 
cannot find the beginning of his lifting the foot, nor the beginning of his 
movement forward, nor the beginning of the downward motion of his foot. 
He notices the end part of his lifting, the end part of his forward movement, 


191 


and the end part of his downward press. Ending of all phenomena is distinct. 
The sense - object as well as the consciousness perish all the time. He does 
not find any form or matter in his Khandhà (body). This is called 'strong and 
Successful” Vipassana. He cannot find anything permanent in his Khandhà 
(Anicca Lakkhana). The flux of cessation is so much and so fast that he finds 
suffering (Dukkha Lakkhana). He cannot prevent nor correct it (Anatta 
Lakkhana). Bhanga Nàna is explained as knowledge which reflects on the 
breaking up or perishable nature of composite things. 

Tué Trí này nhán manh thực tính di hủ lan của tất cả các hiện tượng. 
Điểm khởi đầu của sự phóng lên ở bụng không còn rõ ràng đối với vị áy nữa. 
Chi có sự diệt vong của sự phông lên ở bụng là minh hiển. Trong khi bộ hành, 
vị ấy không thé nào nghiệm thấy điểm khói đầu của việc đỡ bàn chán mình 
lên, mà cũng không có điểm khói đầu của động tác mình hướng về phía trước, 
mà cũng không có điểm khởi đầu của sự vận động bàn chân mình hạ xuống. 
Vị åy quan chú phân kết thúc của việc mình đỡ lên, phần kết thúc của động 
tác mình hướng vé phía trước, và phần kết thúc việc nhấn xuống của minh. 
Điểm kết thúc của tất cả các hiện tượng đều minh hién. Cảnh trần cũng như 
Tâm Ý Thức thường luôn tan biến. Vị ấy không nghiệm thấy bất luận hình 
thức hoặc chát liệu nào trong khối Uán (sắc thân) của mình. Điều này được 
gọi là Minh Sát Tuệ “mạnh mé và viên mãn”. Vị áy không thé nào nghiệm 
thấy bất luận điều chi thường tồn trong khối Uán của mình (Vô “Thường 
Thực Tướng). Sự đình chỉ bất đoạn lại quá nhiều và quá nhanh đến nỗi vị 
íy nghiệm thấy sự khó đau (Khổ Dau Thực Tướng). Vị ấy không thé nào 
ngăn cán mà cũng không điều tiết được nó (Vô Ngã Thực Tướng). Hoai 
Diệt Trí đã được giải thích là tri thức mà phản tỉnh về thực tính sách tán hoặc 
di hủ lan của các Pháp hợp thành. 


The Sixth Insight: Bhayãnupassanã Nàna 
Tuệ Giác Thứ Sáu: Kinh Cụ Tùy Quán Trí 


Whatever the yogi notes, it just perishes. The yogi feels afraid of his 
Khandha. This Nàna is explained as knowledge of the presence of. il of 
composite things. 

Bát luận điều chi mà hành giá chú niệm, nó chỉ có tan biến. Hành giả 
cảm thấy sợ hãi về khối Uẫn của mình. Tuệ Trí này đã được giải thích là tri 
thức vé sự hiện điện nỗi sợ hãi của các Pháp hop thành. 


192 


The Seven Insight: Adinanupassana Nana 
Tuệ Giác Thứ Bảy: Khón Khổ Tùy Quán Trí 


Since all phenomena out of his Khandh perish all the time, he begins 
to find his Khandhã as a decaying, rotting heap. He finds fault with it. 
Adinava Ñana is explained as knowledge which reflects on the danger of 
composite things. 

Vi tất cả các hiện tượng từ khối Uán của mình thường luôn tan biến, 
vị ấy bắt đầu nghiệm thấy khối Uán của mình là một đống đang thối rữa, 
dang mục nát. Vị áy nghiệm thấy sai lầm với nó. Khốn Khổ Trí đã được giải 
thích là tri thức mà phản tỉnh sự nguy hiểm của các Pháp hợp thành. 


The Eight Insight: Nibbidanupassana Ñãna 
Tuệ Giác Thứ Tám: Yém Phién Tùy Quán Trí 


The yogi feels disgusted with his Khandhà. He wants to discard it very 
much. This Nana is explained as the knowledge which reflects on the feelings 
of disgust aroused by composite things that are dangerous. 

Hành giả cảm thấy đã yếm ó với khối Uán của minh. Vị ấy rất muốn 
để điểm xuất nó. Tuệ Trí này đã được giải thích là tri thức mà phản tỉnh về 
các cảm giác đã bị các Pháp tổng hợp kích hoạt yếm ó thật là nguy hiểm. 


The Ninth Insight: Mu&icitukamyatanupassana Nana 
Tuệ Giác Thứ Chín: Phóng Khí (Duc Thoát) Tùy Quán Trí 


The yogi does not wish to go on noting. He wants to discard his 
meditation. This Ñana is explained as the knowledge of the desire for release 
from composite things which cause feelings of disgust. 

Hành giả không còn muốn tiếp tuc chú niệm. Vị ấy muốn điểm xuất 
việc thiền định của mình. Tuệ Trí này đã được giải thích là tri thức tầm cầu 
dé giải thoát khỏi các Pháp hợp thành mà gây ra các cảm giác yếm ó. 


The Tenth Insight: Patisabkhanupassana Ñãna 
Tuệ Giác Thứ Mười: Quyết Ly Tùy Quán Trí 


195 


The yogi finds that he cannot stop just like that. He feels that he has 
lo go on noting. So he carries on with his meditation. In the Text, this 
situation is explained with a simile. 


Hành giá nghiệm thấy răng vị ấy không thé nào dinh trụ ngay như thé 
được. VỊ åy cåm tháy ráng vi åy phái tiếp tục việc chú niệm. Vì thế, vị ây 
tiếp tục với việc thiền định của mình. Trong Văn Bán kinh dién, tình huống 
này đã được giải thích với một ân dụ. 


A man went to a shallow pond, taking a net with him, to catch fish. He 


threw the net into water. He saw movements inside the net. He 
bend down and put one hand under the net to seize the fish. He 


held the fish tightly and brought it out of the water. Then, he realized that it 
was not a fish, but a poisonous snake with three stripes on its neck. He felt 
frightened. He wanted to discard it, but he could not simply drop it there. 
He felt fed up of holding it, so he took a deep breath. He held his hand very 
high, aimed well and then threw the snake to the farthest distance. 


Một nam nhân đã đi đến một cái ao can, dang cầm theo với vị áy một 
cái lưới, để bắt cá. Vị ấy đã ném cái lưới xuống nước. Vị ấy đã trông thấy 
những sự chuyển động bên trong cái lưới. Vị ấy đã cúi xuống và luồn một 
tay dưới cái lưới dé tóm láy con cá. Vị ấy đã giữ lẫy con cá một cách chặt 
ché và đã đưa nó lên khỏi mặt nước. Thé rồi, vị ấy đã chứng tri được ràng đó 
không phải là một con cá, mà là một con răn độc với ba văn ở trên có của nó. 
Vị ấy đã cảm thấy kinh sợ. Vị ấy đã muốn vứt bỏ nó, thé nhưng vị áy không 
thé nào bỏ nó xuống một cách đơn giản ở nơi đó được. Vị ấy đã cảm thấy 
yếm phiền của việc cầm láy nó, vì thé vị ấy đã hít sâu vào. VỊ áy đã gio tay 
của minh lên rất cao, đã nhằm kỹ lưỡng và rồi đã ném con rắn đến khoảng 
cách xa nhát. 


Similarly, the yogi finds that his Khandhaà is like a poisonous snake. 
The three stripes on the neck of the snake are the three characteristics of 
composite things. At this Nüna stage, pains, aches, Dukkha Vedanā appear 
again. However much he puts in effort to concentrate, the yogi finds that he 
wishes to change position very often. His mind is restless; also, his body is 
restless. He requires a lot of encouragement from the teacher. If the yogi 
doggedly carries on his hard work, he will reach the next Nāna soon. 


194 


Một cách tương tự, hành giả nghiệm thấy rằng khói Uán của mình tự 
hó một con rắn độc. Ba vàn ở trên có là ba đặc tướng của các Pháp hợp thành. 
Ở giai đoạn Tuệ Trí này, các con đau đớn, những su đau nhức, Khô Thọ lại 
xuất hiện. Dù cho vị ấy ra sức nỗ lực dé định mục bao nhiêu, hành giả nghiệm 
thấy rằng vị áy mong muốn dé thay đổi tư thế một cách hết sức thường xuyên. 
Tâm thức của vị ấy tiêu táo bất an; ngoài ra, sắc thân vị ấy thì tao động. Vị 
áy yêu cầu rất nhiều sự có lệ từ vị giáo thọ. Nếu như hành giả tién hành công 
việc khó khăn của mình một cách ngoan cường thì vị åy sé sóm dat dén Tuê 
Trí tiép theo. 


The Eleventh Insight: Saükharupekkha Nana 
Tuệ Giác Thứ Mười Một: Hành Xà Trí 


Suddenly, the yogi who felt that he was nearly failing, finds that he 
can meditate again. All sense - objects as well as the noting mind are doing 
their work spontaneously again. As time goes on, noting become very soft 
and subtle. The yogi can go on noting for two to three hours at a stretch. He 
does not feel frightened. He is not suffering. He can face all phenomena with 
equanimity. 

Một cách đột nhiên, hành giả mà đã cảm thấy rằng mình gần như đã 
thất bại thì vị ấy nghiệm thấy rằng minh có thé hành thiền trở lại. Tất cả các 
cảnh trần cũng như tâm thức chú niệm đang tác hành công việc của chúng 
một cách tự phát trở lại. Khi thời gian trôi chảy liên tục, việc chú niệm trở 
nên rất nhu hòa và tinh xảo. Hành giả có thé tiếp tục việc chú niệm liền một 
mach trong hai hoặc ba giờ đồng hó. Vị ấy không cảm thấy kinh sợ. Vị ấy 
không có đau khô. Vị ấy có thê đối điện tất cả các hiện tượng với sự trấn tịnh. 


The Twelfth Insight: Anuloma Nàna 
Tuệ Giác Thứ Mười Hai: Thuận Tùng Trí 


The Buddha said this Nàna is worthy of reaching Magga and Phala. 
It happens in a very short duration. It is an adaptive knowledge which rises 
in connection with the Four Noble Truths. 

Đức Phát đã nói Tuệ Trí này xứng đáng cho việc đạt đến Dao và Quả. 
Nó xảy ra trong một thời lượng rất ngắn. Nó là một tri thức thích hợp thăng 
khởi hữu quan với Tứ Thánh Dé. 


195 


The Thirteenth Insight: Gotrabhü Nàna 
Tuệ Giác Thứ Mười Ba: Chuyển Tộc Trí 


The linkage to being a common worldling (Puthujjana) is totally cut 
off. The yogi becomes a member of the distinguished Noble Men (Ariya). A 
yogi reports that he feels as though he is coming out of a region which is full 
of misery and which is burning, and then entering a region which is very cool 
and very peaceful. Just one noting of this Ñana can mature the concentration 
of the yogi to move on to the next Nüna. 

Mối liên kết làm thành một người thé tuc thông thường (Phàm Phu) 
hoàn toàn bị cắt đứt. Hành giả trở thành một thành viên của Chư Thánh Nhân 
thù thắng (Thánh Nhân). Hành giả trình pháp rằng vị ấy cảm thấy như mình 
đang thoát ra khỏi một lãnh vực đầy khốn khổ và đang bị thiêu đốt, và sau 
đó tiến nhập một lãnh vực hết sức mát mẻ và rất an tịnh. Chỉ một chú niệm 
trong Tuệ Trí này có thể phát sinh thành thục sự định thức của hành giả để 
tiếp tục tiến đến Tuệ Trí tiếp theo. 


The Fourteenth Insight: Nibbana 
Tuệ Giác Thứ Mười Bốn: Níp Bàn 


In this Nàna, defilements which take the yogi to the four suffering 
states have been broken off. Some defilements are completely destroyed. The 
sense of self doubt, scepticism, misunderstanding of rules and rituals and 
disciplines will be cut off. | 

Trong Tuệ Trí này, các Pháp ué nhiễm mà dua hành giả đến bón trang 
thái đau khó đã bị chiết đoạn. Một số Pháp ué nhiễm đã bị tiêu diệt một cách 
hoàn toàn. Cám giác hoài nghi về tự ngã, thái độ hoài nghi, sự ngộ giải vé 
những quy tắc và các lễ tục và những kỷ luật sẽ bị cắt đứt. 


There is no happening. There is no awareness of anything. 
Feeling and awareness suddenly cease. The sense - objects and the noting 
mind both cease to function in the state of Nibbüna. The first cessation of 
sensation is Gotrabhi Nüna and it has Nibbüna as its object. It lies between 
the mundane and supramundane existence. The next cessation of sensation 
is Magga Nàna and it has Nibbüna as its object. It is supra - mundane. 
Defilements are eradicated. The final cessation is called Phala Ñana; it has 


196 


Nibbüna as its object. It is supramundane. In Phala Nüna, Nibbüna can be 
experienced again and again. That is how the yogi comes and sees Nibbüna 
himself. 

__ Không có xáy ra diéu chi. Khóng có su ý thức vé bát luận điều chi. 
Cảm giác và sự ý thức đột nhiên đình chỉ. Các cảnh trần và tâm thức đang 
chú niệm cả hai đều đình chỉ chức năng trong trạng thái Níp Bàn. Sự đình 
chỉ đầu tiên về cảm thụ là Chuyên Tộc Trí và nó có Níp Bàn làm đối tượng 
của nó. Nó năm ở giữa kiếp sống hiệp thế và siêu thế. Sự đình chỉ về cảm 
thụ tiếp theo là Đạo Trí và nó có Níp Bàn làm đối tượng của nó. Nó là siêu 
thé. Các Pháp ué nhiễm đã bị căn trừ. Sự đình chỉ cuối cùng được gọi là Quá 
Trí; nó có Níp Bàn làm đối tượng của nó. Nó là siêu thế. Trong Quả Trí, 
Níp Bàn có thể được trải nghiệm nhiều lần. Đó là cách thức bản thân hành 
giả tự đạt đến và thâm thị Níp Bàn. 


Part III — Sabba Papanca Akärana Duccarita 
(Deeds Of Bad Conduct) 
Phân III - Chư Ác Hanh Mac Tác (Không tác hành những ác hanh) 


In this chapter, Ovüda Patimokkha requires monks: 

1. Not to kill others. 

2. Not to ill — treat others. 

It is only for monks, whereas for lay disciples, the following points are 
required — Sabba Papanca Akarana: Sabba: every; Papa: evil — doing; 
Akarana: non — action, omission, abstaining. 

One must not do ill. One must avoid doing evil (Duccarita). There 
are ten types of Duccarita in brief. 

Trong phán chú yếu này, Giáo Giới Biệt Biệt Giải Thoát yêu cầu các 
tu si: 

1. Bát sát tử tha nhân. 

2. Bất ngược đãi tha nhân. 

Đó là chỉ dành các tu sĩ, trong khi đó đối với hàng đệ tử tại gia, đã yêu 
cầu những điểm sau đây: Chư Ác Hạnh Mạc Tác: Chư: mọi; Ác Hạnh: tác 
ác; Mạc Tác: không tạo tác, bài trừ, giới trừ. (Không tạo tác mọi ác hạnh). 

Người ta không được làm điều xáu ác. Người ta phải tránh xa việc tạo 
tác điều bát thiện (Ác Hạnh). Một cách tóm lược có mười thể loại Ác Hanh. 


197 


Kayaduccarita (Physical Wrong Doing) 
I. Pünátipütà: injuring and killing living beings. 
2. Adinnüdünàü: taking or destroying animate and inanimate 
properties which have not been given. 
3. Kümesumicchücürü: committing sexual misconduct. 


Thán Ác Hanh (Thán Tà Hanh) 
1. Sát Sinh: việc làm tón thương hoặc việc sát tử chúng sinh hữu tinh. 
2. Thâu Đạo: việc lấy hoặc việc phá hủy những tài sản hữu sinh mạng 
và vô sinh mạng mà đã không được cho. 
3. Tính Dục Tà Hạnh: việc phạm phải bất đoan hành vi tính dục. 


Vaciduccarita (Verbal Wrong Doing) 
Mausavada: telling lies. 
Pisunavácü: backbiting and calumny. 
Pharusavácà: using abusive language. 


mu o ba om 


Samphappalàüpà: taking part in frivolous conversation. 
Ngữ Ác Hanh (Ngữ Tà Hanh) 

1. Vọng Ngữ: việc nói dối. 

2. Ly Gián Ngữ: việc nói xấu sau lưng (bối hậu phi bóng) và nói lời phi 
báng. 

3. Thô Ác Ngữ: việc sử dụng lời lẽ thóa mạ. 

4. Hồ Ngôn Loạn Ngữ: tham gia vào cuộc trò chuyện phù phiém (khinh 
phù đàm thoại). 


Manoduccarita (Mental Wrong Doing) 

I. Abhijjhà: covetousness. 

2. Byápáda: malevolence. 

3. Micchāditthi: wrong views. 

Y Ác Hanh (Y Tà Hanh) 

1. Ý Tham Ái: lòng tham lam. 
2. Y Cru Hàn: ác y. 
3. Y Tà Kiến: những kiến giải sai làm. 


The first four types of wrong doing are understood by most Buddhists. 
The fifth type is malice (Pisupavücá). By your speech, if it could cause 


198 


dissension between friends — that speech is Pisupaváca. It is not beneficial 
at all. Furthermore, so as to create a good impression of yourself. if you 
speak out and if that speech causes a bad impression of others — that speech 
would be considered Pisunavücü. Even monks have to be careful about it. 
Monks cannot say: "Only their school is of good Sila and high Samadhi; 
other's schools are not of this standard of Sila and Samüdhi". That is 
Pisunavacü. Some families say: "Only their family members are of good 
conduct. Other families are deficient in conduct". That is Pisunaváca. 

Bốn thé loại đầu tiên của tà hạnh đã được hầu hết hàng Phật Tử tuệ 
tri. Thé loại thứ năm là ác ý (Ly Gián Ngữ). Qua khẩu ngữ của bạn, nếu nhu 
nó có thé gây ra sự phân tranh giữa các bằng hữu — khẩu ngữ ấy là Ly Gián 
Ngữ. Nó không có lợi ích chút nào cả. Hơn nữa, nhằm để kiến tạo một hảo 
ấn tượng về tự ngã của bạn, néu nhu ban nói ra và nếu như khẩu ngữ áy gây 
ra một hoại ấn tượng về tha nhân — khẩu ngữ ấy có thé được xem là Ly Gián 
Ngữ. Ngay cả các tu sĩ cũng phải cán trọng về điều đó. Các tu sĩ không thể 
nào nói rằng: “Chỉ học viện của họ là có Giới Luật tốt và Định Lực cao; các 
học viện của tha nhân thì không có tiêu chuẩn về Giới Luật và Định Lực 
này. Đó là Ly Gián Ngữ. Một số gia đình nói rằng: “Chỉ những thành viên 
trong gia đình của họ là có hảo phẩm hạnh. Các gia đình khác thì khiếm 
khuyết trong phẩm hạnh”. Đó là Ly Gián N cit. 


The sixth type of wrongdoing is to use abusive language. Sometimes, 
parents speak harshly to teach their children. Meditation teachers use harsh 
speech to impress upon their students the importance of meditation. These 
types of speech are not considered as Pharusaváca. 

Thé loai thứ sáu của tà hanh là sử dung lời lẽ thóa ma. Đôi khi, Cha 
Mẹ nói một cách nghiêm mệnh dé chi dạy những con trẻ của họ. Các vị thiền 
sư sử dụng khâu ngữ nghiêm huấn dé minh ký các học viên của mình về tầm 
quan trọng của thiền định. Những thé loại khẩu ngữ này thì không được xem 
là Thô Ác Ngữ. 


To illustrate: once, a mother got into a harsh argument with her son. 
The son decided to leave the house. Not wishing him to leave, the mother 
said that he may encounter a buffalo on the street, and get knocked down by 
it. The son left the house, and came across a wild buffalo crashing down on 
him. He immediately remembered his mother, and said: "If my mother said 


199 


those words without really intending it to happen; may this buffalo go 
away!". The animal suddenly turned away from him. Despite her harsh 
speech, her intention (mind) was kind. It is, therefore, not considered as 
Pharusavàca. 

Dé minh hoa: một thuở no, một người me đã bi lâm vào một cuộc 
tranh cãi gay gắt với con trai mình. Người con trai đã quyết dinh dé rời khỏi 
nhà. Không muốn anh ta ra đi, người mẹ đã nói rằng anh ta có thể gặp phải 
một con trâu trên đường phố, và bị nó húc ngã xuống. Người con trai đã rời 
khỏi nhà, và đã gặp một con trâu hoang đâm bó vào anh ta. Vi áy ngay lập 
tức đã hoài niệm người mẹ của mình, và đã nói rằng: “néu như mẹ tôi đã nói 
những lời nói ấy mà không thực sự có tác ý nó xảy ra; có thé con trâu này bó 
đi !" Con vật một cách đột nhiên đã bỏ đi, không nhìn đến anh ta. Mặc dù 
khẩu ngữ của bà ấy khắc nghiệt, tác ý (tâm thức) của bà đã là hữu hảo. Do 
đó, nó không được xem là Thô Ác Ngữ. 


Generally, an action is considered as Pharusavácáà if both the speech 
and the intention (mind) are harsh. | 

Sometimes, people with harsh intentions, use soft and polite speech. 
Nevertheless, this is also considered to be Pharusavácá. 

Nói chung, một hành động được xem là Thô Ác Ngữ nếu như cả hai 
vừa khẩu ngữ và vừa cá tác ý (tâm thức) đều khắc nghiệt. 

Đôi khi, người ta với những tác ý khắc nghiệt, sử dụng khẩu ngữ nhu 
nhuyến và lich sự (khẩu mật phúc kiếm). Dù sao di nữa, điều này cũng được 
xem là Thô Ác Ngữ. 


To illustrate: once, a king was giving an audience to several princes 
from neighbouring countries. A criminal had been caught at that time. The 
king had ordered, beforehand, that the criminal must be brought to him 
immediately, as soon as he had been caught. The king pleasantly told guard 
to take the criminal to the forest and to let him sleep. The order actually, 
was to put the criminal to death in the forest ! Despite his seemingly pleasant 
words, the king's intention (mind) was harsh. It is, therefore, considered as 
Pharusavàcàa. 

Dé minh hoa: mót thuó no, mót nhà vua dá dang ban phát mót só 
hoàng tử từ các nước láng giéng được yết kiến. Một tội phạm đã bị bát vào 
thời điểm ấy. Nhà vua đã ra lệnh, từ trước, rằng tội phạm phải được mang 


200 


đến cho ông ta ngay lập tức, ngay sau khi anh ta đã bị bắt. Nhà vua đã bảo 
cảnh vệ một cách khá ái là hãy đưa tội pham đến khu rừng và để cho anh ta 
ngủ yên. Mệnh lệnh thực ra, đã là sắp xếp cho tội phạm phải chết ở trong 
rừng già ! Mặc dù những lời nói của ông ta có vẻ khá ái, tác ý (tâm thức) của 
nhà vua đã là khắc nghiệt. Do đó, nó được xem là Thô Ác Ngữ. 


Ihe seventh type of wrongdoing is Samphappalüpà. Conversations 
which do not bring about benefit for Loka (the world, the population), as 
well benefit for Dhamma, are considered Samphappalüpà. Peoms and song 
about men and women are in that category. 

Thé loại thứ bảy của tà hanh là Hồ Ngôn Loan Ngữ. Những cuộc 
đàm thoại mà không mang lại quả phúc lợi cho Thé Gian (thé giới, toàn bộ 
cư dân), cũng như quả phúc lợi cho Giáo Pháp thì được xem là Hồ Ngôn 
Loạn Ñgữ. Những thi phẩm và các bài hát về những người nam và nữ là ở 
trong phạm trù ấy. 


The eighth type is Abhijjhà (covetousness); to be jealously eager for 
the possession of something, especially the property of another person. 

Thé loại thứ tám là Y Tham Ái (lòng tham lam); háo hức đồ ky dé sở 
hữu một điều gi đó, một cách đặc biệt là tài sản của người khác. 


The ninth type is Byüpáda (malevolence); wishing evil to others, 
which can bring about their decline. 

Thé loại thứ chín là Y Cừu Hán (ác y); có y muốn xấu ác đến tha 
nhân, mà có thé dẫn đến sự suy nhược cho ho. 


The last type is Micchaditthi (wrong views). Some people think that 
killing does not bring about ill — effects on the killers. They do not believe in 
the Law of Cause and Effect. They do not believe in the Law of Kamma. 

Thé loại cuối cùng là Tà Kiến (những kiến giải sai làm). Một số người 
nghĩ suy rằng việc sát tử không mang lại những hậu quả bất lương đến các 
kẻ sát nhân. Họ không có niềm tin trong Định Luật về Tác Nhân và Hệ Quá. 
Họ không có niềm tin trong Định Luật về Nghiệp Lực. 


201 


The Buddha forbids his disciples to commit any of these ten kinds of 
immoral conduct. All kinds of livelihood and all kinds of physical, verbal and 
mental actions that involve immoral conduct, are bad volitional actions. 

Đức Phát cám chi các dé tử của Ngài pham phải bát luận điều chi trong 
mười thé loại hành vi bát đạo đức này. Tất cả các thé loại sinh kế và tất cả 
các thé loại hành động thuộc về thân, về lời và vé ý mà hữu quan tới hành vi 
bát đạo đức đều là những hành sử ý chí (7 Tác Y) xàu xa. 


These ten types of misconduct can be enlarged to forty. For example, 
the first misconduct Panatipata (killing others) can be expounded as follows: 

1. Killing personally. 

2. Persuading, or hiring others to kill. 

3. Praising the benefits of any act of killing. 

4. Feeling happy when hearing of the killing. 

Mười thé loại hành vi bát đoan này có thé khuếch đại đến bốn mươi. 
Ví dụ, hành vi bất đoan thứ nhất Sát Sinh (việc sát tử tha nhân) có thé được . 
tường tế thuyết minh như sau: 

1. Tự mình sát tử. 

2. Thuyết phục hoặc thuê mướn tha nhân để sát tử. 

3. Ca ngợi những điều lợi ích của bất luận hành động sát tử. 

4. Cảm thấy vui mừng khi được nghe về việc sát tử. 


Part IV — Kusalassa Upasampada Pu£fiakiriyavatthuni 
(Items Of Meritorious Actions). 
Phần IV — Chúng Thiện Phúc Hành Tông Phụng Hành 
(Thực hiện những điều mục thiện công đức hạnh) 


Kusalassa Upasampadà: Kusalassa: meritorious; Upasampadàa: 
undertaking. The yogi must try to be full of meritorious actions. 

Chúng Thiện Phụng Hành: Chúng Thiện: trị đắc xứng tán công 
đức; Phụng Hành: bảo chứng. Hành giả cần phải cố gắng làm cho dày đủ 
những thiện công đức hạnh. 


Avoiding all Duccarita is called Sucarita. It is Kusalü (meritorious 
action). The Dhamma that the yogi must live by is composed of the following 
ten items of meritorious action (Pufifiakiriyavatthuni). They are: 


202 


Dana: giving. 

Sila: morality. 

Bhàvanáà: meditation — Samatha and Vipassanà Bhüvana. 
Apacüyana: paying reverence to the Sahghas and the elders. 
Veyyavacca: attending to the needs of ceremonies 
concerning Buddha, Dhamma, Saügha; and to the needs of 
elders). 

6. Pattidüna: transferring of merits to others. 

7. Pattanumodanàa: feeling delightful and accepting the 
sharing of merit. 


Vir EN H9 Ps 


8. Dhammasavana: listening to Dhamma. 
9. Dhammoadesanà: exposition of Dhamma. 
10. Ditthijukamma: making one's views correct. 
Viéc tránh xa tát cá moi Ác Hanh được gọi là Thiện Hanh. Đó là 


Việc Thiện (thiện công đức hạnh). Giáo Pháp mà hành giả cần phải tuân 
chiếu sinh hoạt đã được tô thành mười điều mục sau đây về thiện công đức 
hạnh (Phúc Hành Tông). Chúng là: 


1. 


8. 


9. 


Xá Thí: việc cho ra. 


2. Tri Giới: đức hạnh. 
3. 
4. Cung Kính: viéc bày tó lóng kính cán dén Tšng Doàn và các bác 


Tu Tập: thiền dinh — An Chỉ và Minh Sát Tuệ. 


trưởng lão. 

Phụng Hành: việc chiếu liệu đến những nhu cầu thiết yếu cho việc 
bài thiết lễ hữu quan đến Phật, Pháp, Tăng: và đến những nhu cầu 
thiết yêu của các bậc trưởng lão. 

Hồi Hướng Công Đức: việc chuyên giao những thiện công đức đến 
tha nhân. 

Tùy Hy Công Đức: việc cảm thấy hoan hy và thọ nhận sự san sẻ thiện 
công đức. | 

Thính Pháp: viéc láng nghe Giáo Pháp. 

Thuyét Pháp: viéc tuóng té xién thuát Giáo Pháp. 


10. Chán Tri Chuóc Kién: việc hiệu chính tri kiến của mình. 


Dinlhukanuna means the yogi believes that: 


1. If he has meritorious deeds, he will enjoy the benefit of his deeds in 


this life, in his future lives, until reaching Nibbüna. 


203 


2. If he has ill — deeds, he will face the bad effects of his action in this 
life, in his future lives. He will go to the hell. 

Chân Tri Chước Kiến (biét đúng và thấy ro) có nghĩa là hành giả có 
niềm tin răng: 

1. Nếu như vị ấy có những công đức hạnh, vị ấy sẽ thụ hưởng quả 
phúc lợi từ những tác hành của mình ở trong kiếp sống này, trong những kiếp 
sống vị lai của mình, cho đến khi đạt đến Níp Bàn. 

2. Nếu như vị ấy có những ác hạnh, vị ấy sẽ đối diện những hệ quả 
xáu xa từ việc tao tác của mình ở trong kiếp sóng này, trong những kiếp sóng 
vị lai của mình. Vi ấy sẽ đi đến địa ngục. 


These ten items of meritorious actions can be enlarged into forty 
detailed categories. For example, the first action, Düna, can be practised as 
follows: 

1. Doing Düna personally. 

2. Organizing others to do Dana. 

3. Talking about the merits of Düna. The benefits can be seen in this 
life; in future lives until reaching Nibbüna. 

4. Feeling happy to see the Düna — acts, of others. Admiring that 
others can share. 

Mười điều mục vé những thiện công đức hanh này có thé được khuếch 
đại đến bốn mươi phạm trù đầy đủ chỉ tiết. Ví dụ, hành động đầu tiên, Xả 
Thí, có thê được thực hành như sau: 

1. Tự mình làm việc Xả Thí. 

2. Tổ chức tha nhân dé làm việc Xå Thí. 

3. Hội đàm vé những thiện công đức của việc Xả Thí. Những quà 
phúc lợi có thé được thám thị trong kiếp sống này, trong những kiếp sóng vị 
lai cho đến khi đạt đến Níp Bàn. 

4. Cảm thấy vui mừng khi trông thấy những Xá Thí hạnh của tha 
nhân. Ngưỡng mộ đến nỗi tha nhân có thể san sẻ cộng hưởng. 


The benefits of Düna are: 

I. Longevity in this life, as well as in the future existence. 
2. Beauty. l 

3. Happiness and health. 

4. Attendance (good friends). 


204 





5. Being able to manage his belongings. 

Những quả phúc lợi của Xả Thí là: 

1. Trường thọ trong kiếp sống này, cũng như trong kiếp sống vị lai. 
2. Mỹ sắc. 

3. Niém hạnh phúc và sức khóc. 

4. Việc phụng sự (những hảo băng hữu). 

5. Có khả năng để quản lý những tài vật của mình. 


The practice of the second action Sila — will bring forth the following 
benefits: 

1. Ease in acquiring wealth. 

2. Fame (popular with everyone). 

3. Respected by everyone in all circumstances. 

4. Good Nimitta on nearing death. 

3. Reaching the Deva plane in his next life. 

Thực hành vé tác hành thứ hai Tri Giới — sé mang lại những quả phúc 
lợi sau đây: 

1. Dễ dàng trong việc dĩ đắc của cải. 

2. Danh khí (được mọi người hoan nghênh). 

3. Được moi người kính trọng trong mọi hoàn cánh. 

4. Hảo trẫm triệu trong lúc cận tử lâm chung. 

5. Đạt đến Cõi Thiên Giới trong kiếp sống tiếp theo. 


205 


VI. DHAMMA TALK GIVEN ON 
THE 17^ (VESAKHA DAY) OF MAY 1992 
VI. PHÁP ĐÀM ĐÃ BAN PHÁT VÀO 
NGÀY 17 (NGÀY LỄ TAM HỢP) THÁNG 5 NĂM 1992 


The most important of the Buddhist festival is Vesakha (sometimes 
written as Vesak). Vesak is the name of an Indian month, the month of May. 
It was the month, upon the full moon of which, the four important events 
pertaining to Gotama Buddha took place. On that day, all Buddhists do a 
lot of meritorious acts in commemoration of our Gotama Buddha. 

Part 1 — The Day of Aspiration 

Part 2 — The Day of Birth 

Part 3 — The Day of Enlightment 

Part 4 — The Day of Parinibbàana. 

Lễ hội quan trọng nhất của Phật Giáo là Lễ Tam Hợp (đôi khi được 
viết là Vesak). Vesak là danh xưng của một tháng thuộc Xứ Ấn Độ, là tháng 
Năm. Đó là tháng, vào ngày Trăng tròn mà, bốn sự kiện quan trọng hữu quan 
đến Đức Phật Gotama đã diễn ra. Vào ngày đó, tất cả hàng Phật Tử làm rất 
nhiều công đức hạnh trong lễ kỷ niệm Đức Phật Gotama của chúng ta. 

Phần I - Ngày Nguyện Vọng. 

Phần II - Ngày Đản Sinh. 

Phần III - Ngày Giác Ngộ. 

Phần IV - Ngày Viên Tịch Níp Bàn. 


Part I - The Day Of Aspiration 
Phần I - Ngày Nguyện Vọng 


A hundred thousand aeons and four incalculable ago, the Dipankara 
Buddha had arisen in the world. During that time, there lived an ascetic by 
the name of Sumedha. Having been absorbed in the ecstasies of the Jhanas 
that he has attained, he did not realize either the coming of Dipankara 
Buddha to the human world, or the birth of the Buddha, or the enlightment 
of the Buddha, or the preaching of the First Discourse 
Dhammacakkappavattana Sutta. 


206 








Một trăm ngàn thiên ky và bón vô hạn lượng (A T. ðng Ky) trước đây, 
Đức Phật Nhiên Đăng đã xuất hiện ở trong thế gian. Trong khoảng thời gian 
đó, đã có một tu sĩ khổ hạnh với danh xưng là Sumedha sinh sống. Khi đã 
toàn thần quán chú trong những sự cuồng hy của những tầng Thiền Định 
(Bát Định) mà Ngài đã thành đạt, Ngài đã không thấu hiểu hoặc là sự xuất 
hiện của Đức Phật Nhiên Đăng ở trong thế giới nhân loại, hoặc là sự đản 
sinh của Đức Phật, hoặc là sự giác ngộ của Đức Phật, hoặc là sự thuyết giảng 
về Pháp Thoại đầu tiên bài Kinh Chuyển Pháp Luân. 


One day, Dipankara Buddha, together with four hundred thousand 
monks, was invited to visit a Rammavati city. The inhabitants of that city 
hurriedly tried to clear and decorate the road. Sumedha, the ascetic, was 
coming out from his hermitage ground. He was traveling through the sky and 
noticed the people clearing the way. He descended to the ground to ask the 
reason why. He was told of the coming of Buddha. Upon hearing the word 
"Dipankara Buddha”, he was overwhelmed with joy. He knew by his 
intuitive knowledge that he could benefit a lot from this Buddha, and that he 
could reach Nibbüna at the feet of this Buddha. He asked the people to give 
him one section of the road to clear. The place allotted to him was covered 
with muddy water and extremely hard to clear. He was not able to clear his 
section in time, but when he saw Buddha approaching the place, Sumedha 
decide to throw himself flat on the ground, loosening his hair and spreading 
the antelope s hide over his body. He had offered himself as a bridge for the 
Buddha and the four hundred thousand monks to walk over. Suddenly, the 
idea struck him that he could reach Nibbüna in this Dipankara Buddha 
Süsana. However, for such a man as able as he was, he could not find much 
satisfaction for himself to swim alone across this sea of Samsara. Like the 
Dipankara Buddha, he would strive to attain the utmost self - awakening 
(namely, Sabbafifiuta Nana) first, so that he would be able to pull out the 
populace, Humans as well as Devas, from the sea of Samsüra. Only 
afterwards would he attain Parinibbüna himself. 

Một ngày no, Đức Phật Nhiên Đăng đã cùng với bón trăm ngàn tu sĩ 
được mời đến viếng thăm thành phố Rammavati. Những cư dân của thành 
phố ấy đã có gắng một cách hối hà dé don sạch và trang hoàng đường lộ. Vi 
tu sĩ khó hạnh Sumedha đã ra khỏi khu vực ân xá của mình. Ngài đã đang 
du hành xuyên qua hư không và đã quan chú người dân đang dọn sạch đường 


207 


ló. Ngài dà ha xuóng mát dát dé ván hói ly do vi sao. Ngài dà duoc cho biét 
vé sự xuất hiện của Đức Phát. Ngay khi đã được nghe từ ngữ “Đức Phật 
Nhiên Đăng”, Ngài đã bị áp khỏa với niềm lạc sự. Qua trực quan hòa thức 
của mình, Ngài đã tri đắc rằng Ngài có thể hoạch ích rất nhiều từ Đức Phật 
này, và rằng Ngài có thê đạt đến Níp Bàn tại đôi bàn chân của Đức Phật này. 
Ngài đã xin người dân để cho Ngài một đoạn đường để dọn sạch. Vị trí đã 
phân công cho Ngài đã bị bao phủ bởi nước bùn lầy và cực kỳ khó khăn dé 
đọn sạch. Ngài đã không có khả năng để dọn sạch phân đoạn của mình cho 
kịp thời, thế nhung khi Ngài đã trông thấy Đức Phật đang tiếp cận vị trí, 
Sumedha quyết định dé tự ném thân mình năm sát trên mặt đất, xóa tóc của 
Ngài ra và trải lớp da con sơn dương ở trên sắc thân mình. Ngài đã tự dâng 
hiến thân mình làm thành một cây cầu để cho Đức Phật và bốn trăm ngàn tu 
sĩ bước qua. Một cách đột nhiên, ý tưởng đã náy sinh ở trong Ngài rằng Ngài 
có thể đạt đến Níp Bàn trong Giáo Pháp của Đức Phật Nhiên Đăng này. Tuy 
nhiên, đối với một người có khả năng như Ngài, Ngài không thé nào tìm thấy 
sự mãn túc cảm cho tự bản thân để một mình bơi qua biển Luân Hài này. Tự 
hồ Đức Phật Nhiên Đăng, trước tiên Ngài sẽ phần đấu dé thành đạt sự tu 
giác ngộ cùng tôt (tức là Toàn Giác Trí), nhàm dé cho Ngài sẽ có khả năng 
kéo quần chúng, Nhân Loại cũng như Chư Thiên, ra khỏi biển Luân Hải. 
Chỉ sau đó tự bản thân Ngài sẽ thành đạt Viên Tịch Níp Bàn. 


This way seemed more suitable for him, rather than becoming 
enlighted right at the feet of Dipankara Buddha. He laid himself down and 
made the resolve for Buddha - status. 

Phương thức này dà có vé thích hop với Ngài hon, hon là duoc trở 
nén giác ngộ tai đôi bàn chân của Đức Phát Nhiên Đăng. Ngài đã tu thân đặt 
mình xuống và đã quyết tâm để cho vị thế Phật. 


Dipankara Buddha knew of the resolve of Sumedha and also 
that Sumedha had accumulated enough Püramità (Perfections). So, 
Dipankara Buddha declared to the assembly that when a hundred thousand 
aeons and four incalculable had passed, this ascetic would become the 
Buddha named Gotama. This happened on Vesak Day. 

Đức Phật Nhiên Đăng đã tri đắc về sự quyết tâm của Sumedha, vả 
lại Sumedha cũng đã tích lũy dà Pháp Ba La Mật (Các Pháp Toàn Thiện). 
Vì thế, Đức Phật Nhiên Đăng đã tuyên bố với hội chúng rằng khi một trăm 


208 


_ ngàn thiên ky và bón vô han lượng (A Tăng Ky) đã trôi qua, vị tu sĩ khó hanh 
này sẽ trở thành vị Phật có danh xung là Gotama. Điều này đã xảy ra vào 
ngày Lë Tam Họp. 


Part II - The Day Of Birth 
Phần II - Ngày Đán Sinh 


On the full moon day of May, in the year 623 B.C., the Queen Maha 
Maya was on the way to visit her father's kingdom, carrying in her womb the 
ten — month - old Bodhisatta. Between the two cities, there was a pleasure - 
grove of Sala trees, called Lumbini Grove. The grove was full of flowers, 
from the ground to the top - most branches of the trees. She reached out and 
grabbed hold of one of the branches. Immediately, her labour pains started. 
While standing up, and keeping hold of the Sala tree branch with her right 
hand, her delivery took place. The newly born child walked seven paces 
toward the north. Then he halted and exclaimed thus: 

Vào ngày Tráng tròn của Tháng Năm, trong năm 623 trước Công 
Nguyên, Hoàng Hậu Maha Maya đã trên đường đến viếng thăm vương quốc 
của phụ thân bà, đang khi hoài thai Bậc Giác Hữu Tinh (Bồ Tát) mười tháng 
tuổi. Giữa hai thành phố, có một khu rừng nhỏ tiêu khiến với những cây 
trồng Sala, được goi là Khu Rừng Lumbini. Khu rừng đầy những hoa, từ 
mặt đất lên đến ngọn hầu hết ở các nhánh của những cây. Ngay tức thì, sự 
chuyên dạ lâm bón của bà đã bắt đầu. Trong khi đang đứng, và với bàn tay 
phải của bà đang năm lây nhánh cây Sala, việc ha sinh của bà đã diễn ra. Trẻ 
sơ sinh đã bước đi bảy bước hướng về phía bắc. Sau đó, Ngài đã dừng lại và 
đã thốt ra lời như sau: 


“Aggo’ ham asmi lokassa 

Jettho" ham asmi lokassa 

Settho' ham asmi lokassa 

Ayam antima jati 
Natthi? dāni punabbhavo tỉ” 
“The chief am I in the world. 
There is no equal to me. 
I am supreme. 
This is my last birth. 


209 


No rebirth for me." 
“Ta là bậc tối thượng ở trên đời. 

Ta là bậc trưởng thượng ở trên đời. 
Ta là bậc tối tôn ở trên đời. 

Nay là đời sống cuối cùng của Ta. 
Ta không còn tái sinh nữa.” 

(Mahäpadana Sutta - Kinh Đại Bôn, đoạn văn 29, trang 15, Tập III 
— Digha Nikãya - Trường Bộ Kinh) 


He uttered the above five sentences on the full moon day of Vesak. All 
Buddhists celebrate Vesak day, feeling a great indebtedness to the 
compassionate Buddha who has shown us the Path of Enlightenment. 

Ngài đã thốt lén năm câu trên vào ngày Trăng tròn của tháng Vesak. 
Tắt cả hàng Phát Tử đã làm lễ kỷ niệm ngày Lễ Tam Hợp, chân thành cám: 
kích vô vàn đến tắm lòng trắc án Đức Phật mà Ngài đã chỉ day cho chúng ta 
Đạo Lộ Giác Ngộ. 


Part III - The Day Of Enlightenment 
Phàn III — Ngày Giác Ngó 


On the full moon day of Vesak, the Siddhattha Gotama attained the 
Buddhahood. In the first watch of the night, there dawned on him the first 
knowledge. It is called Pubbenivasanussati Nàna (The Reminiscence of Past 
Births). He recollected his previous births in all their details and special 
relations. 

Vào ngày Tráng tròn của tháng Vesak, Ngài Siddhattha Gotama đã 
thành đạt Quả vi Phật. Trong canh một của ban đêm, ở nơi Ngài đã bắt đầu 
thâu hiểu tri thức đầu tiên. Nó được gọi là Tác Mạng Tùy Niệm Trí (Hồi 
ức về các kiếp sống quá khứ). Ngài đã truy niệm những tiền kiếp của Ngài 
trong tát cả các mối vãng lai tường té và đặc biệt của chúng. 


In the second watch of the night, there dawned on him his second 
knowledge. I is called Cutüpapüta Nüna or, sometimes, Dibbacakkhu 
Nana (The Perception of the Disappearing and Reappearing of Beings). He 
started to concentrate on the death and the rebirth of beings. He saw that 
beings, whose deeds, words and thought are not right and who reproach 


210 


noble ones and accept false beliefs, are born after their death in a bad states 
such as hell. He also saw, on the other hand, the birth in good states, such 
as Deva planes, of beings who are of right deeds, words and thoughts; and 
who honour the noble ones and accept right beliefs. He also saw that beings 
are born according to their actions, words and thoughts. 

Trong canh hai của vé đêm, ở nơi Ngài đã bát đầu thấu hiểu tri thức 
thứ hai. Nó được gọi là Sinh Tử Trí hoặc đôi khi gọi là Thiên Nhãn Trí 
(Tri thức về sự tiêu thất và sự trùng tân xuất hiện của chúng hữu tình). Ngài 
đã bắt đầu định mục vào sự tử vong và sự tục sinh của chúng hữu tình. Ngài 
đã tháy ráng, chúng hữu tinh mà có những hành động, các lời nói và những 
sự nghĩ suy bất chính và chúng hữu tình mà trách máng các bậc Thánh Nhân 
và tín thọ những niềm tin sai lầm, sau khi chúng mệnh chung thì sinh ra ở 
trong những trạng thái xâu xa chẳng hạn như địa ngục. Mặt khác, Ngài cũng 
trông thấy sự sinh ra ở trong những trạng thái thiện hảo, chẳng hạn như các 
Cói Thiên Giới, của chúng hữu tinh mà có những hành động, các lời nói và 
những su nghi suy chính trực; và chúng hữu tình tỏ lòng tôn kính các bậc 
Thánh Nhân và tín thọ các niềm tin chân chính. Ngài cũng đã trông thấy 
răng chúng hữu tình đã sinh ra tùng thuận theo những hành động, các lời nói 
và những sự nghĩ suy của mình. 


In the last watch of the night, the third knowledge dawned on him. 
It is called Ásavakkhaya Nàna (The Comprehension of the Cessation of 
Corruptions). He realized suffering in its entirety; then the cause of 
suffering; then the cessation of suffering; and finally the path leading to the 
cessation of suffering. He realized the flowing defilements in their entirety, 
the cause of defilements, the cessation of defilements and the path leading to 
the cessation of defilements. 

Trong canh cuối của đêm, ở noi Ngài đã bát đầu thấu hiểu tri thức thứ 
ba. Nó được gọi là Lậu Tận Trí (Lý giải về sự đình chỉ những sự hủ hóa đọa 
lạc). Ngài đã chứng tri sự khô đau trong toàn bộ của nó; sau đó tác nhân của 
nói khó đau; thế rồi sự đình chỉ của nỗi khó đau; và cuối cùng là đạo lộ dắt 
dẫn đến sự đình chỉ nỗi khó đau. Ngài đã chứng tri dòng trôi chảy những 
Pháp ué nhiễm trong toàn bộ của chúng, tác nhân của những Pháp ué nhiễm, 
sự đình chí các Pháp ué nhiễm và đạo lộ đắt dẫn đến sự đình chỉ các Pháp ué 
nhiém. 


211 


At the dawn of the full moon day of Vesak, the Buddha attained full 
enlightenment — Sabbaíifiuta Ñana. All Buddhists celebrate Vesak Day, 
showing utter joy for the Buddha. 

Vào lúc rạng đông của ngày Trăng tròn tháng Vesak, Đức Phật đã 
thành đạt sự giác ngộ hoàn toàn - Toàn Giác Trí. Tất cà hàng Phật Tử đã 
làm lễ kỷ niệm ngày Lễ Tam Hợp, biểu thị niềm lạc sự cực độ đối với Đức 
Phật. 


Part IV - The Day Of Parinibbana 
Phán IV — Ngày Vién Tich Níp Bàn 


After having preached the Dhamma to all beings for the space of 
forty- five years. The Buddha entered Nibbüna on the full moon day of 
Vesak. The Buddha entered the Sala Grove of the Malla Kings at Kusinara. 
He asked the Venerable Ananda to prepare a couch with the head pointing 
to the North, between the Twin Sala Trees. He then laid himself down and 
entered Parinibbüna. | 

Sau khi đã thuyết giảng Giáo Pháp đến tất cả chúng hữu tinh trong 
thời gian bốn mươi lăm năm. Đức Phật đã nhập diệt Níp Bàn vào ngày Trăng 
tròn của tháng Vesak. Đức Phật đã đi vào khu rừng Sala tại Kusinärä của 
các tiêu vương Malla. Ngài đã yêu cầu Trưởng Lão Ananda để sửa soạn một 
chỗ nằm nghỉ với đầu hướng về phía Bắc, giữa đôi cây Sala. Sau đó Ngài 
đã tự nằm xuống và đã nhập diệt Viên Tịch Níp Bàn. 


There exist three utterances of Buddha. They are called 
“Buddhavacana”. No Buddha in his time has omitted making them. 

Đức Phát có ba thời thuyết xuất. Chúng được goi là “Phật Ngôn”. 
Không có vi Phật nào trong thời đại của minh đã bó qua việc tạo ra chúng. 


1. Pathama Buddhavacana 
1. Tiên Thuyết Phật Ngôn 


The first utterance was exclaimed when he attained -full 
enlightenment. 


Lần thuyết xuất đầu tiên đã được thốt lên khi Ngài dà thành dat sự 
giác ngộ hoàn toàn. 


212 











^ Anekajàati samsaram sandhavissam anibbisam 
Gahakarakam gavesanto dukkhà jati punappunam” 
| (Dhp. 153) 
“Lang thang bao kiếp sóng, 
Ta tim nhung chàng gặp, 
Người xây dựng nhà này, 
Khô thay, phái tái sinh”. 
(P.C. 153) 
“Through the endless round of birth and rebirth, 
Seeking in vain, I hastened on 
To find who framed this edifice. 
What misery ! — birth incessantly ! 
"Trái qua vóng tuyén chuyén sán sinh và tuc sinh vó tán, tim kióm 
trong vô vong, Ta đã hãn khán dé tim người mà dung khung thé hệ phức tap 
này. Khón khó làm sao ! — kiép sóng tri tuc bát doan ! 


*Gahakaraka dittho'si puna geham na kãhasi 
Sabbà te phãsukã bhagga gahakütam visankhitam 
Visankharagatam cittam tanhanam khayam ajjhaga" 
(Dhp. 154) 
“Ôi ! Người làm nhà kia, 
Nay Ta đã thấy ngươi, 
Ngươi không làm nhà nữa, 
Dón tay ngươi bi gãy, 
Kèo cột người bi tan, 
Tâm Ta đạt tịch diệt, 
Tham ái thảy tiêu vong". 
(P.C. 154) 
O builder ! I've discovered thee ! 
This fabric thou shalt ne'er rebuild ! 
Thy rafters all are broken now 
And the pointed roof lies demolished ! 
This mind has demolition reached, 
And seen the last of all desire !” 


213 


“Hõi người xây dung ! Ta đã khám phá ra người ! Cấu trúc này ngươi 
sẽ không bao giờ xây dựng lại nữa ! Tát cả các rui kèo của ngươi bây giờ đã 
bị bẻ gãy và đỉnh nóc nhà đã bị phá hủy ! Tâm thức này đã đạt đến trạng thái 
tịch điệt và đã nhìn thấy lần cuối của tất cả mọi khát vọng !” 


2. Majjhima Buddhavacana 
2. Trung Thuyét Phát Ngón 


The middle utterance was all the Dhamma that he expounded during 
his forty - five years of Buddhahood, namely eighty four thousands of 
Dhammakhandhaà, i.e. the Tri Pitaka. 

The Tri Pitaka consists of: 

I. Suttanta Pitaka. 

2. Vinaya Pitaka. 

3. Abhidhamma Pitaka. 

Sự thuyết xuất ở giai đoạn giữa đã là tất cå các Giáo Pháp mà Ngài đã 
tường tế thuyết minh trong thời gian bốn mươi lăm năm Phật Vị của Ngài, 
tức là tám mươi bốn ngàn Pháp Uán, đó là Tam Tang. 

Tam Tạng gồm có: 

1. Kinh Tang. 

2. Luật Tang. 

3. Vô Tỷ Pháp Tạng. 


1. Suttanta Pitaka is for the benefit of Lokiya (mundane) and 
Lokuttara (supramundane). It shows the good ways for the people to take 
up. It varies a lot, according to the Paramità of the individual listener. If the 
yogi is of high Pāramitā, the Sutta will be on the subject of meditation to 
help him reach Nibbana. If the yogi is a beginner in the Dhamma Path, the 
Sutta will involve. subjects such as Düna and Sila. | 

1. Kinh Tang là vì quả phúc lợi thuộc Hiệp Thé (bình phàm) và Siêu 

Thé (siêu phàm). Nó biểu thị những phương thức thiện hảo dé mọi người 
tiếp thụ. Nó biến đổi rất nhiều, tùng thuận theo Pháp Ba La Mật của riêng 
mỗi thính giả. Nếu như hành giả ở bậc Thượng Ba La Mật, Kinh Tạng sẽ 
nói về chủ đề thiền định dé giúp vị ấy đạt đến Níp Bàn. Nếu nhu hành giả là 
một sơ học giá ở trong Dao Pháp, Kinh Tạng sẽ hữu quan đến những chủ dé 
chăng hạn như Xå Thí và Trì Giới. 


214 


2. The Vinaya Pitaka consists of rules and orders laid down by the 
Buddha himself for the Sa&gha and all noble beings to follow. Acts that the 
Saügha, as well as all beings should refrain from doing — so as to avoid 
causing mental faults, verbal faults and physical faults — are all laid down. 
But mostly, it concerns physical physical and verbal actions. The Sahgha ` 
has 227 codes of conduct to follow, in general. If explained in detail, it would 
expand to over ninety billions of physical verbal rules. Vinaya Pitaka does 
not consider the meníal faults. The other two Pifakas deal with mental 
correctness. Ápati (offense) for the Sañgha, is caused only when commited 
verbally or physically. Because if Apati includes mental behavior too, it 
would be extremely difficult for most people to enter the Order and to remain 
Sañeha, and to carry on teachings Dhamma in the Sásana. 

2. Luật Tạng gòm có những giáo quy và các chi lệnh đo chính tự Đức 
Phật đặt ra dé cho Tăng Đoàn và tất cà các Thánh chúng hữu tình tuân theo. 
Các hành vi mà Tăng Đoàn, cũng như tất cả chúng hữu tình sẽ tự khắc chế 
việc tạo tác — nhằm để tránh gây ra những khuyết điểm thuộc về tinh thần, 
những khuyết điểm về lời nói và những khuyết điểm về thé chát — tất cà đều 
đã được đặt ra. Thế nhưng chủ yếu là, nó hữu quan đến những tác hành thuộc 
về thể chất và lời nói. Tăng Đoàn nói chung có 227 quy phạm đạo đức để 
tuân theo. Nếu như được giải thích tỷ mỷ, nó sẽ được khuếch triển đến hơn 
chín mươi tỷ giáo quy thuộc vé thé chất và lời nói. Luật Tạng không truy 
cứu những khuyết điểm thuộc vé tinh thần. Hai Tang kia giảng thuật sự 
chính xác vé tinh thần. Sự Phạm Tội (những điều phạm tội) đối với Tăng 
Đoàn, đã được tạo ra chỉ một khi đã phạm phải thuộc về lời nói hoặc thuộc 
vé thé chất. Bởi vì nếu như Sự Phạm Tội cũng bao gồm cả hành vi thuộc vé 
tinh thần, nó sẽ cực kỳ khó khán cho hầu hết mọi người dé gia nhập Giáo 
Đoàn và để an trú ở trong Tăng Đoàn, và để tiếp tục việc giáo huấn ở trong 
Giáo Pháp. 


3. Abhidhamma Pitaka — the teachings in this Pitaka surpass those 
of the Suttanta Pitaka. In Suttanta Pitaka, there is just a short mention of 
the subjects about five aggregates, twelve Ayatana, eigthteen Dhütu, four 
Satipatthana and Paticcasamuppada. Abhidhamma, as the term implies, is 
the Higher Teaching of the Buddha. H is the ultimate teaching 
(Paramatthadesana). Both mind and matter are scientifically analyzed. 


215 


Intricate points of Dhamma are clarified. To wise truth - seekers, 
Abhidhamma is an indispensable guide. It is extremely helpful to 
comprehend fully the words of Buddha. 

3. Vô Ty Pháp Tang — những giáo huấn ở trong Tang này vượt trội 
hơn những giáo huấn ở trong Kinh Tạng. Trong Kinh Tang, chỉ có một sự 
đề cập ngắn gọn về các chủ đề thuộc năm khối tổng hợp (Ngõ Uán), Thập 
Nhị Xứ, Thập Bát Giới, Tứ Niệm Xứ và Liên Quan Tương Sinh. Vô Ty 
Pháp, như thuật ngữ hàm ý, là Giáo Huấn Thượng Hạng của Đức Phật. Đó 
là giáo huấn tối thượng (Siêu Lý Thuyết Giáo). Cà hai vừa tâm thức và vừa 
cả vật chất đều được phân tích một cách khoa học. Những điểm phức tạp của 
Giáo Pháp đã được làm cho sáng rõ. Đối với các bậc hiển trí thám cầu chân 
lý, Vô Ty Pháp là một sự chỉ đạo bát khả hoặc khuyết. Nó vô cùng hữu ích 
để lý giải toàn bộ những ngôn từ của Đức Phật. 


3. Pacchima Buddhavacana 
3. Hậu Thuyết Phật Ngôn 


The last utterance - while lying down on a couch in the Sala Grove of 
the Malla kings, before he entered Mahàparinibbàna, the Buddha requested 
the Venerable Ananda to assemble all the bhikkhus and exhorted them to 
practice the doctrines that he had taught — in order that the religious life 
might last long. 

Lần thuyết xuất cuối cùng — trong khi dang nằm trên một chỗ năm 
nghi trong khu rừng Sala của các tiểu vương Malla, trước khi Ngài nhập diệt 
Đại Viên Tịch Níp Bàn, Đức Phật đã yêu cầu Trưởng Lão Ananda để triệu 
tập tất cả Chư Tỳ Khưu và đã khuyến khích họ để thực hành những giáo lý 
mà Ngài đã chỉ dạy — nhằm để cho mạng mạch Phật Giáo có thể tồn tại lâu 
đài. 

“Handa dàni bhikkhave ãmanfayämi vo: 
“Vayadhammäã samkhārā, appamadena sampadethati." 
(Mahãparinibbana Sutta, Chapter VI, # 7, page 156 - 

Kinh Dai Vién Tich Níp Bàn, Chuong 6, doan 7, trang 156) 

“Này Chư Ty Khưu, nay Ta kêu goi các người đến đây: 

Các Pháp Hữu Vi là vô thường, hãy tinh tán, chớ có phóng dật.” 


216 


"Come now, monks, I address you: "Component things are subject to 
decay, strive with earnestness. " | 

“Này các vị tu sĩ, bây giờ hãy đến đây, Ta diễn thuyết các người: “Các 
Thành Tó Pháp phải chịu tàn hoại, hãy phán đấu với sự cần khán (chăm chí 
và thực lòng)”. 


These were the last words of the Buddha. All Sankhara, all Dhamma 
are subject to decay. The only thing which is not subject to decay is Nibbüna. 
Therefore, Nibbüna is sometimes called Amata (decayless state). The 
Buddha asked all his bhikkhus not to delay in their practice towards 
Nibbàüna. "Do not forget, practice with earnestness” was the last utterance 
of the Buddha. They are the most important, the most valuable words uttered 
by the Buddha. The ordinary unforgetfulness is when the yogi practices 
Dana, Sila, and Samatha Bhüàvanà, which will lead him toward human 
wealth, celestial wealth and Brahma's wealth. The real intention of the true 
meaning of "unfortgetfulness' is for us not to forget the Satipatthàna 
Vipassanü Meditation. 

Đây là những di huấn cuói cùng của Đức Phật. Tất cá các Pháp Hữu 
Vi, tất cả các Pháp đều phải bị tàn hoại. Duy nhất một Pháp không bị tàn 
hoại là Níp Bàn. Do đó, Níp Bàn đôi khi được gọi là Bất Tử (trạng thái bất 
tàn hoại). Đức Phật đã yêu cầu tất cả Chư Tỳ Khưu của Ngài không được trì 
hoãn trong việc thực hành của mình hướng đến Níp Bàn. “Bất kiện vong, 
hãy thực hành với sự cần khẩn” đã là lần thuyết xuất cuối cùng của Đức 
Phật. Đó là những di huấn quan trọng nhất, những di huấn có giá trị nhất đã 
được Đức Phật thốt ra. Bát kiện vong thông thường là khi hành giá thực hành 
Xả Thí, Trì Giới, và An Chỉ Tu Tập, mà sẽ dắt dẫn vị ấy hướng đến Nhân 
sản, Thiên sản và Phạm Thiên sản. Tác ý thực thụ của chân ý nghĩa “bất kiện 
vong” đối với chúng ta là không có kiện vong thiền định Minh Sát Tuệ Niệm 
Xứ. 


For all those hundred thousand aeons and four incalculables, the 
Bodhisatta had strived and fulfilled all the Pāramitā. The reason for his 
effort was not merely to give the populace the wealth of Men, Devas and 
Brahmáüs. Since the time when he was the ascetic Sumedha in front of 
Dipankara Buddha, the Bodhisatta had intended to pull all the populace out 
of the sea of Samsüra and to help the populace taste the bliss of Nibbüna. 


217 


Dù một trăm ngàn thiên ky và bón vô han lượng (A 7ðng Ky) di nữa, 
Bậc Giác Hữu Tinh (Bô Tát) dà phán đấu và đã hoàn thành viên mãn tất cả 
các Pháp Ba La Mật (Pháp Toàn Thiện). Lý do cho sự nỗ lực của Ngài đã 
không chỉ đơn thuần để mang lại cho quần chúng về Nhân sản, Thiên sản và 
Phạm Thiên sản. Ké từ khi Ngài đã là vị tu sĩ khó hạnh Sumedha trước mặt 
Đức Phật Nhiên Đăng, Bậc Giác Hữu Tình đã có tác ý dé kéo tất cả quần 
chúng ra khỏi biển Luân Hồi và để giúp cho quần chúng ném trải sự tĩnh lạc 
của Níp Bàn. 


"Not to forget the practice of Vipassana Meditation" is the correct 
interpretation of Buddha's last utterance. There are three types of 
fortgetfulness: 

1. Serious forgetfulness. 

2. Ordinary forgetfulness. 

3. Forgetting what should not have been forgotten. 

“Båt kiện vong việc thực hành thiên dinh Minh Sát Tuệ” là sự lý giải 
chính xác vé lần thuyết xuất cuối cùng của Đức Phát. Có ba thé loại của sự 
kiện vong: 

1. Sự kiện vong nghiêm trọng. 

2. Sự kiện vong thông thường. 

3. Sự kiện vong những điều mà đáng lẽ không được kiện vong. 


1. Serious Forgetfulness 
1. Su Kiện Vong Nghiêm Trong 


It refers to persons who are with Duccarita all the time. Killing 
others, stealing others' properties, etc., are called serious forgetfulness. 
They will sink into the Apaya - the four woeful states - in their future lives. 

Dé cập đến những người mà thường luôn ở trong Ác Hanh. Việc sát 
tử tha nhân, việc thâu đạo tài sản của tha nhân, v.v. được gọi là sự kiện vong 
nghiêm trọng. Họ sẽ bị đọa trong Khô Thú — bón trạng thái thống khó - 
trong những kiếp sống vị lai của họ. 


2. Ordinary Forgetfulness 
2. Su Kién Vong Thóng Thuóng 


218 


It refers to those who are enjoying life; who are absorbed in their 
daily routines with good food, good cars and happy family lives. People 
usually are involved with the pleasures of the sensual world, and forget to 
meditate. This too, is not good. Because of their forgetfulness, they will be in 
the sea of Samsára for a long time, after their life. They will face the Dukkha 
of old age, the Dukkha of sickness, the Dukkha of death and the Dukkha of 
rebirth again and again and again. Most yogis in this audience will be in this 
category, too. But when gathering wealth, if you have some intention of doing 
Dana out of that wealth, then it is not so bad. 

Dé cập đến những người mà dang thu hưởng cuộc đời; là các vi đã 
toàn thần quán chú với những lệ hành thường nhật của họ với thức ăn ngon, 
những chiếc xe tốt và các đời sống gia đình hạnh phúc. Người ta thường dồn 
hết tâm trí vào những niềm lạc thú của thế giới dục trần, và quên đi việc hành 
thiền. Điều này cũng không tốt. Vì sự kiện vong của mình, họ sẽ bị ở trong 
bién Luân Hồi trong một thời gian lâu dài, kiếp sống sau của họ. Họ sẽ đối 
điện với Sự Khô Đau của lão mại, Sự Khó Dau của bệnh tật, Sự Khổ Dau 
của tử vong và Sự Khổ Đau của việc tục sinh lặp đi lặp lại nhiều lần. Hầu 
hết các hành giả trong hàng khán thính giả nơi đây cũng sẽ ở trong phạm trù 
này. Thé nhưng khi gom góp tài sản lại, nếu như các ban có một vài tác ý về 
việc tác hành Xá Thí từ nơi tài sản ấy, thé thì điều đó không đến nỗi xấu xa. 


3. Forgetting What Should Not Have Been Forteotten 
3. Sự Kiện Vong Những Điều Mà Đáng Lé Không Được Kiện Vong 


It refers to those yogis who leave home to go to the forests and 
meditation centres to practice meditation to know Path and Fruition in this 
very life. Sometimes, the yogi, in the midst of his meditation, becomes 
forgetful in some of his notings. He will be delayed in reaching Nibbüna. 
One can be forgetful to be mindful, even in the meditation centre. 

Dé cập đến các hành giá mà rời khói nhà dé đi đến những khu rừng và 
các trung tâm thiền dinh dé thực hành thiền định, dé tri đắc Đạo Lộ và Quả 
Vị ngay trong kiếp sống này. Đôi khi, hành giả, trong quá trình thiền định 
của mình, trở nên đãng trí trong một số chú niệm của mình. Vị ấy sẽ bị trì 
hoãn trong việc đạt đến Níp Bàn. Người ta có thé bị kiện vong việc chú niệm, 
ngay cả ở trong trung tâm thiên định. 


219 


In the last utterance of the Buddha, “do not forget" is the important 
reminder. 

If we do not forget the act of Düna; 

If we do not forget the act of Sila; 

If we do not forget Samatha Bhaãvanã; 

Mainly, if we do not forget to practice Vipassanà Meditation, then 
we are behaving to the linking of our Buddha. 

Trong lần thuyết xuất cuói cùng của Đức Phật, “bất kiện vong" là lời 
nhắc nhở quan trọng. 

Nếu như chúng ta bất kiện vong tác hành Xả Thí; 

Nếu như chúng ta bát kiện vong tác hành Trì Giói; 

Néu nhu chüng ta bát kién vong An Chi Tu Táp; 

Một cách chủ yêu, néu như chúng ta bát kiện vong dé thực hành thiền 
định Minh Sát Tuệ, thé rói chúng ta đang lễ đãi mối liên kết với Đức Phật 
của chúng ta. 


The benefits of meditation are not obvious in the beginning. But they 
become quite noticeable in the middle and later phases of meditation. The 
Buddha gave an analogy of the hatching of the egg. The mother hen sat on 
her egg every day regularly to hatch it. Likewise, the yogi needs to devote 
some time in his Vipassanà Meditation. How is the progress of meditation 
compared with the hatching of an egg ? i.e. 

1. the shell of the egg. 

2. the egg white. 

3. the egg yolk. 

Những quả phúc lợi của thiền định không có hiển lộ trong giai đoạn 
đầu. Thế nhưng chúng trở nên hoàn toàn trị đắc quan chú trong những giai 
đoạn giữa và về sau của thiền định. Đức Phật đã đưa một Pháp loại suy về 
việc áp một quả trứng (tw hồ phù noãn). Mỗi ngày gà me đã ngồi một cách 
đều đặn trên quả trứng của mình. Tương tự như vậy, hành giả cần phải dành 
_ một số thời gian trong việc Thiền Định Minh Sát Tuệ của mình. Sự tiến hóa 
về thiền định được so sánh với việc ấp một quả trứng như thế nào ? Đó là: 

1. Vỏ của quả trứng. 

2. Lòng trắng trứng. 

3. Lòng đỏ trứng. 


220 


The shell of the egg resembles the Avijjā which is present all the time 
in the mind of the yogi (Avijjà is the cloud of darkness that blocked the vision 
of the way out of the sea of Samsára). 

. The egg white resembles the Tanhã glue which ties the yogi to the 
Wheel of Life. 

The egg yolk resembles the Vipassana Nàna in the mind of the yogi. ` 

Vỏ của quả trứng giống với Vô Minh mà nó thường luôn hiện điện ở 
trong tâm thức của hành già (Vô Minh là đám mây hắc ám mà đã che khuất 
tầm nhìn về đạo lộ thoát ra khỏi biển Luân Hồi). 

Lòng trắng trứng giống với chất keo Ái Dục mà nó gắn kết hành giá 
với Vòng Sinh Tử. 

Lòng đỏ trứng giống với Minh Sát Trí ở trong tâm thức của hành giả. 


The hen sits on the egg for many days. For the first few days, it is not 
evident to the naked eye: 

- how thin the shell has become. 

- how dried up the glue is. 

- how mature the chick inside is. 

The benefits are not clear in the early days of the meditation either. 

Gà mái ngòi tên quả trứng trong nhiều ngày. Trong vài ngày đầu, nó 
không minh hiển đối với mát thường: 

- cái vỏ đã trở nên mỏng như thể nào. 

- chất keo hồ đã khô ráo như thế nào. 

- gà con trưởng thành ở bên trong nhu thé nào. 

Những quả phúc lợi cũng chăng có rõ ràng trong những ngày đầu của 
thiền định. 


After 20 days of constant sitting, it becomes evident to the naked eye 
that: 

- the shell is very thin. 

- the glue is quite dried. 

- and the chick is quite ready to come out. The chick is full of energy. 
The kicking of its legs, the pricking by its beak can be detected. 

After 28 days: 

- the shell is so thin. The outside light can go through the shell. 

- the glue is completely dried. 


221 


- the chick is very strong. The shell is broken by its strength 
and the chick comes out of its shell. 

Sau 20 ngày ngồi liên tuc, nó trở nên minh hiển đối với mắt thường 
rằng: 

- cái vỏ thì hết sức mỏng. 

- chất keo hồ đã hoàn toàn khô ráo. 

- và gà con đã hoàn toàn sẵn sàng dé đi ra. Gà con đây đủ năng lực. 
Việc đá của đôi chân nó, việc chọc thủng bằng cái mỏ của nó có thé phát hiện 
được. 

Sau 28 ngày: 

- cái vỏ thì rất mỏng. Ánh sáng ở bên ngoài có thể đi thông suốt vỏ 
trứng. | 

- chát keo hồ đã hoàn toàn khô can. 

- gà con thì rất manh mẽ. Vỏ trứng đã bị phá vỡ bởi sức manh của nó 
và gà con đi ra khỏi cái vỏ của nó. 


Likewise, the benefits of Vipassanü Meditation become clearer at the 
middle and latter phase. In the early periods of the yogi's meditation, he is 
in no position to realize: 

- how much the Avijjà is thinning. 

- how much the Tanháà glue is getting dried up at each noting. 

- how mature his Vipassanã Nàna is. 

Later when his Samàadhi develops, the yogi knows by his experience: 

- how the Avijjà in him is thinning. 

- how the Tanhü glue (the attachment towards Human existence, 
Celestial existence, Bhahmüà existence, the attachment towards the higher 
existences) is very dried. 

Tương tự như vậy, những quà phúc lợi của Thiền Dinh Minh Sát Tuệ 
trở nên rõ ràng hơn ở giai đoạn giữa và giai đoạn về sau. Trong những thời 
kỳ đầu việc thiền định của hành giả, vị ấy không có điều kiện để chứng tri: 

- Vô Minh dang móng di bao nhiêu. 

- Chất keo hồ Ái Dục đang khô ráo bao nhiêu ở mỗi sự chú niệm. 

- Minh Sát Trí của vị ấy thành thục như thế nào. 

Về sau khi Định Lực của vị ấy phát triển, hành giả qua sự trải nghiệm 
của mình tri đắc răng: 

- Vô Minh ở trong vị áy đang móng đi như thé nào. 


222 


- Chất keo hồ Ái Dục (su dính mắc hướng đến kiếp sống ở Nhân Loại, 
kiếp sống Chư Thiên, và kiếp sống Phạm Thiên; sự dính mắc hướng đến các 
kiếp sống cao hơn) đã hết sức khô cạn như thế nào. 


The yogi by then does not long for any particular existence. Like the 
matured chicken, when the Vipassanà Nàna ripens, the yogi notices the ` 
benefits at each noting. He finds that his psycho - physical phenomena all 
. perish at his noting. They are impermanent (Anicca). They perish at a great 
speed. They have the afflicting nature (Dukkha). He can no way prevent 
these afflictions, i.e. uncontrollable nature (Anatta). 

Hành giả lúc đó không còn trông đợi bát luận một kiếp sóng đặc thù 
nào. Tự hó gà con đã trưởng thành, khi Minh Sát Trí đã thành thục, hành 
giả quan chú những quả phúc lợi tại mỗi sự chú niệm. Vị áy nghiệm thấy 
rằng tất cả các hiện tượng thuộc tâm sinh lý của vi åy déu tan bién tai su chú 
niệm của minh. Chúng không thường tồn (Vô Thường). Chúng tan bién với 
một tốc độ cự đại. Chúng có thực tính thống khó (Khổ Dau). Vị ấy không có 
phương thức nào có thê ngăn chặn những sự thống khổ này, đó là thực tính 
vô pháp khống chế (Vô Ngã). 


By his Vipassanà Ñãna, the yogi acquires the penetrative knowledge 
that nothing is permanent (Anicca), nothing is enjoyable (Dukkha), and 
nothing is controllable (Anatta). 

Qua Minh Sát Trí của minh, hành giả di đắc tri thức khán thấu rằng 
không có chi là thường tồn (Vô Thường), không có chi là khả lạc (Khổ Dau), 
và không có chi là khả khống chế (Vô Ngã). 


The benefits become very obvious. By his continuous noting, once he 
reaches the Sotapatti Magga Nana, the Avijjà cloud which has been pushing 
him to the four woeful states will be extinguished. 

Những quả phúc lợi trở nên hết sức minh hiển. Qua sự chú niệm liên 
tục của mình, ngay lập tức vị ấy đạt đến Trí Đạo Thất Lai, đám mây Vô 
Minh mà đã đang thúc đây vị ấy đến bốn trạng thái thống khó sẽ bị diệt tắt. 


Some yogis, after having cultivated the habit of Vipassanà 
Meditation, can spend the rest of their lives with mindfulness. The yogi who 
reaches Sotapatti Magga Nüna and Sotapatti Phala Ñana has seen 


223 


Nibbüna. He will be free from the four woeful states in his future existences. 
He has acquired enough courage to move in the sea of Samsáara, only for 
seven more existences. In this life, even if he has wealth and fame, he will 
merely be detached about them. His only ambition would be to become 
Arahat in this life or in the near future. He will not be happy to spent his time 
on the various distractions of taste, smell and looks. He can be happy only 
with the acts of Dana, Sila, Bhāvanā. He is happy with the chores 
concerning Buddha, Dhamma and Saügha. 

Mót só hành giá, sau khi dà trau giói tu dao phuc Thién Dinh Minh 
Sát Tué, có thé dành phàn dói cón lai cüa ho sóng vói Niém Luc. Hành giá 
mà dat đến Trí Đạo Thất Lai và Trí Quả Thất Lai đã thám thị được Níp 
Bàn. Vi ấy sẽ thoát khói bốn trạng thái thống khó trong các kiếp sống vị lai. 
Vị ấy đã dĩ đắc đủ düng khí dé di vào biển Luân Hồi, chỉ trong bảy kiếp sóng 
nữa. Trong kiếp sóng này, mặc dù vị ấy có của cái và danh khí, vị áy đơn 
thuần sẽ tránh thoát với chúng. Chí hướng duy nhất của vị ây là sẽ được trở 
thành một vị Vô Sinh trong kiếp sống này hoặc trong tương lai gần. Vị íy sẽ 
không có vui thích để tiêu phí thời gian của mình cho những mục tiêu khiển 
về khẩu vị, khứu vị và những khán kiến sai biệt. Vị ấy chỉ có thé vui thích 
với những tác hành về Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập. Vị ấy an vui với những 
công việc hằng ngày hữu quan với Phật, Pháp và Tăng. 


The yogi who has passed the state of Sankharüpekkha Nàna is free 
from Lobha, Dosa and Moha most of the time, even when he is not in the 
meditation centre. He is of a tranquil state of mind. This is one benefit of 
meditation — the clear and tranquil state of mind. 

Hành giá mà đã vượt qua trạng thái Hành Xå Trí phần lớn thói gian, 
vị ấy thoát khỏi Tham, Sân và Si, ngay cả khi vị ấy không ở trong trung tâm 
thiền định. Vị ấy có một trạng thái tâm thức bình tịnh. Đây là một quả phúc 
lợi của thiền định — trạng thái tâm thức thanh tích và bình tịnh. 


Secondly, the mind of a trained yogi is strong and well - behaved. If a 
person is not strong willed, when he faces sense - objects of great attraction, 
he will find himself getting very attached to them. His Lobha will drive him 
to act unwisely. His wavering mind will lead him at whatever cost, to achieve 
what his Lobha drives at. When he cannot get what he wants, his Dosa will 
drive him to do disgraceful bodily actions and disgraceful verbal actions. 


224 











The yogi with Sankhürüpekkha Ñana will face pleasant as well as very 
unpleasant situations with equanimity. Such things will not disturb his 
peaceful state of mind. 


Thứ hai, tâm thức của hành giả đã thụ quá huán luyện thì mạnh mé và 
đoan chính. Nêu như một người đã không có ý chí mạnh mẽ, khi vị ấy đối 
diện những cảnh trần có hấp dẫn lực cự đại, tự bản thân VỊ ây Sẽ thầy hoàn 
toàn bi dính chặt vào chúng. Lòng Tham của vị åy sẽ ép buộc vị ấy tác hành 
một cách vô minh. Tâm thức do dự bất định của vị ây sẽ dắt dẫn vị áy bằng 
bất luận giá nào để đạt được những gì mà lòng Tham của vị ấy bức bách. 
Khi vị ây không thể nào đạt được những gi mà vị áy mong muốn, tâm Sân 
Hán của vị ấy ép buộc vị ấy tạo tác những hành động về Thân đáng hó then 
và những hành động về Lời đáng hó then. Hành giả với Hành Xå Trí sẽ đối 
điện những tình huóng khả ái cũng như hoàn toàn bát khả ái với sự trấn tịnh. 
Các Pháp như thé sẽ không nhiễu loạn trạng thái tâm thức an tịnh của vị ấy. 


Thirdly, when the yogi is in his early Udayabbaya Nana, his body and 
mind are very pliant and very well - behaved. He enjoys Pitti (joy). Hence, 
the Prtija Rüpa (body filled with Pīti) will arise. Minor illness, such as 
headaches, migraine, and stomachaches will be cured completely. Serious 
illnesses, which cannot be treated by physicians; which are not too far gone 
yet; can be cures at Sahkhürüpekkha Nàna too. Samüdhi overwhelms the 
disease. The Samadhi attained at the Sahkhürüpekkha Nàna correspond to 
that of the Fourth Jhüna level. The late Venerable Mahasĩ Sayüdaw has 
explained that in detail. 


Thứ ba, khi hành giả ở trong giai đoạn ban sơ của Sinh Diệt Trí, thân 
và tâm của vị ấy rất đễ uốn nắn và hết sức đoan chính. Vị ấy thụ hưởng Pháp 
Hy (niềm lạc sự). Từ đó, Sắc Hy Lạc (sắc thân đã thỏa mãn với Pháp Hỷ) sẽ 
khởi sinh. Các căn bệnh nhẹ, chăng hạn như những cơn đau đầu, thiên đầu 
thống và những nỗi đau dạ dày sẽ được chữa khỏi một cách hoàn toàn. Những 
căn bệnh nghiêm trọng, mà các y sĩ không thể nào điều trị được; mà vẫn chưa 
đến nỗi quá nặng, cũng có thé được chữa khỏi tại Sinh Diệt Trí. Định Lực 
áp khỏa bệnh tật. Định Lực đã thành đạt tại Sinh Diệt Trí tương đương với 
tầng Thiền Na thứ tư. Ngài Có Đại Trưởng Lão Mahast đã giải thích điều 
đó một cách ty my. 


225 


These three benefits are ordinary (mundane) benefits. The greatest 
benefit is to have cut off bad Kamma that the yogi had done in his previous 
lives — all the bad Kamma that would have taken him to the four woeful states 
in his future existences. 

Ba quả phúc lợi này là những quả phúc lợi (binh phàm) thông thường. 
Quả phúc lợi trọng đại là phải cắt đứt Bất Thiện Nghiệp Lực mà hành giả 
đã tạo tác trong những tiên kiếp của mình — tất cả Bất Thiện Nghiệp Lực sẽ 
đưa vị ấy đến bốn trạng thái thống khổ trong những kiếp sống vị lai của mình. 


Once the yogi has seen Nibbàüna, the gates to the woeful states will be 
closed to him forever. In this present life, too, in his ignorance, the yogi might 
have done some Kamma bad enough to send him to the four woeful states. 
Those Kamma will have no chance to take effect, once the yogi has reached 
the Path and Fruition. It is like a tree which has been struck down by 
lightning. The tree will never grow again. Likewise the yogi will never break 
his five precepts. All the coarser Lobha, coarser Dosa, coarser Moha are 
eradicated from him completely. 

Ngay khi hành giả đã thám thi Níp Bàn, các cánh cửa dán đến những 
trạng thái thống khổ sẽ bị khép chặt với vi ây mãi mãi. Trong kiếp sống hiện 
tại này, cũng vậy, trong sự bát tri của mình, hành giả có thé đã tao tác một 
vài Bất Thiện Nghiệp Lực đủ để đưa vị ây đến bốn trạng thái thống khổ. 
Những Nghiệp Lực ấy sẽ không có cơ hội để đem lại hệ quả mong muốn, 
ngay khi hành giả đã đạt đến Đạo Lộ và Quá Vi. Nó tự hồ một cây mà đã bị 
sét đánh đồ xuống. Cây sẽ không bao giờ mọc trở lại nữa. Tương tự như vậy 
hành giá sẽ không bao giờ vi phạm năm điều học giới. Tất cả những Tham 
thô thién, Sân thô thiên, Si thô thiển đã bị đoạn tận khỏi vị áy môt cách hoàn 
toàn. 


As a common wordling (Puthujjana), it is very difficult for him not to 
break the five precepts. Noble people, old people - they all have to remind 
themselves again and again, not to break the five precepts. After practicing 
Vipassanā Meditation, after having seen the Path and Fruition, it will be the 
yogi's second nature to practice the five precepts. š 

Là một người thé tục thông thường (Phàm Phu), thật rất khó cho vi 
ây không vi phạm năm điều học giới. Bậc Thánh Nhân, người già — tất cá họ 
đều phải tự nhắc đi nhắc lại, không được vi phạm năm điều học giới. Sau khi 


226 


đã được thực hành Thiền Định Minh Sát Tuệ, sau khi đã được thám thi Dao 
Lộ và Quả VỊ, đó sẽ là đệ nhị thiên tính của hành giả dé thực hành năm điều 
hoc giói. 


Methods Of Meditation 

l. Sitting Meditation. 

2. Walking Meditation. 

3. General (Detailed) Noting. 

Các Phuong Pháp Thién Dinh 

1. Thién Dinh An Toa. 

2. Thién Dinh Bó Hành. 

3. Chú Niệm Những (Tiểu Tiết) Thông Thường. 


1. Sitting Meditation 
1. Thién Dinh An Toa 


The yogi approaches a quiet place; sits comfortably, keeping his body 
straight and his head erect; closes his eyes and starts to meditate. If 
the yogi choses Anapana Satipatthüna, the touch of air on one point of his 
nostril will be noted. Incoming breath will cause a sensation of touch on that 
point of the nostril; so also the outgoing breath, which will cause a sensation 
of touch on that same point of the nostril. The yogi just focuses his mind on 
that sense of touch. 

Hành giả tiếp cận một trú xứ tịch tịnh, an tọa một cách thư thích, giữ 
sắc thân của mình ngay tháng và đầu của mình thắng đứng, nhắm đôi mắt 
mình và bắt đầu dé hành thiền. Nếu nhu hành giả chọn Số Tức Niệm Xứ, sự 
tiếp xúc của không khí trên một điểm của lỗ mũi mình sẽ được chú niệm. 
Hơi thở đang vô sẽ gây ra một cảm thụ của sự tiếp xúc ở trên điểm ấy của lỗ 
mũi; cũng như thế hơi thở đang ra, nó sẽ gây ra một cảm thụ của sự tiếp xúc 
ở trên cùng điểm ấy của lễ mũi. Hành giả chỉ an định tâm thức của mình trên 
xúc giác ấy. 


If the yogi is following the instructions of the late Venerable Mahasr 
Sayadaw, the rise of the abdomen caused by incoming breath will be noted. 
Also the fall of his abdomen caused by the outgoing breath will be noted. 


227 


The mind of the yogi, while trying to concentrate on the rise and fall of the 
abdomen at all times, will wander outside his body a lot, too. 

Nếu như hành giá đang tuân theo những sự chỉ đạo của Ngài Có Dai 
Trưởng Lão Mahäsĩ, sự phóng lên của bụng bởi do hơi thở đang vô đã tạo 
ra sẽ được chú niệm. Cũng vậy sự xộp xuống của bụng bởi do hơi thở đang 
ra đã tạo ra sẽ được chú niệm. Tâm thức của hành giả, trong khi đang cố gáng 
dé luôn luôn dinh muc vào su phóng lén và su xóp xuóng cüa bung, cüng sé 
di hoang vu ở bên ngoài rất nhiều. 


The following sets of approaches are recommended stage by stage: 

1. The yogi should note the rise of the abdomen. The next noting is 
on the fall of the abdomen, the third noting is on the sense of touch of his 
bottom on the seat (hardness). If the yogi finds that his mind is still 
wandering, the following second approach is recommended. 

Các cách tiếp cận sau đây dà được khuyến nghị theo từng giai đoạn 
một: 1. Hành giả nên chú niệm sự phóng lên của bụng. Sự chú niệm tiếp theo 
là sự xộp xuống của bụng, sự chú niệm thứ ba là xúc giác của bàn tọa mình 
trên chỗ ngồi (tính cương kiện). Nếu như hành giả nghiệm thấy rằng tâm thức 
của mình vẫn đang còn đi hoang vu, cách tiếp cận thứ hai sau đây đã được 
khuyến nghị. 


2. The yogi should note the rise of the abdomen. The next noting is 
on the fall of the abdomen, the third noting will be on the manner of sitting, 
then fourthly, on the sense of touch of his bottom on the seat. When noting 
the manner of his sitting, the yogi should disassociate his mind from the 
shape or the features of his body. He must note the sense of support (rigidity) 
in his body. If the yogi finds it too stressful to note four - steps, he should 
change to the three - steps noting. If he still finds it difficult, he should change 
to the two - steps noting. When his mind wanders, he must note the wandering 
mind two to three times. He will find that the wandering mind ceases to exist 
at one of his notings. 

2. Hành giá nên chú niệm sự phóng lên của bụng. Sự chú niệm tiếp 
theo là sự xộp xuống của bụng, sự chú niệm thứ ba sẽ là cách thức an tọa, 
sau đó thứ tư, về xúc giác của bàn tọa mình trên chỗ ngồi. Khi sự chú niệm 
cách thức an tọa của mình, hành giả nên tách biệt tâm thức của mình khỏi 
hinh trạng hoặc những nét đặc trưng của sắc thân minh. Vi ây cần phải chú 


228 


niém cám giác hó trợ (độ kiên ngạnh) của sắc thân mình. Nếu nhu hành già 
nghiém thấy nó quá nhiều áp luc để chú niệm bón bước, vi ây nên thay đổi 
đến việc chú niệm ba bước. Nếu như vị ấy vẫn nghiệm thấy nó khó khăn, vị 
ây nên thay dói dén viéc chú niêm hai buóc. Khi tâm thúc di hoang vu, vi 
ấy cần phải chú niêm tâm thức đang đi hoang vu hai đến ba lần. Vị ấy sẽ 
nghiêm tháy ráng tâm thức dang di hoang vu dinh chỉ hiện hữu tai một trong ` 
những sự chú niệm của mình. 


There are four kinds of Satipatthüna Meditation: 

1. Kayanupassana Satipatthüna: Mindfulness of bodily process. 

2. Vedanünupassanà Satipatthüna: Mindfulness of sensations. 

3. Cittanupassanà Satipatthüna: Mindfulness of thoughts or mental 

process (consciousness) 

4. Dhanunãnupassanã Satipatthüna: Mindfulness of mind objects. 

Có bón thé loại của Thiền Dinh Niệm Xứ: 

1. Thân Tùy Quán Niệm Xứ: Niệm lực về quá trình thuộc sắc thân. 

2. Thọ Tùy Quán Niệm Xứ: Niệm lực về các cảm thụ. 

3. Tâm Tùy Quán Niệm Xứ: Niệm lực về những sự nghĩ suy hoặc 
quá trình thuộc vé tinh thần (Tâm Y Thức). 

4. Pháp Tùy Quán Niệm Xứ: Niệm lực về các đối tượng tâm thức. 


Noting of the rise and fall of the abdomen is Kayanupassana 
Satipatthüna. 

Noting of the pain is Vedanünupassanáà Satipatthàüna. 

Noting of the wandering thoughts is Cittànupassanü Satipatthüna. 

Noting of the sense of hearing, noting of whatever the yogi sees while 
walking is Dhammünupassanü Satipatthüna. 

Chú niệm vé sự phóng lên và sự xộp xuống của bụng là Thân Tùy 
Quán Niệm Xứ. 

Chú niệm về sự đau đớn là Thọ Tùy Quán Niệm Xứ. 

Chú niệm về những sự nghĩ suy đi hoang vu là Tâm Tùy Quán Niệm 
Xứ. 

Chú niệm về thính giác, chú niệm bát luận điều chi hành giả trông 
thấy trong khi dang bộ hành là Pháp Tùy Quán N iém Xứ. 


2. Walking Meditation 


229 


2. Thién Dinh Bó Hành 


For the yogi who aims to reach the Path and Fruition, it is very 
important to practice walking meditation. It contributes a lot to his sitting 
meditation, and as much to his general noting. 

Đối với hành già mà tập trung sự có găng dé đạt đến Đạo Lộ và Quà 
Vi, việc thực hành thiền định bộ hành thật là hết sức quan trọng. Nó đóng 
góp rất nhiều vào việc thiền định an tọa của minh, và cũng nhu đến việc chú 
niệm thông thường của mình. 


One - Step Noting 
Một Bước Chú Niệm 


When the yogi is moving his left foot, he notes ‘walking’. When he is 
moving his right foot, he notes ‘walking’. The shape and form of the foot must 
not be in the mind of the noting yogi. Shapes and forms are Paññatti 
(conventional truths) only. When striving to find the Paramattha (absolute 
truth), the yogi must confine his awareness to the sense of movement only. 

Khi hành giá đang di động chân trái của minh, vi ấy chú niệm “bộ 
hành”. Khi vị ấy đang di động chân phải của mình, vị ấy chú niệm “bộ hành”. 
Hình trạng và hình thức của bàn chân không được để ở trong tâm thức của 
hành giả đang chú niệm. Những hình trạng và các hình thức chỉ là Chế Định 
(những chân lý quy ước). Khi phán đấu dé nghiệm thấy Pháp Siêu Ly (chân 
lý tuyệt đối), hành giả cần phải giới hạn sự ý thức của mình chỉ ở trong khá 
năng cảm nhận của sự chuyển động. 


Two Steps Noting 
Hai Bước Chú Niệm 


When the yogi is lifting his foot to move, he notes 'lifüing. 
The manner of movement of his foot upwards is to be noted. When the yogi 
puts his foot down, he noted 'putting down'. The manner of downward 
movement is the only interest of meditation to the yogi. 

Khi hành giá dang đỡ bàn chán của minh lên dé di động, vi áy chú 
niệm “đỡ lên”. Cách thức đi chuyển bàn chân của mình hướng lên trên phải 
được chú niệm. Khi hành giả đặt bàn chân của mình xuống, VỊ Ấy chú niệm 


230 


“đặt xuóng". Cách thức của động tác ha xuống là mối quan tâm duy nhất của 
thiền định đối với hành giá. 


Three Steps Noting 
Ba Bước Chú Niệm 


When the yogi lifis his foot up, the manner of upward movement must 
be noted. When the foot moves forward, he notes the forward motion. Then 
he notes the gradual downward press of his foot to the ground. 

Khi hành giả dó bàn chán mình lên, cách thức của động tác hướng lên 
trên cần phải được chú niệm. Khi bàn chân di động về phía trước, vị ấy chú 
niệm sự vận động về phía trước. Sau đó vị ây chú niêm su nhán xuóng dàn 
dán của bàn chán minh đến mặt đất. 


In Vipassana Meditation, conventional names and forms are not the 
interest of noting. The yogi should try to see the manner of movement in terms 
of the four constituent elements (Dhàtu) in all matter, namely: 

1. Pathavi Dhütu (element of extension or earth element). 

2. Apo Dhatu (element of cohesion or water element). 

3. Tejo Dhàtu (element of kinetic energy or fire element). 

4. Vayo Dhatu (element of support of motion or wind element). 

Trong Thiền Dinh Minh Sát Tuệ, những danh xung quy ước và các 
hình thức không phải là mối quan tâm của việc chú niệm. Hành giả nên có 
găng dé trông thấy cách thức của sự chuyên động hữu quan đến bốn nguyên 
tó (Giới) câu thành trong tất cả vật chất, đó là: 

1. Địa Giới (nguyên tố diên trường (kéo dài) hoặc nguyên tó đất). 

2. Thủy Giới (nguyên tố niêm hop té (chát kết đính) hoặc nguyên tó 
nước). 

3. Hỏa Giới (nguyên tố động năng hoặc nguyên tó lửa). 

4. Phong Giới (nguyên tó hỗ trợ của sự vận động hoặc nguyên tó gió). 


When he lifts his right foot, he would notice that it becomes lighter 
and lighter as it goes up. That is the indication of the presence of the 
element of fire and the element of wind. When he puts his foot down to the 
ground, he would notice that it become heavier and heavier. That is the 
indication of the presence of the element of earth and the element of fluidity. 


231 


Knowing the four constituent elements is a significant step for the yogi. Only 
then can he comprehend Paramattha Sacca. The essence of Vipassanaá 
Meditation is the ability of the yogi to be aware of all phenomena (1) as it is, 
and (2) when it happens. 

Khi vị ấy đỡ chân phải của mình lên, vị ấy sẽ quan chú rằng nó càng 
lúc càng trở nên nhẹ hơn khi nó đi lên. Đó là dấu hiệu sự hiện điện của nguyên 
tố lửa và nguyên tó gió. Khi vị ấy đặt bàn chân của mình xuống tới mặt đắt, 
vị ấy sẽ quan chú răng nó càng lúc càng trở nên nặng hơn. Đó là dâu hiệu sự 
hiện diện của nguyên tố đất và nguyên tố lưu động. Am tường bốn nguyên 
tố cầu thành là một bước trọng yếu đối với hành giả. Chỉ như thé vị áy mới 
có thé lý giải Siêu Lý Đề. Tinh hoa của Thiền Định Minh Sát Tuệ là khả 
năng của hành giả ý thức được tất cả các hiện tượng (1) như nó đang là, (2) 
khi nó xảy ra. 


Six Steps Noting 
Sáu Bước Chú Niệm 


The yogi notes the beginning of the lifting of his foot (heels). Next he 
notes the end of the lifting of his foot. Third — he notes the beginning of the 
forward movement of his foot. Fourth — he notes the end of the forward 
movement of his foot. Fifih — he notes the beginning of the downward 
movement of his foot. Lastly, he notes the end of the downward movement of 
his foot. | 

Hành giả chú niệm điểm khởi đầu của việc đỡ bàn chân mình lên 
(những gót chân). Tiếp theo, vị ấy chú niệm điểm kết thúc của việc dỡ bàn 
chân mình lên. Thứ ba — vi ấy chú niệm điểm khởi đầu của sự chuyển động 
bàn chân mình về phía trước. Thứ tư — vị ấy chú niệm điểm kết thúc của sự 
chuyến động bàn chán minh vé phía trước. Thứ năm — vị áy chú niệm điểm 
khởi đầu của sự chuyển động hạ bàn chân mình xuống. Cuối cùng, vi ây chú 
niệm điểm kết thúc của sự chuyên động hạ bàn chân mình xuống. 


If the yogi makes full use of his walking meditation time, in addition 
to his sitting meditation time, within the forty - five days of his retreat, he is 
bound to reach the second Vipassanã Nàna (Paccayapariggaha Nana). He 
will find that, because he desires to lift his foot, his foot starts to lift. Because 
he desires to move forward, the foot actually moves forward. Because he 


232 


desires to put his foot down, the foot comes down. The desire (Nama) arises 
first to cause the physical behaviour (Rüpa) to happen. 

Nếu như hành già sử dung dày đủ thời gian thiền dinh bộ hành của 
mình, thêm vào thời gian thiền định an tọa của mình, trong vòng bốn mươi 
lăm ngày khóa tu tĩnh tâm của mình, vị ấy nhất định đạt đến Minh Sát Trí 
thứ hai (Duyên Sinh Thú Chấp Trí). Vị ấy sẽ nghiệm thấy răng, bởi vi vị. 
áy muốn dỡ bàn chán mình lên, bàn chân của vị áy bắt đầu đỡ lên. Bởi vì vị 
áy muón di dóng vé phía trước, bàn chân thuc sự di động vé phía truóc. Bói 
vì vị ây muốn đặt bàn chán của mình xuống, bàn chân ha xuống. Sự mong 
muốn (Danh Pháp) khởi sinh trước tiên để làm cho sự cử động thuộc về thân 
(Sắc Pháp) xảy ra. 


An alternative six - steps noting is as follows: 

The yogi notes the starting of the lifting of his foot. Then he notes that 
he lifts his foot. Third — he notes that his foot is moving forward. Fourth — 
he notes that his foot is going down. Fifth — he notes that the foot is touching 
the ground. Sixth — he notices the whole of his weight on that foot, so as to 
start lifting the other foot. This approach is good for young people who have 
a lot of wandering thoughts. 

If the yogi really can work as suggested, adhering to all the notings in 
walking meditation, he is sure to find the Path and Fruition very quickly. 

Tuần tự sáu bước chú niệm như sau: 

Hành giả chú niệm việc bắt đầu đỡ bàn chân của mình lên. Sau đó, vị 
áy chú niệm rằng vị ấy dỡ bàn chân lên. Thứ ba — vị ấy chú niệm rằng bàn 
chân của minh dang đi động vé phía trước. Thứ tư — vị ấy chú niệm rằng bàn 
chân của mình dang hạ xuống. Thứ năm — vị ấy chú niệm rằng bàn chân đang 
tiếp xúc mặt đất. Thứ sáu — vị ây quan chú toàn bộ trong lượng của minh lên 
bàn chân đó, nhằm để bắt đầu việc đỡ bàn chân kia lên. Phương pháp này tốt 
cho những người trẻ tuôi, là các vị có rất nhiều những sự nghĩ suy hoang vu. 

Nếu như hành giả thực sự có thể thực hiện như đã biểu minh, tuân thủ 
tất cả các sự chú niệm trong thiền định bộ hành thì chắc chắn vi áy nghiệm 
thấy được Dao Lộ và Quả Vi một cách vô cùng nhanh chóng. 


233 


VII. Cut The Chain Of Paficcasamuppäda (The Wheel Of Life) 
By Practising Vipassana Meditation 


VII. Cắt Đứt Dây Xích Liên Quan Tương Sinh (Vòng Sinh Tử) 
Qua Việc Thuc Hành Thién Định Minh Sát Tuệ 


All Buddhists understand that to be able to reach Nibbüna - where 
all Dukkha are destroyed - the Wheel of Life, which is the root cause of the 
endless round of rebirth in the sea of Samsára, must be broken. Therefore, 
Buddhists seek to find the Dhamma that can cut the Wheel of Life. In fact, 
Vipassanü Meditation is the powerful Dhamma in cutting the Wheel of Life. 

Tất cả Chư Phát Tử tué tri rằng dé có khả năng dat đến Níp Bàn — nơi 
mà tất cả mọi Khổ Dau đều bị tiêu diệt — Vòng Sinh Tử, là nguyên nhân căn 
bản của vòng tuyén chuyên tục sinh bất cùng tận trong biển Luân Hải, tất 
phải bị cắt đứt. Vì lẽ ấy, Chu Phật Tử có công thám cầu Giáo Pháp dé mà có 
thể cắt đứt Vòng Sinh Tử. Trong thực tế, Thiền Định Minh Sát Tuệ là Giáo 
Pháp hữu cường lực trong việc cắt đứt Vòng Sinh Tử. 


Among the twelve factors pertaining to the causality of the round of 
rebirth, Avijja (ignorance) and Tanhà (craving) are the two Mülabhüta 
(most fundamental  Dhammas that are the two main causes of 
Paticcasamuppüda. The cessation of these two causes will lead to the 
complete termination of the Wheel of Life, and the realization of the 
Nibbana. 

Trong số mười hai yếu tố hữu quan đến quan hệ nhân quả của vòng 
tuyền chuyển tục sinh, Vô Minh (sự bát tri) và Ái Dục (lòng ham muốn) là 
hai Căn Nguyên Pháp (căn bản nhất), là hai nguyên nhân chính yếu của 
Liên Quan Tương Sinh. Sự đình chỉ hai nguyên nhân này sẽ dắt dẫn đến 
sự kết thúc hoàn toàn của Vòng Sinh Tử, và sự chứng tri Níp Bàn. 


Therefore, anyone who wishes to cut off Avijja and Tanha must 
practice Vipassanü Meditation. Along the path of progress of Vipassaná 
Meditation, when the yogi reaches Udayabbaya Ñana and Bhanga Ñana, 
the yogi will realize by experience that it is possible to extinguish Avijjà and 
Tanhã. 


234 


Do đó, bát luận ai mà mong muốn dé cát đứt Vô Minh và Ái Duc, vi 
ây cần phải thực hành Thiền Dinh Minh Sát Tuệ. Doc theo đạo lộ tiến hóa 
của Thiền Định Minh Sát Tuệ, khi hành giả đạt đến Sinh Diệt Trí và Hoại 
Diệt Trí, qua sự trải nghiệm hành giả sẽ chứng tri được rằng có thé điệt tắt 
Vô Minh và Ái Dục. 


How The Chain Of Paficcasamuppäda Is Started By Avijjã 
Cách Thức Dây Xích Liên Quan Tương Sinh 
Đã Do Vô Minh Khởi Phát 


Avijjā (ignorance) is the non — knowledge of the Supreme 
Enlightenment. In other words, not knowing the Four Noble Truths is Avijja. 
Moha (delusion) and Aññana (non — knowledge) are synonyms of Avijja. It 
is also not - knowing the Law of Dependent Origination 
(Paticcasamuppüda). Owing to this ignorance, the uninstructed worldling 
entertains wrong views. Illusion dominates the unmindful person, and makes 
him blind to the afflicting nature of all sense - objects. 

Vô Minh (sự bát tri) là sự bát tri đắc về Su Giác Ngộ Tối Thượng. 
Nói cách khác, việc không có am tường Tứ Thánh Dé là Vô Minh. Si Mê 
(sự thó giác) và Bát Tri (sự bát tri đắc) là những từ đồng nghĩa của Vô Minh. 
Đó cũng là sự bát tri đắc vé Định Luật Tùy Thuộc Căn Nguyên (Liên Quan 
Tương Sinh). Do bởi sự bát tri này, hạng vô văn phàm phu áp ú những kiến 
giải sai lầm. Ảo tưởng khống chế người bất tại niệm, và làm cho vị áy mù 
quáng trước thực tính thông khó của tất cả các cánh trần. 


Vipassanü contemplation means watching | and ceaseless 
contemplation of all psycho - physical phenomena that comprise both the 
sense — objects and the corresponding consciousness. The Vipassanā 
practice leads to the full awareness of their nature. As concentration 
develops, the yogi — upon seeing, upon hearing, upon smeling, upon eating, 
upon touching, upon reflecting, realizes the arising and then the instant 
vanishing of them. He finds out that every psycho - physical phenomenon 
does not remain permanent, but passes away the instant after it arises. 
However, when he is unmindful, he fails to see that. And he thinks wrongly 


that “it is permanent”, “it is pleasurable”, “it is satisfactory”. He seeks the 
pleasant object - objects. Avijjā leads him to effort and activity (Sankhàra 


235 


and Kamma). Because of Avijjā, there arises Sañkhara, Kamma, and hence 
the inevitable results of the round of rebirths. 

Sự nghiêm túc khảo lu Minh Sát Tuệ có nghĩa là việc chú muc và sự 
nghiêm túc khảo lự bất đình chỉ vào tất cả các hiện tượng thuộc tâm sinh lý 
mà bao gòm cá hai vừa các cánh trần và vừa cá Tâm Y Thức tương ứng. Thực 
hành Minh Sát Tuệ dắt dán đến sự ý thức trọn vẹn về thực tính của chúng. 
Khi sự định thức phát triển, hành giá - ngay khi khán kiến, ngay khi thính 
văn, ngay khi khứu khi, ngay khi ngật thực, ngay khi tiếp xúc, ngay khi phản 
tỉnh; chứng tri được sự khói sinh và sự tan bién lập tức của chúng. Vi ấy phát 
hiện ra răng mọi hiện tượng tâm sinh lý không tồn tại vĩnh viễn, mà diệt vong 
lập tức sau khi nó khởi sinh. Tuy nhiên, khi vị ấy bát tại niệm, vị áy không 
khán kiến điều đó. Và vị ấy nghĩ suy một cách sai lầm rằng “nó thì thường 
tồn”, “nó thì khả mãn túc”, “nó thì thỏa đáng”. VỊ ấy thám cầu các đối tuong- 
khách thé khả ái. Vô Minh dắt dẫn vị ấy đi đến sự nỗ lực và hoạt động (Hành 
và Nghiệp Lực). Vì Vô Minh, Hành và Nghiệp Lực khởi sinh, và từ đó 
những kết quả bất khả ty miễn của vòng tuyển chuyển tuc sinh. 


How To Cut The Wheel Of Life Started By Avijja 
Cách Thức Dé Cát Dit Vòng Sinh Tử 
Đã Do Vô Minh Khởi Phát 


When the yogi who practices Vipassanà Meditation reaches Bharga 
Ñana, upon every event of hearing, seeing, smelling, eating, touching, 
reflecting, the watching consciousness promptly notes every psycho - 
physical phenomenon. Upon noting, the yogi finds the instantaneous passing 
away of both the sense - objects and the consciousness. The yogi realizes the 
impermanent nature of all things (Anicca), the suffering (Dukkha) and the 
uncontrollable nature of things (Anatta). Because he understands the truth 
now, the untruth (Avijja) is extinguished. Sankhüra etc. are also cut off. By 
Vipassanā Meditation, the root cause Avijjà is terminated and the Cycle of 
Paticcasamuppüda is no more. | 

Khi hành giá thực hành Thiền Dinh Minh Sát Tuệ mà dat đến Hoại 
Diệt Trí, trên mỗi sự kiện về thính văn, khán kiến, khứu khí, ngật thực, tiếp 
xúc, phản tỉnh, Tâm Ý Thức đang chú mục lập tức chú niệm mọi hiện tượng 
tâm sinh lý. Ngay khi chú niệm, hành giả nghiệm thấy sự diệt vong tức thời 
của cả hai vừa các cảnh trần và vừa cå Tâm Y Thức. Hành giả chứng tri thực 


236 


tính không thường tôn của tất cả các Pháp (Vô Thường), sự khó đau (Khổ 
Đau) và thực tính vô pháp không chế của tất cả các Pháp (Vô Ngã). Vi vị ấy 
bẩy giờ tuệ tri sự thật, sự giả thoại (Vô Minh) đã bị diệt tắt. Hành, v.v. cũng 
bị cắt đứt. Qua Thiền Định Minh Sát Tuệ, nguyên nhân căn bản Vô Minh 
đã kết thúc và Chu Trình Liên Quan Tương Sinh không còn nữa. 


How The Wheel Of Life Is Caused By Tanhã 
Cách Thức Vòng Sinh Tử Đã Do Ái Dục Tạo Ra 


Tanhá (craving) exerts pressure upon us to find all sense - objects 
pleasant, and hence desirable. Because of this craving, Upüdüna 
(attachment), Bhava (becoming) etc. arise in sequence and cause the Cycle 
of Paticcasamuppüada. 

Ái Duc (lóng ham muón) tao áp luc lén chüng ta dé tim kiém tát cà 
các cảnh trần khả ái, và từ đó khả ứng thủ. Vì lòng ham muốn này, Thủ (sự 
chấp thủ), Hữu (sự trở thành), v.v. theo trình tự khởi sinh và tạo ra Chu Trình 
Liên Quan Tương Sinh. 


How To Cut The Wheel Of Life Caused By Tanhã 
Cách Thức Dé Cát Düt Vòng Sinh Tử Đã Do Ái Dục Tạo Ra 


By practicing Vipassana Meditation, when the yogi reaches the 
Bhanga Ñana, upon every event of hearing, seeing, smelling, eating, 
touching, reflecting, the watching consciousness promptly notes every 
psycho — physical phenomenon. The yogi finds the instantaneous passing 
away of both the sense — object and the consciousness, upon noting. He finds 
all phenomena as Dukkha since they are afflicting him constantly with their 
repeated cessation. Because he no longer finds it pleasurable, the craving 
Tanhã is extinguished. Hence, Upadana etc. are no more. Vipassana 
meditation has destroyed the root cause Tanhà, and hence cut the Wheel of 
Paticcasamuppada. 

Qua việc thuc hành Thiền Định Minh Sát Tuệ, khi hành giả đạt đến 
Hoại Diệt Trí, trên mỗi sự kiện vé thính văn, khán kiến, khứu khí, ngật thực, 
tiếp xúc, phản tỉnh, Tâm Ý Thức đang chú mục lập tức chú niệm mọi hiện 
tượng tâm sinh lý. Hành giả nghiệm tháy sự diệt vong tức thời của cả hai 
vừa các cảnh trần và vừa cả Tâm Ý Thức, ngay khi chú niệm. Vị ây nghiệm 


237 


tháy tát cá các hién tuong là Khó Đau vi chúng đang làm thông khó vi ấy 
một cách liên tuc với sự dinh chỉ của chúng được lặp đi lặp lại. Bói vi vi åy 
nghiệm thấy nó không còn khả mãn túc, lòng ham muốn Ái Duc đã bị diệt 
tắt. Từ đó, Thủ v.v. không còn nữa. Thiền Định Minh Sát Tuệ đã tiêu diệt 
nguyên nhân căn bản Ái Dục, và từ đó cắt đứt Vòng Liên Quan Tương 
Sinh. | 


Cutting The Wheel Of Life By Noting The Vedana 
Cắt Dứt Vòng Sinh Tử Qua Việc Chú Niệm Về Tho 


When summing - up the formula of the Dependent Origination; 
Vedanà (feeling) causes Tanhà (craving) to arise. Tanhà causes Upadàna 
(attachment). Upüdüna causes Bhava (becoming) to happen, and so on. 
Because of the Vedanü, the very foundation of the Wheel of Life, namely 
Tanháà, arises. Tanhà will go on feeding the Wheel of Paticcasamuppüàda. 
The yogi must be able to watch the Vedaná to such a degree of concentration 
that the cessation of Tanhā will happen. Then the Wheel of 
Paticcasamuppáda will be broken. 

Khi tổng kết thé thức Tùy Thuộc Căn Nguyên, Tho (cám giác) là 
nguyên nhân cho Ái Dục (lòng ham muốn) khởi sinh. Ái Dục tạo ra Thủ (sự 
chấp thủ). Thủ là nguyên nhân cho Hữu (sự trở thành) xảy ra, và v.v. Bởi vì 
Thọ, chính ngay nền tảng của Vòng Sinh Tử, tức là Ái Duc, khởi sinh. Ái 
Dục sẽ tiếp tục việc tiến thực Vòng Liên Quan Tương Sinh. Hành giả cần 
phải có khả năng để chú mục tới một mức độ của sự định thức đến nỗi sự 
đình chỉ Ái Dục sẽ xảy ra. Thế rồi Vòng Liên Quan Tương Sinh sẽ bị bé 
gãy. 


Three factors which enable the Wheel of Paticcasamuppáda to 
function, originate from Vedanü incessantly. They are: 

1. Rügànusaya Lobha Tanhà which dwells in the Sukkha Vedana. 

2. Patiehünusaya Dosa which dwells in the Dukkha Vedana. 

3. Avijjanusaya Moha which dwells in the Upekkha Vedand. 

Ba yếu tó mà có khả năng làm cho Vòng Liên Quan Tương Sinh 
hoạt động, bắt nguồn từ Thọ một cách trì tục bất đoạn. 

1. Tham Ái Tùy Miên Tham Ái Dục chúng trú ngụ trong Lạc Thọ. 

2. Khué Phẫn Tùy Miên Sân Hán chúng trú ngu trong Khổ Thọ. 


238 


3. Vó Minh Tüy Mién Si Mé chüng trá ngu trong Xá Tho. 


How The Ragàanusaya Lobha Tanhã 
Dwells In The Sukkha Vedana 
Cách Thüc Tham Ái Tüy Mién Tham Ái Duc 
Trú Ngu Ở Trong Lac Thọ 


By practicing the Vipassanü Meditation, when the yogi reaches 
Udayabbaya Nàna, he has the pliancy of mind and body as well as 
the proficiency of mind and body. It seems to the yogi that the sense - object 
and the noting consciousness are happening by themselves. It is as if the yogi 
sat there watching the spontaneous occurrences. Vipassanü Piti arises in the 
mind of the yogi. A bodily state of well - being and delightful state of mind 
arise. Hence, the attachment towards the Sukkha Vedanà arises in the yogi 
again and again. That is how Rágünusaya Lobha Tanhã dwells in the 
meditating yogi. 

Qua việc thực hành Thiền Định Minh Sát Tuệ, khi hành giả đạt đến 
Sinh Diệt Trí, vị áy có trang thái dễ uốn nắn của tâm thức và sắc thân cũng 
như sự thích ứng để làm việc của tâm thức và sắc thân. Hình như đối với 
hành giả là cảnh trần và Tâm Ý Thức đang chú niệm tự bản thân chúng đang 
xảy ra. Y như thé hành giả đã an tọa ở nơi đó đang chú mục những tình huống 
tự phát. Pháp Hỷ Minh Sát Tuệ khởi sinh ở trong tâm thức của hành giả. 
Một trang thái an lạc thuộc về Thân và trạng thái vui thích thuộc về Tâm khởi 
sinh. Từ đó, sự chấp thủ hữu quan đến Lạc Thọ khởi sinh ở trong hành giả 
nhiều lần. Đó là cách thức Tham Ái Tùy Miên Tham Ái Dục trú ngụ ở trong 
lúc hành giả dang hành thiền. 


How The Yogi Can Get Rid Of The Rāgānusaya Lobha Tanhã 
Cách Thức Hành Giả Có Thé Bài Thoát 
Tham Ái Tüy Mién Tham Ái Duc 


As soon as the yogi realizes the occurrence of the Raganusaya Lobha 
Tanhã in his Vipassanà Meditation, he should note his state of mind as 
"peaceful, peaceful", "delighful, delightful", attentively. The yogi with the 
Udayabbaya Nàna when he notes "peaceful, peaceful"; will find the arising 
of the Sukkha Vedanàü and then the quick disappearance of the Sukkha 


239 


Vedana. Upon finding it thus, he summarizes that the rapid arising is 

followed by the rapid disappearance (passing away) of the Sukkha Vedanaà. 
Sukkha Vedanü cannot be enjoyed. He even finds it as suffering (Dukkha). 
He cuts off the Lobha Tanhà in the Sukkha Vedanà. Because T. anha has 
been extinguished, Upádüna, Bhava are also extinguished. Hence the Wheel 
of Paticcasamuppüda cannot carry on. 

Ngay khi hành giả chứng tri sự hiện bày của Tham Ái Tùy Miên 
Tham Ái Dục ở trong Thiền Dinh Minh Sát Tuệ của mình, vị áy nên chú 
niệm trạng thái tâm thức của mình là “an tịnh, an tịnh”, “vui thích, vui thích” 
một cách hữu tâm cán ý. Hành giả với Sinh Diệt Trí khi vị ấy chú niệm “an 
tịnh, an tịnh”; sẽ nghiệm thấy sự khởi sinh của Lạc Thọ và sau đó là sự biến 
mất mau chóng của Lạc Thọ. Ngay khi đã nghiệm thấy được điều đó như 
thế, vị ấy tóm tắt răng sự khởi sinh nhanh chóng được nối tiếp theo bởi sự 
biến mất nhanh chóng (sự diệt vong) của Lạc Thọ. Lạc Thọ không thé nào 
huóng thu duoc. Vi ây thậm chí nghiệm tháy dó là khó dau (Khó Dau). Vi 
ấy cát đứt Tham Ái Dục ở trong Lạc Tho. Bói vì Ái Dục đã bị diệt tắt, Thủ, 
Hữu cũng bị diệt tắt. Từ đó Vòng Liên Quan Tương Sinh không thé nào 
tiêp tục. 


How Pafiphãnusaya Dosa Dwells In The Dukkha Vedanã 
Cách Thức Khuê Phẫn Tùy Miên Sân Hán 
Trú Ngụ Ở Trong Khô Thọ 


When the yogi reaches Sammüsana Nüma in his practice of 
Vipassanü Meditation, bodily aches and pains, all the Dukkha Vedanā 
reappear. The yogi feels upset about the appearance and the Domanassa 
Dosa appear repeatedly in his mind. That is how the Patighünusaya Dosa 
dwells in the Dukkha Vedanà. The yogi wishes to escape from the Dukkha 
Vedanà, and longs for Sukkha. The longing (craving) is the Tanhà which 
helps the Cycle of Paticcasamuppada. 

Khi hành giả đạt đến Phó Thông Trí (Quán Trạch Trí Phó Thông 
Tướng) trong việc thực hành Thiền Định Minh Sát Tuệ của mình, những nỗi 
đau nhức và các sự đau đớn thuộc về Thân, tất cả các Khổ Thọ xuất hiện trở 
lại. Hành giả cám thấy phiền lụy về sự xuất hiện và Ưu Thọ Sân Hận xuất 
hiện một cách lặp đi lặp lại nhiều lần ở trong tâm thức của vị ấy. Đó là cách 
thức Khué Phẫn Tùy Miên Sân Hán trú ngụ ở trong Khó Thọ. Hành giả 


240 


mong muốn dé đào thoát khỏi Khổ Thọ, và khát vong Lạc Thọ. Sự khát 
vọng (lòng ham muốn) là Ái Dục nó hỗ trợ Chu Trình Liên Quan Tương 
Sinh. 


How The Yogi Can Get Rid Of The Patighanusaya Dosa 
Cách Thức Hành Già Có Thé Bài Thoát 
Khuê Phẫn Tùy Miên Sân Hân - 


As soon as the Vipassanü yogi realizes that he has the Patighünusaya 
Dosa in his Dukkha Vedana, he should carefully, with deep attention, watch 
the Dukkha Vedana. When the yogi reaches Udayabbaya Ñana and notes 
"painful, painful", he will find thai the painful Dukkha Vedanà appears and 
then quickly disappears. The yogi tries to note all the rapid appearances and 
then the rapid disappearances of the pain. His mind is focused on the 
consecutive appearings and disappearings so intensely that the pain becomes 
insignificant to him. The arising and then the perishing of the Dukkha 
Vedanà are distinct. It seems to have left out the Dukkha Vedanā itself. 
Hence, the Patighanusaya Dosa in the Dukkha Vedanā is extinguished. 

Ngay khi hành giả Minh Sát Tuệ chứng tri được rằng vi ấy có Khué 
Phân Tùy Miên Sân Hán ở trong Khổ Thọ của mình, vị ấy nên một cách 
cán trọng, với sự thâm niệm chú ý, chú mục Khô Thọ. Khi hành giả đạt đến 
Sinh Diệt Trí và chú niệm “đau đớn, đau đớn”, vị ấy sẽ nghiệm thấy rằng sự 
đau đớn Khô Thọ xuất hiện và sau đó biến mát một cách nhanh chóng. Hành 
giả có gáng dé chú niệm tất cả các sự xuất hiện và sau đó các sự bién mát 
nhanh chóng của cơn đau đớn. Tâm thức của vị ấy đã an định vào những lần 
xuất hiện và bién mát liên tục một cách cực độ đến nỗi cơn đau đớn trở nên 
vô túc khinh trọng đối với vị ây. Sự khói sinh và sau đó sự tan bién của Khổ 
Dau minh hiển. Hinh như tự bản thân Khổ Thọ đã bi quên (di lâu) di. Từ đó, 
Khué Phẫn Tùy Miên Sân Hán ở trong Khổ Thọ đã bị diệt tắt. 


The yogi who is facing Dukkha Vedanà longs to escape from the 
Dukkha Vedana and longs for the Sukkha (i.e. Lobha Tanhàa). But when 
he manages to override the Dukkha Vedanà at the Udayabbaya Nana, it can 
be said that Lobha Tanhã is extinguished. Because Tanhā has been 
extinguished, the Wheel of Paticcasamuppáda is cut too. 


241 


Hành giả mà dang đối diện Khó Thọ, vị ấy khát vong dé đào thoát 
khỏi Khó Thọ và khát vong Lạc Thọ (đó là Tham Ái Dục). Thé nhưng khi 
vị ấy đạt được việc không ché Khó Thọ ở tai Sinh Diệt Trí, có thé nói rằng 
Tham Ái Dục đã bị diét tắt. Bởi vì Ái Duc đã bị diệt tắt, Vòng Liên Quan 
Tương Sinh cũng bị cắt đứt. 


How Avijjanusaya Moha Dwells In The Upekkhã Vedana 
Cách Thức Vô Minh Tùy Mién Si Mê Trú Ngu Ó Trong Xả Thọ 


When the yogi who practices Vipassana Meditation reaches 
Sankhürupekkhà Nàna, he can watch Sukkha and Dukkha equally. He is 
able to note without much effort, so much so that he cannot detect the 
perishing part of the phenomenon. It is a very delicate form of delusion 
 (Avijja). Avijjanusaya Moha dwells in the mind of the meditating yogi. 

Khi hành giá thuc hành Thiền Dinh Minh Sát Tuệ mà đạt đến Hành 
Xà Trí, vi ây có thé chú muc Lac và Khó môt cách nhu nhau. Vi ấy có khả 
năng để chú niệm mà không cần gắng sức nhiều, đến mức độ mà vị áy không 
thé nào phát hiện ra phần đang tan bién của hiện tượng. Đó là một hình thức 
của sự thó giác (Vô Minh) hết sức tinh xảo. Vô Minh Tùy Mién Si Mê trú 
ngụ ở trong tâm thức của hành giả đang hành thiên. 


How The Yogi Can Extinguish The Avijjãnusaya Moha 
Cách Thức Hành Già Có Thé Diệt Tắt Vô Minh Tùy Mién Si Mê 


To extinguish the Avijjanusaya Moha in the Upekkhà Vedana, the 
yogi must strive to be able to find the Upekkha Vedanà as Anicca 
(impermanence). However, Upekkha Vedana is so subtle that the yogi 
normally cannot manage well. It is advisable for him to watch the original 
rising and falling of the abdomen faithfully. 

Dé diét tát Vó Minh Tüy Mién Si Mé ó trong Xá Tho, hành giá cán 
phải có gáng dé có khá năng nghiệm tháy Xà Tho là Vô Thường (sự không 
thường tồn). Tuy nhiên, Xá Tho thi quá tinh vi đến nói hành giá không thé 
nào xử ly tót mót cách chính thuóng. Cách minh trí cho vi áy là nên chú muc 
sự phóng lên và su xộp xuống nguyên lai ở noi bung một cách trung thuc. 


242 


When he notes deeply the rising, the falling, the sitting, the touching, 
all the phenomenon of rising, falling, sitting, touching, perish at all notings, 
and at a very fast speed. He will find that his noting consciousness also 
perishes. | 

Khi vị áy chú niệm một cách thâm trường sự phông lên, sự xộp xuống, 
việc an tọa, việc tiếp xúc, tất cả các hiện tượng phông lên, xộp xuống, an tọa, 
tiếp xúc, đều tan biến tại tất cả các sự chú niệm, và ở một tốc độ rất nhanh. 
Vị ấy sẽ nghiệm thấy rằng Tâm Ý Thức đang chú niệm của mình cũng tan 
biên. 


As the yogi finds that all sense - objects (namely rising, falling, 
sitting, touching) and the conscious mind - perish at all notings, he realizes 
that nothing is permanent (Anicca). He begins to acquire the Anicca Nàna, 
and the Avijjanusaya Moha in his Upekkha Vedanàü is extinguished. 
Because the root cause has been cut off, the Wheel of Paticcasamuppáda 
cannot go on. 

Khi hành giả nghiệm thấy răng tất cả các cánh tràn (tức là sự phông 
lên, sự xộp xuống, việc an tọa, việc tiếp xúc) và Tâm Ý Thức — đều tan biến 
tại tất cả các sự chú niệm, vị ấy chứng tri được rằng không có chỉ là thường 
tồn (Vô Thường). Vị ấy bắt đầu dĩ đắc Vô Thường Trí, và Vô Minh Tùy 
Miên Si mé ở trong Xà Thọ của vi ây dà bi diêt tát. Vi nguyén nhán cán bán 
đã bị cát đứt, Vòng Liên Quan Tương Sinh không thé nào tiếp tục. 


Therefore, the Ragünusaya Lobha Tanhã in the Sukkha Vedanä, 
the Patighanusaya Dosa in the Dukkha Vedanà and the Avijjanusaya Moha 
in the Upekkhà Vedana can all be extinguished by Vipassanü Meditation. 
And hence the Wheel of Life (Paticcasamuppada) can be cut for good. 

Do đó, qua việc Thiên Dinh Minh Sát Tuệ, Tham Ái Tùy Miên 
Tham Ái Dục ở trong Lạc Thọ, Khuế Phẫn Tùy Mién Sân Hán ở trong 
Khổ Thọ và Vô Minh Tùy Mién Si Mê ở trong Xà Thọ, tất cả đều có thé 
bị diệt tắt. Và từ đó Vòng Sinh Tử (Liên Quan Tương Sinh) có thể được cắt 
đứt một cách tốt đẹp. 


243 


VIII. Instruction On Meditation For The Yogis 
VIII. Su Chi Dao Vé Thién Dinh Cho Các Hành Giá 
(translated by Daw Hnin Yi, Mawlamyaing, Myanmar) 
(đã được Bà Hnin Yi dịch thuật, Mawlamyaing, Miễn Điện) 


Individuals who have come to meditate would like to know what 
Vipassanà Meditation is. This is the first lecture on the Basic Exercises or 
Basic Principles of Mindfulness Meditation by the most Reverend Sayüdaw 
of Saddhammaranst Yeiktha (Meditation Centre) for those yogis who have 
come to practise Vipassana Meditation at Saddhammoaranst: Yeiktha 
(Meditation Centre). 

Những cá nhân mà đã đến dé hành thiền, các vị ấy muốn biết Thiền 
Định Minh Sát Tuệ là chi. Đây là bài giảng đầu tiên về Các Bài Tập Cơ Bản 
hoặc Những Nguyên Tắc Cơ Bản của Thiền Định Niệm Lực do Ngài Đại 
Trưởng Lão Tôn Kính nhất của Thiền Viện Quang Tuyến Chánh Pháp 
(Trung Tâm Thiền Viện) dành cho các hành giả mà đã đến để thực hành 
Thiền Định Minh Sát Tuệ tại Thiền Viện Quang Tuyến Chánh Pháp 
(Trung Tâm Thiền Viện). 


Those who have already started meditating would like to observe and 
attain a higher standard of concentration very quickly. To be able to acquire 
the highest goal quickly, you must listen and practise according to the 
"Practise Exercises Of Mindfulness Meditation". 

Những vi mà đã bát đầu việc hành thiền rồi, các vị áy muốn tuân thủ 
và muốn dat được một tiêu chuẩn cao hon vé sự định thức rất nhanh chóng. 
Dé có khả náng di dác muc tiéu cao nhát mót cách nhanh chóng, các ban càn 
phài láng nghe và thuc hành tüng thuán theo *Các Bài Táp Vé Thión Dinh 
Niém Luc". 


There are three kinds of "Practise Exercises Of Mindfulness 
Meditation". They are: 

1. Meditating while in the sitting position; 

2. Meditating while walking; and 

3. Meditating while performing daily activities. 

Có ba thé loại “Các Bài Tập Về Thiền Dinh Niệm Lực”. Đó là: 


244 


1. Hành thiền đang khi ở trong tư thế an tọa; 
2. Hành thiền trong khi bộ hành; và 
3. Hành thiền trong khi thực hiện các hoạt động thường nhật. 


1. Meditating While In The Sitting Position 
1.Hành Thién Dang Khi Ó Trong Tu Thé An Toa 


Firstly, meditating while in the sitting position will be explained. Pick 
a quiet and peaceful place. Then choose the most comfortable posture which 
will enable you to meditate for quite some time. 

Trước hết, việc hành thiền đang khi ở trong tư thế an tọa sẽ được giải 
thích. Hãy chọn một vị trí tịch tịnh và an tịnh. Sau đó hãy chọn tư thế thư 
thích nhất mà sẽ có khả năng làm cho các bạn hành thiền trong một thời gian 
khá lâu. 


You may sit with your knees bent under you or you may sit cross — 
legged, but you must choose the position which will enable you to meditate 
for a long time. When you are satisfied with your sitting position, keep your 
back and head straight. Then close your eyes and focus your attention on 
your abdomen and breathing. 

Các ban có thé ngói vói các dàu gói của mình uốn cong đưới ban (bán 
già) hoặc các bạn có thé ngồi bắt chéo chân (kiét già), thế nhưng các bạn cần 
phải chọn tư thế mà sẽ có khả năng làm cho các bạn hành thiền trong một 
thời gian lâu dài. Khi các bạn đã mãn ý với tư thế an tọa của mình, hãy giữ 
cho lưng và đầu của mình ngay tháng. Sau đó hãy nhám đôi mắt của mình lại 
và hãy an định sự chú ý vào bụng và hơi thở của mình. 


When you inhale, or breathe in, you must note carefully that the 
abdomen "rises" as you inhale and thus "expands" it. In the same way when 
you exhale or breathe out, the abdomen "contracts" or "falls" gradually. 
Thus you will note the expansion and contraction of the abdomen when you 
breathe in and breathe out. 

Khi các ban hấp khí, hoặc thở vô, các ban cần phải chú niệm một cách 
cần trọng rằng bụng “phóng lën” khi các ban háp khí và do dó nó “khuéch 
dai". Trong cüng phuong thúc khi các ban hó khí hoác thó ra, bung tir tir “thu 


245 


súc” hoặc “xộp xuông”. Do đó các ban sẽ chú niệm sự thu súc và sự khuéch 
đại của bụng khi các bạn thở vô và thở ra. 


But you should not concentrate on the abdomen only, also 
contemplate your mind on the progress of breathing — how the air when 
inhaled affects some pressure that pushes up from the inside. You must try to 
feel and know or realize this pushing up of the air from the inside and not on 
the abdomen, because the abdomen is there for its namesake only (Pafifiatti). 
Vipassanà is not for its namesake but for its true nature (Paramattha). 

Thé nhung các ban khóng nén chi có dinh muc vào phán bung khóng 
thói, mà còn nghiêm túc khảo lự tâm thức của mình vào sự tiễn trình của hơi 
thở - không khí khi đã hít vô gây tác dóng môt ső áp luc nhu thé nào dén nói 
đây lén ở bên trong. Các ban cần phải có gắng cảm nhận và tri đắc hoặc 
chứng tri được sự đây không khí lên từ ở bên trong và không phải từ nơi 
bụng, bởi vì bụng chỉ có đồng danh xưng của nó (Chế Định). Minh Sát Tuệ 
không phải vì đồng danh xưng của nó mà vì chân thực tính của nó (Siêu Lý). 


The pushing up of air from inside is Paramattha, “the real thing that 
is happening" when you breathe in. You must note as carefully as you can 
that when you breathe out, the air that was being pushed up or forced up now 
gradually or slowly falls back into place or recedes and the abdomen 
contracts. 

Việc đây không khí lên từ bên trong là Siêu Ly, “là Chân Pháp đang 
xảy ra” khi các bạn thở vô. Các bạn cần phải chú niệm hết sức cán trọng mà 
các bạn có thé khi các bạn thở ra, không khí mà đã dang đây lên hoặc đã thúc 
đây lên bấy gió từ từ hoặc một cách chậm chap xóp xuống trở lại vi trí cũ 
hoặc hậu thối và bụng thu nhỏ lại. 


Thus you must be mindful of these two movements thai take place 
when you inhale (breathe in) and exhale (breathe out). You will realize that 
when you breathe in, your abdomen rises gradually and thus you say to 
yourself "rising, rising, rising". Then when you exhale, the extended 
abdomen falls back into place gradually and you say to yoursel “falling, 
falling, falling". 

Đến lúc đó các ban cần phải chú niệm vào hai sự chuyển động này mà 
nó đang điễn ra khi các bạn hấp khí (thở vô) và hô khí (thở ra). Các bạn sẽ 


246 


chứng tri được răng khi các bạn thở vô, phần bụng của các bạn từ từ phông 
lên và đến lúc đó các bạn tự nhủ «phóng lén, phóng lén, phóng lên”. Thé rồi 
khi các bạn hô khí, phần bụng đã từ từ gián nở ra từ từ xộp xuống trở lại vị 
trí cũ và các bạn tự nhủ “xộp xuống, xộp xuống, xộp xuống”. 


At the same time that you are mindful of these two movements, you ` 
will concentrate more on the gradual force of air that makes the abdomen 
rise and the gradual contraction of the abdomen when you breathe out. 

Cùng một lúc đó các ban chú niệm vào hai sự chuyển động này, các 
bạn sẽ định mục hơn nữa vào khí lực mà nó từ từ làm cho bụng phông lên và 
sự thu súc từ từ của bụng khi các bụng thở ra. 


If you feel that these two points of mindfulness "rising and falling” 
are not effective, you may add another and say "rising, rising, falling, falling, 
touching, touching”. 

Néu nhu các ban cám tháy ráng hai diém niém luc này “phông lên và 
xÓp xuóng" khóng có kién hiéu, các ban có thém một điểm nữa và tự nhủ 
“phông lên, phông lên, xộp xuống, xóp xuống, tiếp xúc, tiếp xúc”. 


When you want to realize the touching part, you should not allowed 
yourself to be carried away with the shape of the limbs or objects that are 
touching each other, but concentrate on the hardness of the touch and say 
"touching, touching, rising, rising, falling, falling ". 

Khi các ban muón liéu tri phàn dang tiép xüc, các ban khóng nén tu 
cho phép minh bi lôi cuón theo hinh trang của tứ chi hoặc các đối tượng mà 
đang tiếp xúc vào nhau, mà hãy định mục vào tính cương kiện của sự tiếp 
xúc và tự nhủ “tiếp xúc, tiếp xúc, phông lên, phông lên, xộp xuống, xộp 
xuống”. | 


If you still cannot concentrate with these three movements, then you 
can add another and say "rising, rising, falling, falling, sitting, sitting, 
touching, touching". When you are sitting, you will realize the fact that the 
upper part of your body is erect and taut. You must not think of the shape of 
your head, body, hands or legs at all, but you must realize that your body is 
taut with the force of air that has pushed you up into the sitting position, and 
the hard feeling that you have when you are sitting, that is touching. 


247 


Néu nhu các ban vàn khóng thé nào dinh muc vói ba su chuyén dóng 
này, thé rói các ban có thé thêm một sự chuyển động nữa và tự nhủ “phòng 
lên, phóng lén, xóp xuóng, xóp xuóng, an toa, an toa, tiếp xúc, tiếp xúc”. Khi 
các bạn đang an tọa, các bạn sẽ chứng tri sự thật rằng phần trên sắc thân của 
các bạn tháng đứng và căng tháng. Các bạn không được nghi suy chút nào cá 
về hình trạng của đầu, sắc thân, các bàn tay hoặc các chân của mình, mà các 
bạn cần phải chứng tri rằng sắc thân của mình căng thăng với khí lực mà đã 
đây các bạn lên ở trong tư thé an tọa, và cảm giác khó khăn mà các ban có 
khi các bạn đang an tọa, đó là sự tiếp xúc. 


So now, you have four things to make a mental note of: rising, falling, 
sitting and touching. And when you do that, your mind will become calm. 
When your mind is calm and at peace, your concentration will become 
stronger and then insight will arise. If you think "rising, falling, sitting, 
touching", seems effective, you may meditate concentrating on them. But if 
your mind is too anxious, you can suit yourself by choosing either way, i.e. 
two or three or four things to make a mental note of. 

Thé là bây giờ, các bạn có bón Pháp dé chú niệm ở trong đầu là: phóng 
lên, xộp xuống, an tọa và tiếp xúc. Và khi các bạn làm điều đó, tâm thức của 
các bạn sẽ trở nên an tịnh. Khi tâm thức của các bạn an tịnh và trong trạng 
thái yên tĩnh, sự định thức của các bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và thế rồi tuệ 
giác sẽ khởi sinh. Nếu như các bạn nghĩ suy rằng “phông lên, xộp xuống, an 
tọa, tiếp xúc”, xem ra kiến hiệu, các bạn có thé hành thiền sự định muc vào 
chúng. Thế nhưng nếu như tâm thức của các bạn quá tiêu lụy, các bạn có thể 
tự tiện qua việc chọn lựa một trong hai phương thức, đó là hai hoặc ba hoặc 
bốn Pháp để chú niệm ở trong đầu. 


A beginner's thoughts may wander here and there either to the 
pagoda, or monastery or to the market or to the house. When this occurs, you 
must make a note of your wandering thoughts and say to yourself 
"wandering, wandering, imagining, imagining, planning, planning”, if your 
concentration is strong, your wandering thoughts will disappear within a 
short time if you observe them precisely, closely and well. 

Những su nghĩ suy của một so hoc giả có thé di hoang vu chỗ này và 
chỗ no, hoặc đến chùa chién, hoặc đến tu viện, hoặc đến nơi chợ hoặc đến 
nhà. Khi điều này xảy ra, các bạn cân phải chú niệm những sự nghĩ suy đang 


248 


di hoang vu của minh và tự nhủ “đang di hoang vu, dang di hoang vu, dang 
tuóng tuong, dang tuóng tuong, dang sách hoach, dang sách hoach", néu nhu 
sự định thức của các ban manh mé, những sự nghi suy của minh sẽ biến mắt 
trong một thời gian ngắn nếu như các bạn quan sát chúng một cách chuẩn 
xác, một cách nghiêm mật và kỹ lưỡng. 


At first it may take some time to observe your wandering thoughts, but 
later, with a determined mindfulness, they will disappear quickly. Not only 
will your wandering thoughts disappear, but also your mindfulness of those 
wandering thoughts will disappear too, because nothing is everlasting or 
permanent. And that is Anicca. "Transient indeed are all component things ". 
All component things arise, but perish within a twinkling of an eye. It is 
obvious that they are all subject to "birth and decay". This coming into being 
and then perishing or disappearing is nothing but Dukkha — suffering: and 
this suffering cannot be warded off in any way or by anyone and you cannot 
do anything about it, and that is Anatta — uncontrollable by any force or 
means. There and then you will come to realize the truth that all component 
things are transient, all component things are objects of suffering and all 
component things are uncontrollable. 

Lüc dàu có thé mát mót ít thoi gian dé quan sát nhüng su nghi suy 
đang di hoang vu của các ban, nhung vé sau, với một niệm lực kiên quyết, 
chúng sẽ bién mát một cách nhanh chóng. Không những các sự nghĩ suy 
đang đi hoang vu của các bạn sẽ biến mắt, mà còn luôn cả niệm lực của các 
ban về những sự nghi suy dang đi hoang vu ây cũng sẽ bién mát, bởi vi không 
có chi là vĩnh hằng hoặc thường tồn. Và đó là Vô Thường. “Tất cả các thành 
tố pháp quả thực là tạm trụ”. Tất cả các thành tó pháp khởi sinh, nhưng lại 
tan biến trong một sự nháy mắt. Rõ ràng là tất cả chúng đều không tránh khỏi 
“sinh ra và phải tàn hoại”. Điều này khi đã được hình thành và rồi lại tan biến 
hoặc bién mát thì không có chi khác hơn ngoài Khó Dau — sự khổ đau: và sự 
khó đau này không thé nào trốn tránh bằng bắt luận cách thức nào hoặc bởi 
bát luận ai và các ban khóng thé nào làm bát luận điều chi với nó, và đó là 
Vô Ngã - vô pháp khống chế bởi bất luận quyền lực hoặc phương tiện nào. 
Ngay lập tức các bạn sẽ đi đến chứng tri được sự thật răng tất cả các thành tó 
pháp là tạm trụ, tất cả các thành tố pháp đều là những đối tượng của su khó 
đau và tất cả các thành tố pháp đều vô pháp khống chế. 


249 


As you go on concentrating on rising, falling, sitting, touching for 
about half and hour or forty five minutes, you will notice that your limbs will 
start to ache, or become painful or numb. When this occurs, you must try to 
realize such suffering by changing your concentration from rising, falling, 
sitting, touching onto the pain, or by concentrating your mind on the pain. 

Khi các ban tiếp tục việc định mục vào sự phông lên, sự xộp xuống, 
su an toa, su tiếp xúc độ chừng nửa giờ đồng hồ hoặc bốn mươi lăm phút, 
các bạn sẽ quan chú rằng tứ chỉ của mình sẽ bắt đầu đau nhức, hoặc trở nên 
đau đớn hoặc tê cứng (thát khứ tri giác). Khi điều này xây ra, các ban cần 
phải có gắng để liễu tri nỗi khổ đau như thế qua việc thay đổi sự định thức 
của mình từ sự phông lên, sự xộp xuống, sự an tọa, sự tiếp xúc vào cơn đau 
đớn, hoặc bằng với sự định mục tâm thức của mình vào nỗi đau đớn. 


There are three ways of mindfulness meditation with regard to pain: 

l. The first is to concentrate on the pain so as to make the pain 
disappear. 

2. The second is to make this pain go away in an aggressive manner. 

3. The third is to contemplate and realize the truth about the pain you 
are suffering. 

Có ba phuong thức thiền định niệm lực hữu quan với nỗi đau đớn: 

1. Thứ nhất là hãy định mục vào nỗi đau đớn ngõ hầu làm cho con 
đau đớn biến mắt. 

2. Thứ hai là làm cho con đau đớn này bó ra di trong một hành xử kích 
liệt. 

3. Thứ ba là nghiêm túc khảo lự và chứng tri sự thật về nỗi đau đớn 
mà các bạn đang cảm thụ khổ đau. 


The first way is when your mind is concentrated on the pain to make 
it pass away with the intention of being relieved of the pain and to attain 
pleasure. That is done by greed (Lobha), that is, being greedy for your 
pleasure. Mindfulness meditation is not for pleasure but to stop the greed in 
you, and if you cannot kill your greed you will not be able to realize its true 
nature. So you should not contemplate in this way. 

Phuong thức thứ nhất là khi tâm thức của các ban dá định mục vào 
nỗi đau đớn dé làm cho nó diét vong với tác ý làm giảm bớt nói đau đớn và 
để đạt được niềm mãn túc. Điều đó được thực hiện bởi lòng tham (Tham), 


250 


nghĩa là, đang khao khát cho niềm mãn túc của mình. Thiền dinh niệm lực 
không phải để cho niềm mãn túc mà để đình chỉ lòng tham ở trong các bạn, 
và nếu như các bạn không thể nào diệt được lòng tham của mình, các bạn sẽ 
không có khả năng để chứng tri được chân thực tính của nó. Vì thế, các bạn 
không nên nghiêm túc khảo lự trong phương thức này. 


The second way, where you determine yourself to get rid of this 
suffering, is not good either, because there is anger in the determination. In 
other words, determination is coloured with anger, and mindfulness 
meditation does not allow anger to creep in. 

Phuong thức thứ hai, trong lúc các ban tự quyết tâm để bài thoát su 
khó dau này thì cũng chàng tốt đẹp, bởi vì có lòng sân hận trong sự quyết 
tâm. Nói cách khác, sự quyết tâm đã bị nhuóm màu với lòng sân hận, và thiền 
định niệm lực không cho phép lòng sân hận len lõi vào. 


The third way is how you should concentrate your mind on the pain 
itself — how it has come about and what are its qualities. When pain occurs, 
yogis would like to pull themselves together. You must let your body and mind 
relax. You must not be anxious and ask yourself "Will I have to stay like this 
for the whole hour ?" or "Will I have to go on suffering like this all the 
time? " HR. ở 

Phuong thức thứ ba là cách thức các ban nén dinh muc tâm thức của 
minh vào chính nỗi đau đớn — nó xảy ra nhu thé nào và những đặc tính của 
nó là chi. Khi nỗi đau đớn hiện bày, các hành giả sẽ muốn bình tĩnh trở lại 
(chán tác tỉnh thân). Các bạn cần phải dé sắc thân và tâm thức của mình thư 
giãn. Các bạn không được tiêu lụy và tự nhủ “Liệu tôi phải chịu đựng như 
thé này trong cả giờ đồng hồ sao ?" hoặc “Tôi sẽ phải thường luôn cảm thụ 
khổ đau như thế này sao ?” 


Pain or suffering will come as it will, and your duty is to be mindful 
of the pain. You must keep a calm mind and be patient. You must have the 
patience which is the main thing, because it is with patience that you can 
reach Nibbaná (Patience is the most useful thing in mindfulness meditation). 
You must be calm both in mind and body and relaxed. Don't be too taut. Keep 
your mind on the pain and think where you can pinpoint it and feel how 
painful it is — where is the pain most crucial — on the flesh ? on the skin ? or 


251 


down to the veins, bones or marrow ? You must concentrate very deeply on 
the particular part of your body where the pain occurs and say to yourself 
“painful, painful, aching, aching” and know exactly where they occur and 
how painful it is. Superficial mindfulness meditation is not allowed. If you 
are mindful of such pain, numbness and aches, you will notice that those 
pains and aches will become more severe and unbearable. Just as the pain 
occurs and become, unbearable, so also will that pain lessen and subside 
naturally. But you should not lessen your concentration. You should 
earnestly and enthusiastically continue being mindful of them and say to 
yourself "painful, painful, aching, aching" until they disappear one by one, 
or until the painful areas change places. 


Nỗi đau đớn hoặc sự khó dau sẽ đến như ý nó muốn, và nhiệm vu của 
các bạn là phải chú niệm vào nỗi đau đớn. Các bạn cần phải giữ một tâm thức 
an tịnh và hãy kiên nhẫn. Các bạn cần phải có sự kiên nhẫn là điều chính yếu, 
bởi vì với sự kiên nhẫn mà các bạn có thể đạt đến Níp Bàn (Sự kiên nhẫn là 
Pháp hữu ích nhất trong thiền định niệm lực). Các bạn cần phải được an tịnh 
ở cả hai vừa trong tâm thức và vừa cả sắc thân và phải được thư giãn. Đừng 
có quá căng thăng. Hãy giữ tâm thức của các bạn vào cơn đau đớn và nghĩ 
suy các bạn có thé xác định nó ở nơi đâu và cảm thấy nó đau như thé nào - ở 
nơi đâu là nỗi đau đớn nghiêm trọng nhất — trên phần da ? trên thớ thịt ? hoặc 
xuống tới các tinh mạch, xương hoặc tủy ? Các bạn cần phải định mục một 
cách hết sức thâm niệm vào chính xác bộ phận của sắc thân mình nơi mà nỗi 
đau đớn xảy ra và tự nhủ “đau đớn, đau đớn, đau nhức, đau nhức” và tri đắc 
một cách chính xác nơi chúng xảy ra và nó đau đớn như thế nào. Thiền dinh 
niệm lực một cách phu thién khóng duoc cho phép. Néu nhu các ban chü 
niệm vào nói đau đớn, su tê cứng và những cơn đau nhức nhu thé, các bạn 
sẽ quan chú rằng những nỗi đau đớn và các cơn đau nhức ây sẽ trở nên khốc 
liệt hơn và bất khá kham. Khi nỗi đau đớn vừa mới xảy ra và trở nên bất khả 
kham, cũng như thế nỗi đau đớn sẽ giảm bớt và dịu đi một cách thường nhiên. 
Thé nhung các bạn không được giảm thiểu sự định thức của mình. Các ban 

nên tiếp tục giữ sự chú niệm vào chúng một cách cần khán và một cách nhiệt 
tình và tự nhủ “đau đớn, đau đớn, đau nhức, đau nhức” cho đến khi chúng 
biến mắt từng cái một, hoặc cho đến khi các phạm vi đau đớn chuyển đổi 
những vị trí. | 


252 


When you become very energetic and enthusiastic in mindfulness 
meditation, insight will arise. As your concentration becomes stronger or 
advanced, the pains and aches will disappear as soon as they appear. You 
will notice that the pain does not go on for long — neither does your 
mindfulness meditation, nor does the knowledge of the pain. All things are 
not everlasting or permanent — they are all impermanent or transient. Birth. 
and decay are so quick and painful and protection from such transience and 
pain is not possible. So we come to know that: 

Pain is Ánicca — impermanent. 

Pain is Dukkha — suffering. 

Pain is Anatta — uncontrollable. 

Khi các ban trở nên hết sức năng động sung mãn và nhiệt tinh trong 
thiền định niệm lực, tuệ giác sẽ khởi sinh. Khi sự định thức của các bạn trở 
nên mạnh mẽ hơn và đã tiên tiến, những nỗi đau đớn và các cơn đau nhức sẽ 
bién mát ngay khi chúng xuất hiện. Các bạn sẽ quan chú rằng nỗi đau đớn 
không có diễn ra lâu dài — không có trong thiền định niệm lực của các ban 
mà cũng không có ở tri thức về nỗi đau đớn. Tất cả các Pháp đều không có 
vĩnh hằng hoặc thường tồn — tất cả chúng đều không thường tón hoặc tạm 
trụ. Sinh ra và tàn hoại rất nhanh chóng và đau đớn và sự bảo hộ khỏi sự tạm 
tru và đau đớn như thé là bát khá thi. Vì thế chúng ta đi đến tri đắc rằng: 

Sự đau đớn là Vô Thường — không thường tồn. 

Sự đau đớn là Khô Dau — khó đau. 

Sự đau đớn là Vô Ngá — vô pháp khống ché. 


While you are meditating, you will hear sounds, see things and smell 
things that are around you. You will hear especially the sound of cocks, birds, 
hammering and beating sounds and of men and cars. When you hear such 
sounds, you will make a mental and say "hearing, hearing" but your mind 
must not follow those sounds. | 

Trong khi các ban dang hành thiền, các ban sẽ nghe các âm thanh, 
trông thấy các Pháp và ngửi các Pháp mà ở xung quanh các bạn. Các bạn sẽ 
nghe một cách đặc biệt âm thanh của các con gà trống, những con chim, các 
âm thanh đóng búa ầm 1 và tiếng đập liên tiếp và của các nam nhân và những 
chiếc xe hơi. Khi các bạn nghe những âm thanh như thế, các bạn sẽ chú niệm 
ở trong đầu và tự nhủ “thính văn, thính văn” thé nhưng tâm thức của các bạn 
không được đi theo những âm thanh ấy. 


253 


If your concentration power is strong, these sounds that you are 
hearing will become indistinct and they will be carried far away, or they may 
become loud and near, or hoarse and not clear. In time you will come to 
realize that as you say to yourself "hearing, hearing", the sounds will 
disappear slowly — so will the knowledge or awareness of hearing and your 
mindfulness meditation of hearing. 

Nếu nhu năng luc dinh thức của các ban manh mé, những âm thanh 
này mà các ban dang nghe sé tró nén bát thanh tích và chúng sé bị truyền di 
thật xa, hoặc chúng có thé trở nên ồn ào và sát cận, hoặc khàn khàn và không 
rõ ràng. Theo thời gian, các bạn sẽ trở nên chứng tri được rằng khi các bạn 
tự nhủ “thính văn, thính văn”, các âm thanh sẽ từ từ biến mát — tri thức hoặc 
sự ý thức về việc thính văn và thiền định niệm lực của các bạn về sự thính 
văn cũng sẽ như thế. 


The sounds you heard at first will vanish one by one, or the syllables 
of a word you heard will not be connected with one another to make sense. 
For example, the word "gentleman" could become disconnected as "gen — 
tle — man". Just as the sounds disappear, so will the awareness of hearing 
and the mindfulness meditation vanish naturally. That is Anicca — not 
everlasting. It is impermanent. 

Những âm thanh các ban đã nghe lúc đầu sé tan biến từng cái một, 
hoặc các âm tiết của một từ ngữ các bạn đã nghe sẽ không kết nối với nhau 
dé có được ý nghĩa. Ví dụ, từ ngữ "gentleman" có thể trở nên bị ngắt quãng 
thành “gen — tle — man”. Cũng như những âm thanh biến mát, sự ý thức vé 
việc thính văn và thiền định niệm lực sẽ tan biễn một cách thường nhiên cùng 
nhu thế. Đó là Vô Thường — không có vĩnh hằng. Nó thì không thường tón. 


The occurrence of sounds and their disappearance is so quick and so 
obvious, that is Dukkha or suffering. Then, as nothing can be done to ward 
off the occurrence and disappearance of sounds, it is Anatta — 
uncontrollable. 

Sự hiện bày của những âm thanh và su biến mắt của chúng quá nhanh 
chóng và quá rõ ràng, đó là Khó Dau hoặc sự khó đau. Báy giờ, vì không thé 
nào làm được chi cả dé trốn tránh sự hiện bày và sự biến mất của những âm 
thanh, đó là Vô Ngã — vô pháp không chế. 


254 





There and then you will come to realize that sounds are not 
everlasting; the knowledge of Mindfulness Meditation is also impermanent 
and you can do nothing to stop them from happening or disappearing. That 
is the realization that you will experience from mindfulness meditation on 
sounds. 

Ngay lập tức các bạn sẽ đi đến chứng tri được rằng các âm thanh. 
không có vĩnh hằng: tri thức về Thiền Định Niệm Lực cũng không thường 
tòn và các bạn không thé nào làm điều chi dé đình chi chúng khỏi sự xảy ra 
hoặc sự bién mát. Đó là sự chứng tri mà các bạn sẽ trải nghiệm từ thiền định 
niệm lực về các âm thanh. 


Mindfulness meditation during the sitting position "rising, falling, 
sitting, touching" has to do with the body, so it is known as Kayünu passanā 
Satipatthüna. Being painful, numb and aching has to do with pain, so it is 
known as  Vedanünupassaná Satipatthüna. “Wandering, wandering; 
planning, planning; thinking, thinking” has to do with the mind so it is known 
as Cittānupassanāī Satipatthüna. “Seeing, seeing; hearing, hearing; 
smelling, smelling” has to do with the Law of Dhamma so it is known as 
Dhammünupassana Satipatthana. 

So we see that these four Satipatthüna are included when a yogi 
practices mindfulness meditation during the sitting position. 

Thiền định niệm lực trải qua tư thé an tọa “phông lên, xộp xuống, an 
tọa, tiếp xúc” hữu quan với sắc thân, vì thế nó được tường tri là Thân Tùy 
Quán Niệm Xứ. Trạng thái đau đớn, tê cứng và đau nhức hữu quan với nỗi 
đau đớn, vì thế nó được tường tri là Thọ Tùy Quán Niệm Xứ. “Đang hoang 
vu, đang hoang vu; đang sách hoạch, đang sách hoạch; đang nghĩ suy, đang 
nghĩ suy” hữu quan với tâm thức, vì thế nó được tường tri là Tâm Tùy Quán 
Niệm Xứ. “Khán kiến, khán kiến; thính văn, thính văn; khứu khí, khứu khí” 
hữu quan với Định Luật Pháp, vì thế nó được tường tri là Pháp Tùy Quán 
Niệm Xứ. 

Nhu thế chúng ta nhìn thấy rằng Tứ Niệm Xứ này đã được kë vào khi 
một hành giả thực hành thiền định niệm lực trải qua tư thé an tọa. 


2. Meditating While Walking 
2. Hành Thién Trong Khi Bó Hành 


255 


There are four kinds of noting in walking meditation. Each step is 
observed closely and carefully as one object of movement, or as two objects 
of movement, or as three objects of movement, or as six objects of movement. 

Có bón thé loại của việc chú niệm trong thiền định bộ hành. Mỗi bước 
chân được quan sát một cách nghiêm mật và một cách cân trọng làm thành 
một đối tượng chuyến động, hoặc làm thành hai đối tượng chuyển động, hoặc 
làm thành sáu đối tượng chuyển động. 


The first way is to make a note of the step as one object of movement 
and say to yourself “left foot forward, right foot forward", keeping your mind 
close on the forward movement of the step and not on your foot. In other 
words, your mind must not be attached to the shape of the foot. It is very 
important that it is the gradual moving forward of the foot which you must 
be interested in, and not the foot itself. 

Phuong thức thứ nhất là thực hiện một sự chú niệm vào bước chân 
làm thành một đối tượng chuyển động và tự nhủ “chân trái về phía trước, 
chân phải về phía trước”, hãy giữ tâm thức của các bạn sát cận vào sự chuyển 
động hướng về phía trước của bước chân và không phải vào bàn chân của 
các bạn. Nói cách khác, tâm thức của các bạn không được dính mắc vào hình 
trạng của bàn chân. Điều hết sức quan trọng đó là sự di dộng tiệm tiến về 
phía trước của bàn chân mà các bạn cân phải chú ý vào, và không phải vào 
chính cái bàn chân. 


The second way is to observe your step as two objects of movements 
"lifting, dropping; lifting, dropping”. In this case, you must be aware of the 
gradual upward lifting of your foot. You must detach yourself from the shape 
of your foot because it is there for its namesake (Pafífiatti) only. What you 
must realise is the awareness of the element of motion that is going up 
gradually into the air when you lift your foot. Knowing that it goes up and 
being aware of it is (Paramattha) — the real thing that is happening at the 
movement, i.e. meníal and bodily process — lifting, dropping. 

Phương thức thứ hai là quan sát bước chân của các ban làm thành hai 
đối tượng chuyển động “dỡ lên, đặt xuống: đỡ lên, đặt xuống”. Trong trường 
hợp này, các bạn cần phải ý thức việc dỡ bàn chân mình lên một cách tiệm 
tiễn hướng lên trên. Các bạn cán phải tự tách ly ra khỏi hình trạng bàn chán 
của mình bởi vì chỉ có đồng danh xưng (Chế Định) của nó. Điều mà các ban 


256 


cán phải chứng tri là sự y thức về nguyên tố vận động mà đang tiệm tiến di 
lên ở trong không khí khi các bạn đỡ bàn chân của mình lên. Am tường rằng 
nó đi lên và đang ý thức về nó đang là (Siêu Lý) — chân thực Pháp mà đang 
Xây ra ngay khoảnh khắc, đó là quá trình thuộc về tinh thần và thể chất — việc 
đỡ lên, việc đặt xuống. | 


The third kind is when you are aware of the three objects of movement 
of your step. "Lifting, pushing, dropping; lifting, pushing, dropping". When 
you are lifting your foot, you must attentively note the gradual upward 
movement of your foot. Then, when you push your foot forward, you must be 
aware of your foot moving forward slowly and then, when you drop your 
foot, you must be aware of your foot falling or dropping down lower and 
lower, slowly. 

Thé loại thứ ba là khi các bạn y thức được ba đối tượng chuyển động 
của bước chân mình. “Dë lên, duỗi ra, đặt xuống: dỡ lên, duỗi ra, đặt xuống”. 
Khi các bạn đang dỡ bàn chân mình lên, các bạn cần phải chú niệm một cách 
hữu tâm cán ý sự chuyên động tiệm tiễn hướng lên trên của bàn chân mình. 
Sau đó, khi các bạn đưa bàn chân của mình về phía trước, các bạn cần phải 
ý thức bàn chân mình đang đi động một cách chậm chạp về phía trước và sau 
đó, khi các bạn đặt bàn chân của mình xuống, các bạn cân phải ý thức bàn 
chân mình đang hạ xuống hoặc dang đặt xuống càng lúc càng tháp hơn, một 
cách chậm chạp. 


All these three objects of movement must be keenly observed and 
watched very closely and attentively, so that you know that when your foot is 
being lifted slowly inch by inch, then you will realise that it gets lighter and 
lighter as you lift it. When you push your foot forward, you will notice and 
observe the gradual forward movement. Then, when you drop or put your 
foot down, you will experience the heavy feeling that you have as your foot 
descends or gets lower and lower to the ground or the floor. When you have 
this awareness in mind, you are beginning to have some sort of insight or 
penetrated knowledge. 

Cả ba đối tượng chuyển động này cần phải được quan sát một cách 
thâm tri và phải được chú mục một cách hết sức nghiêm mật và một cách hết 
sức hữu tâm cán ý, nhằm dé các ban tri đắc rằng khi bàn chán dang được dỡ 
lên một cách chậm rãi từng mỗi phân một, thế rồi các ban sé chüng tri duoc 


257 


rằng nó càng lúc càng nhe hon khi các bạn đỡ nó lên. Khi các ban đưa bàn 
chân của minh vé phía trước, các ban sé quan chú và quan sát sự chuyén dóng 
tiệm tiến về phía trước. Sau đó, khi các bạn đặt hoặc dé bàn chân của minh 
xuống, các bạn sẽ trải nghiệm cảm giác nặng nề đến nỗi mà các bạn phải hạ 
bàn chân mình xuống hoặc càng lúc càng thấp hơn đến mặt đất hoặc nén nhà. 
Khi các bạn có sự ý thức này ở trong tâm thức, các bạn đang bắt đầu có một 
vài loại về tuệ giác hoặc về tri thức đã khán thâu. 


Lightness is brought upon by Tejo, element of warmth and Váyo, 
element of motion or movement. Heaviness is caused by Pathavt, element of 
toughness or hardness and Apo, element of liquidity. 

Sự nhe nhàng đã do Hóa Giới mang đến, nguyên tó âm áp và Phong 
Giới, nguyên tó vận động hoặc chuyên động. Sự nặng nề đã do Địa Giới tạo 
ra, nguyên tó cường ngạnh hoặc tính cương kiện và Thủy Giới, nguyên tó 
luu dóng. 


The knowledge or awareness of such mental and physical phenomena 
is the beginning of having penetrated knowledge of the intrinsic nature of 
mental and bodily process as it really is. That is the third way of walking 
mindfulness meditation — lifting, pushing, dropping. 

Tri thức hoặc sự y thức về các hiện tượng thuộc về tinh thần và thể 
chất như thế là sự bắt đầu của việc có được tri thức đã khán thấu vào thực 
tính chân chính của quá trình thuộc về tinh thần và thé chát như nó thực sự 
đang là. Đó là phương thức thứ ba của thiền định niệm lực bộ hành — đỡ lên, 
duói ra, đặt xuống. 


Now the fourth way is when you observe one step as six objects of 
movement — beginning to lift, lifting; beginning to push, pushing; beginning 
to drop, dropping. 

When you begin to lift your foot, the heel is lifted first. Only after that 

are the toes raised and lifted when you lift your leg. When you begin to push 
your foot forward, you must know that the movement of your foot is going 
forward and not backward. Then when you are about to drop your foot, your 
forward movement is checked a bit, later when you begin to put your foot 
down, it drops downward slowly and, finally, your foot touches the ground 
or floor and your foot is dropped. 


258 





Bây giờ phuong thức thứ tu là khi các ban quan sát một bước chân 
làm thành sáu đối tượng chuyên động — bắt đầu để đỡ, đỡ lên; bắt đầu dé 
duói, duỗi ra; bắt đầu để đặt, đặt xuống. 

. Khi các bạn bắt đầu để dó bàn chân của mình lên, gót chân sẽ được 
đỡ lên trước tiên. Chỉ sau đó các ngón chân mới được nâng lên và được dỡ 
lên khi các bạn dỡ chân mình lên. Khi các bạn bắt đầu để duỗi bàn chân của 
mình về phía trước, các bạn cần phai tri đắc rằng sự chuyên động của bàn 
chân mình là đang đi tới trước và không phải lùi lại phía sau. Thế rồi khi các 
bạn sắp sửa để đặt bàn chân mình xuống, sự chuyên động về phía trước của 
mình phải được tra minh một chút ít, sau đó khi các bạn bắt đầu để đặt bàn 
chân mình xuống, nó sẽ được đặt xuống một cách chậm rãi và, cuối cùng bàn 
chân của các bạn tiếp xúc mặt đất hoặc nền nhà và bàn chân của các bạn đã 
được đặt xuống. 


Another way of observing your step as six objects of movement is — 
intending to lifi, lifting, intending to push, pushing, intending to drop, 
dropping. Here again, you must realize and be mindful of both mental and 
physical phenomena. There is still another way of noting the step as six 
objects of movement — lifting, raising, pushing, dropping, touching, pressing. 

Một phuong thức khác của việc quan sát bước chán của các bạn làm 
thành sáu đối tượng chuyển động là — tác ý để dỡ lên, đỡ lên; tác ý dé duỗi 
ra, duỗi ra; tác ý dé đặt xuống, đặt xuống. Lại thế rồi, các bạn cần phải chứng 
tri và phải chú niệm ở cả hai hiện tượng vừa tỉnh thần và vừa cả thé chất. 
Vẫn còn có một phương thức khác nữa của việc chú niệm bước chân làm 
thành sáu đối tượng chuyển động — dỡ lên, nâng lên, duỗi ra, đặt xuống, tiếp 
xúc, ấn nhẹ. 


When you are lifting, you must be aware of the heel lifting itself and 
say “lifting, lifting". Then your toes will rise themselves upwards and you 
will realize it as "raising, raising". Next you will push your foot forward and 
note "pushing, pushing”. 

Khi các ban đang đỡ lên, các ban càn phái y thürc viéc gót chán tu nó 
đỡ lên và tự nhủ “dỡ lên, đỡ lên”. Sau đó các ngón chân của các ban sé chính 
tự chúng nâng lên trên và các bạn sẽ chứng tri nó là “nâng lên, nâng lên”. 
Tiếp theo, các bạn sẽ duỗi bàn chân của mình về phía trước và hãy chú niệm 
“đuối ra, duỗi ra". 


259 


After pushing, your foot forward you will drop it, and it is important 
that you must observe carefully your foot coming down slowly to the floor 
and note "dropping, dropping". Then, as it comes down, you must know and 
feel the touching of the foot with the floor or the ground and say "touching, 
touching ". 

Sau khi đã duói ra, bàn chân của các ban hướng vé phía trước các ban 
sẽ đặt nó xuống, và điều quan trọng là các ban cán phải quan sát một cách 
cần trọng bàn chân của mình đang hạ xuống một cách chậm rãi đến nền nhà 
và hãy chú niệm “đặt xuống, đặt xuống”. Sau đó, khi nó hạ xuống, các bạn 
cần phải tri đắc và cảm nhận sự tiếp xúc của bàn chân với nền nhà hoặc mặt 
đất và tự nhủ “tiếp xúc, tiếp xúc”. 


Finally, in order to lift the other foot, you must press this foot and note 
"pressing, pressing". This is the last of the realization of one step as six 
objects of movement. 

Cuói cüng, dé mà dó bàn chán bén kia lén, các ban cán phái án nhe 
bàn chán này và hãy chú niệm “ân nhe, án nhẹ”. Đây là phuong thức cuối 
cùng của việc chứng tri một bước chân làm thành sáu đối tượng chuyên động. 


3. Meditating While Performing Daily Activities 
3. Hành Thién Dang Khi Thuc Hién Các Hoat Dóng Thuóng Nhát 


As yogis, you will have to practise mindfulness meditation also in your 
daily activities during your daily routine. 

It is not the time for sitting meditation nor walking meditation. During 
your daily routine, it is being mindful of the small daily tasks or activities 
that you do when you return to your hostel, i.e. when you open and close the 
door, make your bed, fold the sheet, change clothes and wash them, arrange 
or prepare meals, eat, drink and perform other small activities. It isn't only 
these that you have to be aware of, you also have to note how you eat. When 

you see your lunch, you say "seeing, seeing". When you stretch your hand 
to eat, you say “stretching, stretching". When you touch it, you say 
"touching, touching". When you prepare your lunch, you say "preparing, 
preparing". When you take it, you say "taking, taking". When you open your 
mouth, you say "opening, opening". When you put your meal into your 
mouth, you say "putting, putting". When you raise your head, you say 


260 


"raising, raising". When you chew, you say "chewing, chewing". When you 
know how it tastes like, you say "knowing, knowing". When you swallow, 
you say "swallowing, swallowing". This is what Mahasr Sayadaw himself 
practised and was mindful of when eating a mouthful of lunch. So you should 
all be mindful of such movements closely, precisely and enthusiastically. 

Là những hành giả, các ban cũng sẽ phải thực hành thiền dinh niệm 
lực trong các hoạt động lệ hành thường nhật của mình. 

Đó không phải là thời gian để thiền định an tọa mà cũng không phải 
dé thiền định bó hành. Trong lệ hành thường nhật của minh, cần phải có chú 
niệm vào những công việc hoặc các hoạt động tiểu tiết thường nhật mà các 
bạn tác hành khi các bạn trở về nhà trọ của mình, đó là khi các bạn mở và 
đóng cửa, sắp xếp giường ngủ của mình, gấp khăn trải giường, thay quán áo 
và giặt giü chúng, sửa soạn hoặc chuẩn bị các bữa ăn, ăn, uống và thực hiện 
các hoạt động tiểu tiết khác. Các bạn không chỉ phải ý thức vào những điều 
này, mà các bạn còn phải chú niệm vào cách thức các bạn ăn. Khi các bạn 
trông thấy bữa ăn trưa của mình, các bạn tự nhủ “khán kiến, khán kiến”. Khi 
các bạn duói tay của minh ra dé ăn, các ban tự nhủ “duỗi ra, duói ra”. Khi 
các bạn chạm vào nó, các bạn tự nhủ “tiếp xúc, tiếp xúc”. Khi các bạn chuẩn 
bị bữa ăn trưa của mình, các bạn tự nhủ “chuẩn bị, chuẩn bị”. Khi các bạn 
túm lấy nó, các bạn tự nhủ “tám lấy, tám lấy”. Khi các bạn mở miệng mình 
ra, các ban tự nhủ “mở ra, mở ra”. Khi các ban dé thức ăn vào trong miệng 
của mình, các bạn tự nhủ “để vào, để vào”. Khi các bạn ngáng dáu cüa minh 
lên, các ban tự nhà “ngång lên, ngång lên”. Khi các ban nhai, các ban tự nhủ 
“nhai nghiền, nhai nghiền”. Khi các bạn tri đắc nó có khẩu vị như thế nào, 
các bạn tự nhú “tri đắc, tri đắc”. Khi các bạn nuốt, các bạn tự nhủ “nuốt vào, 
nuốt vào”. Đây là điều mà tự bản thân Đại Trưởng Lão Mahasi đã thực hành 
và đã có chú niệm dang khi thọ một chút ít trai thực. Vi vậy tát cá các bạn 
cần phải có chú niệm đến các sự chuyển động như thế một cách nghiêm mật, 
một cách chuẩn xác và một cách nhiệt tình. 


Those obedient and diligent yogis who wish to practise just a mouthful 
of lunch will not find it easy to be aware of all movements at the beginning. 
Sometimes they may forget some movements but you must not be discouraged 
if this happens. Later when your knowledge or power of mindfulness becomes 
stronger and advanced, your penetrated knowledge will enable you to 
remember every movement. 


261 


Các hành già thuán tüng và càn màn mong muón duoc thuc hành chi 
một chút ít trai thuc, ho sẽ nghiệm thấy điều đó không dé dàng dé ý thức 
được tất cả mọi chuyển động ở giai đoạn đầu. Đôi khi ho có thé kiện vong 
một số những chuyển động, thé nhung các bạn không được nản lòng nhụt chí 
nếu như điều này xảy ra. Sau này khi tri thức hoặc khả năng niệm lực của các 
bạn trở nên mạnh mẽ hơn và đã tiên tiến, tri thức đã khán thấu của các bạn 
sẽ có khả năng để hoài niệm mọi chuyển động. 


When you begin practicing your mindfulness of daily activities, you 
should be aware of the daily activity or movement which is the most 
prominent for you. For example, if stretching your hand is the most 
distinctive activity, then you should say "stretching, stretching". If bending 
your head is more prominent, say "bending, bending". If chewing is more 
prominent then note "chewing, chewing". You must be mindful of only one 
prominent movement. If your mind which is focused on that one distinctive 
movement becomes really concentrated, then you can practise being mindful 
of the other movements one by one until your contemplation becomes deep 
and advanced and then, later on, you will gain insight. 


Khi các ban bát đầu việc thực hành niệm lực của minh vào các hoạt 
động thường nhật, các bạn nên ý thức vào hoạt động thường nhật hoặc sự 
chuyển động mà nó nói bật nhất đối với các bạn. Ví dụ, néu như việc duỗi 
tay mình ra là hoạt động mình hiển nhất, thế rồi các ban nên tu nhủ *duói ra, 
duói ra”. Nếu như việc cúi khum đầu của các ban là nói bát hơn, hãy tự nhủ 
“cúi khum, cúi khum”. Nếu như việc nhai là nói bật hơn, thé rồi hãy chú niệm 
“nhai nghiền, nhai nghiền”. Các bạn cần phải chú niệm duy nhất chỉ một sự 
chuyển động nổi bật. Nếu như tâm thức của các bạn mà đã an định vào một 
sự chuyển động minh hiển đến đỗi trở nên thực sự đã được định mục, thế rồi 
các bạn có thé thực hành việc chú niệm đến từng các chuyên động khác cho 
đến khi sự nghiêm túc khảo lự của các bạn trở nên thâm miệm và đã tiên tién 
và thé ròi, sau dó, các ban sé hoach dác tué giác. 


Our benefactor Mahàasi Sayadaw had said that "chewing" is the most 
outstanding and distinct movement. It is only the lower jaw that is working 
when we say "chewing". If you are aware of this lower jaw movement, you 
will able to contemplate on the chewing movement easily and well. 


262 


Bác Tán Tro của chúng ta - Dai Trưởng Lão Mahasi đã có nói rằng 
“nhai nghiên” là sự chuyển động nói bật và minh hiển nhất. Chỉ có hàm dưới 
là đang hoạt động khi chúng ta tự nhủ “nhai nghiền”. Nếu như các bạn ý 
thức được sự chuyển động của hàm dưới này, các bạn sẽ có khả năng để 
nghiêm túc khảo lự vào sự chuyển động đang nhai nghiền một cách dé dàng 
và tốt đẹp. 


I think practise exercise in eating lunch is now quite complete. 
“Sitting, touching, bending, stretching" are minute details. When the idea of 
wanting to sit becomes distinct to you, say "intending to sit, intending to sit". 
Then you sit down, and when you are in that sitting position, you say "sitting, 
sitting" and you sit. 

su nghi bài thién tập trong việc thọ trai thực bây giờ đã khá đầy đủ. 
“An tọa, tiếp xúc, cúi khum, duói ra” là những tiêu tiết vụn vặt. Khi ý niệm 
của việc muốn ngôi trở nên minh hiển đến các bạn, hãy tự nhủ “tác ý an tọa, 
tác ý an tọa”. Thé rồi các bạn ngôi xuống, và khi các ban đã ở trong tư thế an 
tọa đó, các bạn tự nhủ “an tọa, an tọa” và các bạn an tọa. 


You must dissociate yourself from your head and hands and gradually 
and slowly lower yourself down to the floor, at the same time realizing the 
heaviness you feel when lowering yourself to the floor. In this way, you 
contemplate on the mental and bodily process. 

Các ban cán phái tu tách ly minh ra khói dàu và những tay của minh 
và một cách tiệm tiễn và một cách chậm rãi tự hạ thấp mình xuống đến nên 
nhà, cùng một lúc chứng tri sự nặng nề mà các bạn cảm thấy đang khi tự hạ 
thấp xuống đến nền nhà. Trong phương thức này, các bạn nghiêm túc khảo 
lu vào quá trình thuộc về tinh thần và thé chát. 


Then when you want to stand up or get up you say “intending to stand 
up, intending to stand up". Your mind, which wants or desires to get up, is 
forced by the element of motion, Vayo, which pushes you up, and you say 
"filling up my energy, filling up my energy, supporting myself with my hand, 
supporting myself with my hand”. 

Thé rồi khi các ban muốn dé đứng lên hoặc khói lập, các ban tự nhủ 
“tác ý khởi lập, tác ý khởi lập”. Tâm thức của các ban, mà mong muốn hoặc 
ao ước dé đứng lên, đã bị nguyên tố vận động, Phong Giới áp lực, mà nó đây 


263 


các bạn lên, và các bạn tu nhủ “trang mãn năng lực minh, trang mãn năng 
lực mình; tự hỗ trợ với bàn tay mình, tự hỗ trợ với bàn tay mình”. 


When you feel that your energy is up to the mark you will gradually 
feel yourself moving upward slowly with your hands supporting you and you 
will find yourself standing, and you say "standing, standing”. 

Khi các ban cám tháy ráng náng luc cüa minh dà dat tói dinh diém, 
các ban sé tu cám tháy mót cách tiém tién di dóng huóng lén trén mót cách 
chậm rãi với đôi tay của mình đang hỗ trợ các ban và các ban sẽ tự nghiệm 
tháy đứng lên, và các bạn tu nhủ “đứng lên, đứng lên”. 


Words are for namesake (Paññatti) only. What you must realize or 
contemplate is the slow and gradual upward movement step by step. Watch 
it precisely, closely and well. You must know and observe, closely and 
enthusiastically, the slow gradual element of motion involved in the standing 
up position, because this is the real thing (Paramattha) we want to 
contemplate. 

Các từ ngữ chi là đồng danh xung (Chế Định). Điều mà các bạn cần 
phái chứng tri hoặc nghiêm túc khảo lự là sự chuyển động chậm chạp và từ 
từ từng bước một. Hãy chú mục nó một cách chuẩn xác, một cách nghiêm 
mật và kỹ lưỡng. Các bạn cần phải tri đắc và quan sát, một cách nghiêm mật 
và một cách nhiệt tình, nguyên tố vận động chậm dần đều hữu quan với fư 
thế đứng lên, bởi vì đây là Chân Pháp (Siêu Lý) mà các bạn mong muốn 
nghiêm túc khảo lự. 


When getting up, yogis themselves know they become light as they 
rise. When they sit down they feel somewhat heavy. A yogi knows that when 
you stand you become light and when you sit you become heavy. Rising 
makes your body light and that is Tejo — Vàyo, sitting down makes you heavy 
and that is Pathavt — Apo. 

Dang khi khói lập, bán thân các hành giả tu tri dác ho tró nén nhe 
nhàng khi ho đứng lên. Khi ho ngồi xuống ho cảm thấy phần nào nặng nè. 
Một hành giả tri đắc rằng khi các bạn đứng các bạn trở nên nhẹ nhàng và khi 
các bạn ngồi các bạn trở nên nặng nề. Sự đứng lên làm sắc thân của các bạn 
nhẹ nhàng và đó là Hỏa Giới — Phong Giới, việc ngồi xuống khiến các ban 
nặng né và đó là Địa Giới — Thủy Giới. 


264 


When a yogi comes ío realize the truth about nature, i.e. mental and 
physical pheneomena, it is said that enlightenment about mental and bodily 
process is attained. 

. Khi một hành giả di đến chứng tri sự thật về thực tính, đó là các hiện 
tượng thuộc vé tinh thần và thé chất, người ta đã nói rằng sự giác ngộ về quá 
trình thuộc về tinh thần và thé chát đã thành dat. 


That which comes into being and that which decays cannot be seen 
clearly. But the truth that mental and physical phenomena is not everlasting 
is true. Nothing at all is permanent. | 

Điều mà di đến hinh thành và điều mà tàn hoại không thé nào được 
kién tri mót cách rõ ràng. Thé nhung sự thật là các hiện tượng thuộc về tỉnh 
thần và thể chất không phải là vĩnh hằng là đúng sự thực. Không có chi là 
thường tòn. 


The action or movement is impermanent; the knowledge of 
mindfulness is neither permanent nor is it mental and physical phenomena. 
Whatever arises is subject to disappearance or passing away, that is Anicca. 
Ihe arising and passing away or birth and decay of mental and physical 
phenomena is so quick and so troublesome that it is Dukkha. How can we 
protect ourselves from this Dukkha ? We cannot protect ourselves from this 
“Dukkha” nor can we stop it from arising or disappearing, so it is Anatta. 

Su hành dóng hoác su chuyén động là không thường tôn, tri thức vé 
niệm lực không thường tồn mà cũng không phải là các hiện tượng thuộc về 
tinh thần và thé chát. Bất luận điều chi khởi sinh đều không tránh khỏi sự 
biến mắt hoặc sự diệt vong, đó là Vô Thường. Sự khởi sinh và sự diệt vong 
hoặc su sinh ra và sự tàn hoại của các hiện tượng thuộc vé tinh thần và thé 
chát quá nhanh chóng và rất phiền não, đó là Khó Đau. Làm thế nào chúng 
ta có thé tự bảo hộ minh khỏi nỗi Khổ Dau này ? Chúng ta không thể nào tự 
bảo hộ mình khỏi nỗi “Khổ Dau" này mà chúng ta cũng không thể nào đình 
chỉ nó khỏi sự khởi sinh hoặc sự biến mắt, vì thế nó là Vô Ngã. 


If you come to know about Anicca, Dukkha and Anatta, you are said 
to be through in Sammana Lakkhana. And if you are thorough or skilled in 
Sammana Lakkhana, then you will attain the penetrated knowledge or 
insight you wish to have. 


265 


Nếu nhu các bạn đi đến chứng tri được về Vô Thường, Khổ Dau và 
Vô Ngã, các bạn được nói là đã thông qua Thực Tướng Phó Thông. Và néu 
như các bạn thấu triệt hoặc đã thục luyện về Thực Tướng Phó Thóng, thé 
rồi các ban sé thành đạt tri thức dà khán tháu hoác tué giác mà các ban mong 
_ muốn có được. 


Bending and stretching are small daily activities. Wanting to bend and 
noting attentively the gradual movement of the arm — the lightness 
experienced when one raises the arm. When one want to stretch again — the 
action of stretching appearing and the arm stretching slowly and slowly and 
becoming stretched and getting heavy and falling down heavily and 
gradually. All these natural physical phenomena will be experienced by the 
yogi himself or herself. 

Sự co gập lại và su duỗi căng ra là những hoạt động tiểu tiết nhỏ nhặt. 
Khi đã có sự mong muốn để co gập lại và khi đã chú niệm một cách hữu tâm 
cán ý sự chuyển động dần dần của cánh tay — sự nhẹ nhàng đã được trải 
nghiệm khi người ta nâng cánh tay lên. Khi người ta muốn duỗi căng ra một 
lần nữa — hành động của việc duỗi căng ra xuất hiện và cánh tay được duỗi 
ra một cách hết sức chậm chap và đã duói căng ra thích hợp và đang nặng 
dần và đang hạ xuống một cách nặng nề và một cách tiệm tiến. Tất cả những 
hiện tượng thuộc thé chất thường nhiên này sẽ được tự bản thân nam hành 
giả hoặc nữ hành giả trải nghiệm. 


The bending or stretching is not everlasting. Neither is the 
mindfulness meditation of these actions or movements permanent. All these 
cannot be warded off so it is uncontrollable. So if you study and practise this 
mindfulness meditation earnestly and closely you will be able to acquire that 
precious “Penerated | Knowledge" or “Insight” about Vipassanā 
Meditation. "May you all acquire that noble and valuable insight you have 
been searching for”. 

Sự co gập lại hoặc su duỗi căng ra không phải là vĩnh hằng. Thién 
định niệm luc về những hành động hoặc các sự chuyên động này cũng không 
thường tồn. Tất cả những điều này không thé nào né tránh được vi thế nó là 
vô pháp không ché. Do vậy, néu như các bạn nghiên cứu và thuc hành thiền 
định niệm lực này một cách cần khẩn và một cách nghiêm mật các bạn sẽ có 
khả năng dé di đắc “Tri Thức Dà Khán Thấu” hoặc “Tuệ Giác” quy trọng đó 


266 


về Thiền Dinh Minh Sát Tuệ. “Ước mong tất cả các ban di đắc tuệ giác 
thánh thiện và báo quý mà các ban đã thám cứu”. 


As you have listened to the briefing on these three basic principles of 
mindfulness meditation, may you all be able to practise accordingly and 
thereupon soon be able to acquire the extinction of greed, the extinction of 
anger, the extinction of delusion, and thus attain Nibbana for which you have 
been searching. : 

Khi các ban đã lắng nghe su tóm tắt vé ba nguyên tắc cơ bản của thiền 
định niệm lực, ước mong tất cả các bạn có khả năng để thực hành một cách 
tương ứng và ngay sau đó có khả năng để dĩ đắc sự tuyệt chủng của lòng 
tham, sự tuyệt chủng của lòng sân hận, sự tuyệt chủng của sự thô giác, và do 
vậy thành đạt Níp Bàn mà các bạn đã thám cứu. 


Sadhu ! Sadhu ! Sadhu ! 
Lành Thay ! Lành Thay ! Lành Thay ! 


267 


IX. Translation Of The Sharing Of Merits, Prompted By The 
Sayadaw And Recited By The Disciples At All Occasions 
IX. Bán Dịch Thuật Sự Cộng Hưởng Những Thiện Công Đức 
Do Đại Trưởng Lão Đã Đạo Trí Và Đã Được 
Hàng Đệ Tử Trùng Tụng Trong Mọi Cơ Duyên 


Venerable Sir, we want to escape from the danger of Samsüra. We 
aim to embrace the fruition of Nibbüna quickly. We wish to be able to prevent 
the possible dangers coming to us. We desire to improve and increase all 
possible blessings in both mundane and supramundane levels. We would like 
to help in preserving and propagating the long — lasting dispensation of 
Buddha. 

Kính bach Ngài, chúng con mong muón duoc thoát khói su nguy hiém 
của Vòng Luân Hồi. Chúng con tập trung su có găng dé dat mục đích nắm 
lây quả vị Níp Bàn một cách nhanh chóng. Chúng con kỳ cầu có khả năng để 
phòng chỉ những sự nguy hiểm khả di xảy đến với chúng con. Chúng con 
mong mỏi được cái thiện và tăng tiễn trong tất cả mọi phúc khí khả thi ở cả 
hai trình độ bình phàm và siêu phàm. Chúng con muốn được hỗ trợ trong 
việc chưởng cứu và truyền bá Giáo Pháp của Đức Phật cho được tôn tại lâu 
đài. 


With these intentions, we families gather here, offering various Dana 
to the Sahghas. We offer robes to the Sañehas. We entrust the attendant with 
cash donations, with which any necessities may be obtained for you. 

Với những tác y này, các gia dinh chúng con tu tập ở đây, cúng dường 
rất nhiều Xá Thí khác nhau đến Tăng Đoàn. Chúng con cúng dường những 
y áo đến Tăng Đoàn. Chúng con ủy thác người phục vụ với những sự quyên 
tặng tịnh tài, với bất luận những vật đụng nào mà Ngài có thể thọ dụng được. 


Today, we have taken refuge in the Triple Gem. We vow to observe 
the Nine Precepts. We will try to be as mindful as possible throughout the 
day. We have rendered our services in carrying out our today's ceremony. 
We participate in listening to your Dhammadesana. i 

Hôm nay, chúng con dá tho tri quy y vào Tam Båo. Chúng con nguyên 
tuân thủ Chín Điều Hoc Giới. Chúng con sé có gáng dé khá thi sự chú niệm 


268 


suót cá ngày. Chúng con đã cung cấp các dich vụ của mình trong việc thực 
hiện buổi lễ của chúng con ngày hôm nay. Chúng con tham dự việc lăng nghe 
buổi Thuyết Pháp của Ngài. 


Venerable Sir, by the virtue of these merits as mentioned; may we be 
able to strive to reach Nibbüna, where our defilements are eradicated, and 
where only Magga (Path) and Phala (Fruition) ripen. 

Kính bạch Ngài, do nhờ vào những thiện công đức này nhu đã dé cáp 
đến, ước mong chúng con có khả năng để ra sức cố găng đạt đến Níp Bàn, 
nơi mà những Pháp ué nhiễm đã được căn trừ, và nơi mà chỉ có Dao (Dao 
Lộ) và Quả (Quà VỊ) được thành thục. 


Venerable Sir, on this (Vesak) day, we have acquired the merits of 
Dana Kusala, Sia Kusalà, Bhüvanà Kusala, Veyyávacca Kusala, 
Dhammasavana Kusala. By the strength of these merits, starting from today, 
may all dangers disappear. May we maintain health and happiness. In all 
our future existences, may we be able to practise to fulfill all perfections 
(Páramitüs), as all Bodhisattas and all noble people have done. 

Kính bach Ngài, vào ngày Lễ Tam Hợp này, chúng con đã dĩ đắc 
những thiện công đức về Xả Thí Thiện, Trì Giới Thiện, Tu Tập Thiện, 
Phụng Hành Thiện, Thính Pháp Thiện. Do nhờ năng lực của những thiện 
công đức này, bắt đầu từ ngày hôm nay, ước mong tất cả những sự nguy hiểm 
biến mắt. Ước mong chúng con gìn giữ sức khỏe và niềm hạnh phúc. Trong 
tất cả các kiếp sống vị lai của chúng con, ước mong chúng con có khả năng 
thuc hành dé hoàn thành viên mãn tất cả các Pháp Toàn Thiện (Ba La Mât), 
như tất cả các bậc Giác Hữu Tình (Chư Bồ Tát) và tất cả Chư Thánh Nhân 
đã hoàn thành. 


Venerable Sir, for what we have done, may our fathers and mothers, 
grandfathers and grandmothers, all relatives and friends, know of it. We 
share our merits with them. 

Kính bạch Ngài, xin cho những gi chúng con đã thực hiện, ước mong 
những bậc Ông Bà Tổ Tiên, các bậc tó phụ và tổ mẫu, tất cả những gia quyến 
và các bằng hữu của chúng con, tri đắc về điều đó. Chúng con chia sẻ những 
thiện công đức của chúng con với họ. 


269 


Guardian Devas of our bodies, of this building, of this compound, of 
this estate, of this town, as well as the guardian Devas of Buddha's Sãsanã, 
Devas from all heavenly realms — may they share our merits. 

Not only Devas and Humans, but also all other beings are invited to 
share our merits. Parents, teachers and all beings, may they share our 
merits, too. 

May they be well and happy ! 

Chu Thiên Giám Hộ sắc thân chúng con, của tòa nhà này, của khu tập 
thé này, của trang viên này, của thị trán này, cũng như Chư Thiên Giám Hộ 
Phát Giáo, Chư Thiên từ tất cà Cói Thiên Giới — ước mong họ cộng hưởng 
những thiện công đức của chúng con. 

Không chỉ Chư Thiên và Nhân Loại, mà còn tất cả chúng hữu tinh 
khác đã được thỉnh mời đến để cộng hưởng những thiện công đức của chúng 
con. Phụ Mẫu, các bậc Giáo thọ và tất cả chúng hữu tình, ước mong họ cũng 
cộng hưởng những thiện công đức của chúng con. 

Ước mong họ được an khang và hạnh phúc ! 


Sadhu ! Sadhu ! Sadhu ! 
Lành Thay ! Lành Thay ! Lành Thay ! 


270 


X. Translation Of The Blessing Given 
By The Sayadaw At All Occasions 
X. Bản Dịch Thuật Su Chúc Phúc Đã Được Dai Trưởng Lão 
Ban Phát Trong Mọi Cơ Duyên 


By donating the various items to the Sahghas; by offering food to the 
Sanghas; out of these volitions, you have acquired Dana Kusala. Likewise, 
you have accumulated the Sila Kusala as well as Bhāvanā Kusala. 

Bói do việc xà thí rất nhiều vật phẩm đến Tăng Đoàn; bởi do việc 
cúng đường thực phẩm đến Tăng Đoàn; do từ những hành sử ý chí (7 Tác 
Y) này, các ban đã di đắc Xà Thí Thiện. Tương tự như vậy, các bạn cũng đã 
tích lũy Trì Giới Thiện cũng như Tu Tập Thiện. 


By the merits of your Dana Kusala, Sila Kusala and Bhãvanã 
Kusala: 

- May all dangers be away from you; 

- May you be complete with all the blessings that you may desire; 

- May you be able to have the industry to practise the Noble Path; 

- And may you taste the Path and Fruition; 

- May you reach Nibbüna. 

Bói do những thiện công đức từ Xá Thí Thiện, Tri Giới Thiện và Tu 
Tập Thiện của các bạn: 

- Ước mong tất cả những sự nguy hiểm xa lánh các ban; 

- Ước mong các bạn được hoàn thành với tất cả các phúc khí mà các 
bạn có thể mong mỏi; 

- Ước mong các bạn có khả năng có được cần miễn để thực hành 
Thánh Đạo; | 

- Và uóc mong các ban ném trái Dao Ló và Quà Vi; 

- Ước mong các ban đạt đến Níp Bàn. 


271 


XI. Translation Of The Contemplation Made By All Yogis In 
The Saddhammaransi Meditation Centre Before Each Meal 
XI. Bán Dịch Thuật Sự Nghiêm Tóc Khảo Lu Đã Được Tắt Cả 
Các Hành Giả Thực Hiện Tại Trung Tâm Thiền Viện 
Quang Tuyến Chánh Pháp Trước Mỗi Buổi Thọ Thực 


1. All these food — offerings, of such variety; 

I do not take to enjoy, 

Nor do I take to incite pride in me; 

I do not take to enhance my beauty, 

Nor do I take make a blossom of my body. 

1. Tất cả những thực phám cúng dường này, với su phong phú nhu 
thế; Tôi không thọ dé hưởng thu, 

Mà Tôi cũng không thọ để kích khởi lòng tự phụ ở trong tôi; 

Tôi không thọ để cải thiện vẻ đẹp của mình, 

Mà Tôi cũng không thọ để làm nảy nở sắc thân của mình. 


2. Itake this food to sustain this (Catu Dhàtu) body; 

So that I may live long, without fatigue; 

To learn Dhamma, practise Buddha's Sãsang. 

I take this food so that I be not hindered 

By the old Vedanà, nor by the new Vedana. 

2. Tôi tho thực phám này dé duy tri (Tit Dia Giói) sác thán này; 
Nhằm dé Tôi có thé sống được lâu dài, không có sự mệt mỏi; 
Dé học hỏi Giáo Pháp, thực hành Phật Giáo. 

Tôi thọ thực phẩm này nhằm để Tôi không bị phương ngại 

Bởi các Thọ cũ, mà cũng không bởi các Thọ mới. 


3. With awareness and restraint, 

Without indulgence, 

I take this food to keep me fit for the day. 

3. Với sự ý thức và sự kiểm thúc, 

Mà không có sự dung túng. 

Tôi thọ thực phẩm này để giữ cho mình khỏe mạnh trong ngày. 


212 


This is how I make use of the food. 
Đây là cách thức Tôi tho dung thực phẩm. 


273 


XII. Glossary 
XII. Từ Điển Thuật Ngữ 


A 

Abhijjha: Y Tham Ái (Covetousness - Long tham lam) 

Adinnadana: Tháu Đạo (Taking or destroying animate and 

inanimate properties which have not been given - Việc lấy hoặc việc phá 
hủy những tài sản hữu sinh mạng và vô sinh mạng mà đã không được 
cho). 

Adukkha Asukha Vedanä or Upekkhä Vedanä: Phi Khổ Phi Lạc 
Thọ hoặc Xả Thọ (Indifferent feeling - Cảm giác bình dung). 

Ahetukaditthi: Vô Nhân Kiến (Causeless belief - Niềm tin vô nhân 
quả). 

Akarana: Mac Tác (Non — action - Không hành động). 

Amata: Bát Tử (Decayless state - Trang thái bát tàn hoai). 

Anāgāmī: A Na Hàm (Non — Returner - Bác Bát Lai). 

Anapana Satipatthàna: Số Tức Niệm Xứ (Mindfulness on 
respiration - Niém luc vé sự điều tức). 

Anatta: Vô Ngã (Non - self - Không tự ngà). 

Anatta Lakkhana: Vô Thường Thực Tướng (Indication of non — 
self - Tích tượng của không tự ngã). 

Anicca: Vô Thường (Impermanence - Sự không thường tồn). 

Apacáyana: Cung Kính (Paying reverence to the Sanghas and the 
elders - Việc bày tỏ lòng kính cán đến Tăng Đoàn và các bậc trưởng lão). 

Apatti: Sự Phạm Tội (Offences - Những điều phạm tội). 

Apaya: Khổ Thú (Woeful state - Trạng thái thống khó). 

Arahat: Bậc Vô Sinh (Person who has attained the last and highest 
stage of the Path - Bác dà thành dat giai doan cuói cüng và cao nhát cüa Dao 
Lô). | 

Ariya: Thánh Nhân (Noble being — bác hữu tình thánh thiện). 

Ásavakkhaya Nama: Lâu Tận Trí (The Comprehension of the 
Cessation of Corruptions - Lý giải vé sự đình chi những sự hủ hóa doa lạc). 

Attaditthi: Ngã Kiến (Speculation about oneself, Personality belief - 
Su suy trắc vé bán ngã, niềm tin bán ngầ). 

Ayatana: Xứ (Sense — organ, Sense — bases - Giác quan, các xứ). 


274 


B 

Bbaya: Diéu Tàn (Understanding the nature of cessation, passing 
away ot the phenomenon - Tué tri thực tính của su dinh chỉ, su diệt vong của 
hién tuong). 

Bhava: Hữu (Existence - Sự hiện hữu). 

Bhavana: Tu Tập (Meditation: Thiền định - An Chi Tu Tập - 
Samatha Bhāvanā; Minh Sát Tuệ Tu Tập - Vipassana Bhãvan3). 

Bhikkhu: Tỳ Khưu (Buddhist monk - Tu si Phật Giáo). 

Bhikkhuni: Ty Khưu Ni (Buddhist nun - Nữ tu sĩ Phát Giáo). 

Bodhisatta: Giác Hữu Tình (A being destined to attain 
Buddhahood — Bác hữu tình đã chú dinh dé thành dat Quả vị Phật). 

Brahma: Đẳng Phạm Thiên (Creator — Dáng Sáng Tao). 

Buddhavacana: Phật Ngôn (Utterances of Buddha — Những thời 
thuyết xuất của Đức Phật). 

Byapada: Y Cừu Hán (Malevolence — Ác ý). 


C 

Cetasika Dukkha: Tâm Sé Khó (Mental suffering - Su khó dau vé 
mát tinh thán). 

Cetasika Sukkha: Tám Sở Lac (Mental bliss - Su tinh lạc vé mặt 
tinh thân). 

Cüla Sotapanna: Tiéu Thát Lai (One who future is ensured in the 
sense that his next existence will not be in an Apäya region - Là bác mà 
tương lai đã được đảm bảo theo ý nghĩa rằng kiếp sóng kế tiếp của vị ấy sẽ 
không ở trong Cõi Thống Khổ). 

Cutñpapäta Nana: Sinh Tử Trí or (hoặc) Dibbacakkhu Nana: 
Thiên Nhãn Trí (The Perception of the Disappearing and Reappearing of 
Beings - Tri thức vé Su Tiêu Thất và Su Trùng Tán Xuất Hiện của chúng 
hữu tình). 


D 

Dana: Xá Thí (Act of giving — Tác hành xả thí). 

Deva: Chư Thiên (Deity — Vị thần linh). 

Dhamma: Giáo Pháp (Wisdom propounded by Buddha — Trí tuệ đã 
được Đức Phật đề xuất khảo lu). 


275 


Dhammadesanä: Thuyết Pháp (Exposition of Dhamma - Việc 
tường tế xién thuật Giáo Pháp). 

Dhammasavana: Thính Pháp (Listening to Dhamma - Việc láng 
nghe Giáo Pháp). 

Namadhamma: Danh Pháp (Dhamma concerning mid factor — 
Pháp hữu quan đến yếu tó tâm thức). 

Rüpadhamma: Sác Pháp (Dhamma concerning material 
composition — Pháp hữu quan dén cáu thành vát chát). 

Dhammacakkappavattana Sutta: Kinh Chuyén Pháp Luán 
(Buddha's first discourse — Pháp Thoại đầu tiên của Đức Phật). 

Dhãtu: Giới (Primary elements — Các nguyên tố chủ yếu). 

Ditthi: Kiến (View or belief — Kiến giải hoặc niềm tin). 

Ahetukaditthi: Vô Nhân Kiến (Causeless belief - Niềm tin vô nhân 
quả). 

Attaditthi: Ngã Kiến (Speculation about oneself, Personality belief - 
Su suy trắc vé bàn ngã, niềm tin bản ngã). 

Ditthijukamma: Chân Tri Chước Kiến (Making one's views 
correct - việc hiệu chính tri kién cüa minh). 

Sakkayaditthi: Hữu Thần Kiến (Concept of “T” - Khái niệm về cái 
“Ti. 

Visama Hetukaditthi: Bát Binh Dáng Vó Nhàn Kién (Unequal 
belief - Belief in Creators — Niềm tin không bằng nhau — Niềm tin vào các 
Dáng Sáng Tao). 

Dosa: Sân Hàn (Anger — Lòng sân hận). 

Duccarita: Ác Hanh (Deeds of bad conduct — Những tác hành vé ác 
hanh). 

Kayaduccarita: Thân Ác Hanh (Physical wrong doing — Thân tà 
hanh). 

Vaciduccarita: Ngữ Ác Hanh (Verbal wrong doing — Ngữ tà hanh). 

Manoduccarita: Y Ác Hanh (Mental wrong doing — Y tà hanh). 

Dukkha: Khó Dau (Suffering — su khó dau). 

Cetasika Dukkha: Tám Sở Khó (Mental ES Su khó dau vé 
mặt tinh thần). 


Kayika Dukkha: Thân Thọ Khó (Bodily pain - sự đau đớn thuộc 
sắc thân). 


276 


Samsāra Dukkha: Vòng Luân Hồi Khó Dau (Suffering due to one's 
wandering in the rounds of rebirth — Sự khó đau bởi do sự di hoang vu của 
minh trong vòng tuyén chuyển tục sinh). 

Dukkha Lakkhana: Khô Dau Thực Tướng (Indication of Dukkha 
- Tích tượng của sự khó đau). 


J 
Jhàna: Thiên Na (Absorption — Định an chỉ). 


K 

Kamesumicchacara: Tính Dục Tà Hạnh (Committing sexual 
misconduct — Việc phạm phải bát đoan hành vi tính dục). 

Kamma: Nghiệp Lực (Action, deed — Hành động, tác hành). 

Kamasukkhallikanuyoga: Nhiệt Tâm TẾ Hoạt Dục Lạc 
(Attachment to worldly enjoyment — Sự dính mắc vào việc hưởng thụ một 
cách thế tục). | 

Kayaduccarita: Thán Ác Hanh (Physical wrong doing — Thán tà 
hanh). 

Kayika Dukkha: Thân Tho Khô (Bodily pain - sự đau đớn thuộc 
sắc thân). | 

Kayika Sukkha: Thân Tho Lạc (Bodily comfort — su thu thích thuộc 
sác thán). 

Khandhā: Uán (Body — Sắc thân). 

Khanti: Nhán Nai (Patience, tolerance — Su kién nhàn, lóng khoan 
dung). 

Kilesa: Phién Não (Impurity — Ô ué, bát thuần). 

Moha Kilesa: Si Mé Phién Náo (Delusion — Su thó giác). 

Kamaràáganusaya Kilesa: Tham Duc Tùy Miên Phin Não 
(attachment towards the pleasant sensation - sự dính mắc hữu quan đến cảm 
thu khá ái). 

Kusalassa Upasampada Pufiüakiriyavatthuni: Chúng Thiện Phúc 
Hành Tông Phụng Hành (Items of meritorious actions - Thuc hiện những 
điều muc thiện công đức hạnh). 


L 


277 


Lakkhana: Thực Tướng (Writing, inscription, mark — Chữ viết, câu 
khắc, dấu hiệu). 

Lobha: Tham (Grecd - Lòng tham). 

Lobha Tanhã: Tham Ái Dục (Craving called greed - Lòng ham 
muốn được gọi là lòng tham). 

Loka: Thế Gian (World or population - Thế giới hoặc toàn bộ cư 
dàn). 

Lokavoháüra: Thành Ngữ Phó Thông Thé Tuc (Ordinary way of 
expression, conventional usage — Phuong thức diễn dat thông thường, cách 
sử dụng phô thong). 

Lokiya: Hiệp Thé (Mundane - Bình phàm). 

Lokuttara: Siêu Thế (Supramundane - Siêu phàm). 


M 

Mahäparinibbana: Đại Viên Tịch Níp Bàn (Great Decease — Dai 
vong cô). 

Magga: Dao (Path — Đạo Lô). 

Magga Ñana: Đạo Trí (Knowledge of Path — Tri thức vé Đạo Lộ). 

Manoduccarita: Y Ác Hanh (Mental wrong doing — Y tà hanh). 

Mettà: Từ Ái (Loving kindness — Tâm lòng thân ái). 

Micchaditthi: Y Tà Kiến (Wrong views - Những kiến giải sai làm). 

Moha or Moha Kilesa: Si Mê hoặc Si Mê Phiền Não (Delusion — Sự 
thố giác). 

Mokkha: Giải Thoát (Escape from the sea of Samsára - Đào thoát 
khỏi biển Luân Hồi). 

Musāvādā: Vọng Ngữ (Telling lies - việc nói dối). 


N 

Nàma: Danh (Mind — Tâm thúc). 

Namadhamma: Danh Pháp (Dhamma concerning mind factor — 
Pháp hữu quan đến yếu tố tâm thức). 

Nana: Trí (Knowledge or Insight — Tri thức hoặc tuệ giác). 

(1) Nama - Rüpa Pariccheda Nana: Danh Sắc Phân Biệt Trí 
[Knowledge of the reality of Nama (mind) and Rüpa (matter) — Tri thức vé 
thực tướng của tâm thức (Danh Pháp) và vật chất (Sắc Pháp)]. 


278 


(7) Paccayapariggaha Nama: Duyên Sinh Thủ Cháp Trí 
(Knowledge of causes and effects - Tri thức vé các tác nhân và những hệ 
quả). 

(3'7) Sammasana Nàna: Phó Thông Trí (Quán Trạch Trí) (Tuệ 
Quán Trach Phó Thóng Twóng) (Insight into the three characteristics of 
existence - Tuệ giác vé ba dác tuóng cüa kiép hiện sinh). 

(4*) Udayabbayanupassana Ñana: Sinh Diệt Tüy Quán Trí 
(Insight into the rising and passing away of phenomena - Tué giác vé su khói 
sinh và su diệt vong của các hiện tượng). 


(For further explanation see also Udaya and Bbaya — Cũng để giải 
thích thém Udaya và Bbya, xin xem phán: 


Udaya — Understanding the nature of happening, arising, coming into 
being - Khởi Sinh - Tuệ tri thuc tính của việc dang xảy ra, dang khởi sinh, 
dang đi đến dé hiện hữu. 


Bbaya — Understanding the nature of cessation, passing away ot the 
phenomenon - Điêu Tàn - Tuệ tri thực tính của sự dinh chỉ, sự diệt vong của 
hiện tượng. 


(5*) Bhaüganupassana Nama: Hoại Diệt Tùy Quán Trí (Insight 
into passing away, the perishable nature of composite things — Tué giác vé 
sự điệt vong: thực tính di hủ lan của các Pháp hợp thành). 

(6) Bhayanupassana Napa: Kinh Cu Tùy Quán Trí (Knowledge 
of the presence of fear of composite things - Tri thức vé sự hiện diện nỗi sợ 
hãi của các Pháp hop thành). 

(7^) Adinanupassana Ñana: Khón Khô Tùy Quán Trí (Knowledge 
which reflects on the danger of composite things - Tri thức mà phản tỉnh sự 
nguy hiém cüa các Pháp hop thành). 

(8*) Nibbidanupassana Nana: Yém Phién Tùy Quán Trí 
(Knowledge which reflects on the feelings of disgust aroused by composite 
things that are dangerous - Tri thức mà phản tinh vé các cám giác đã bị các 
Pháp tông hợp kích hoạt yếm ó thật là nguy hiểm). 

(9) Muñcitukamyatänupassanä Nana: Phóng Khí (Dục Thoát) 
Tùy Quán Trí (Knowledge of the desire for release from composite things 
which cause feelings of disgust - Tri thức tầm cầu dé giải thoát khói các Pháp 
hợp thành mà gây ra các cảm giác yếm ó). 


279 


(10%) Patisaükhanupassana Nana: Quyét Ly Tüy Quán Trí 
(Insight arising out of further contemplation — Tuệ giác khói sinh từ sự 
nghiêm túc khảo lự sáu sắc hơn). 

(11) Sankharupekkha Nana: Hành Xà Trí (Insight arising from 
equanimity — Tué giác khói sinh tir su trán tinh). 

(12“) Anuloma Nàna: Thuận Tùng Trí (An adaptive knowledge 
which rises in connection with the Four Noble Truths - Một tri thức thích hop 
tháng khởi hữu quan với Tứ Thánh Dé). 

(13) Gotrabhü Nana: Chuyén Tóc Trí (Knowledge which destroys 
the lineage of common worldlings — Tri thác mà tiéu diét dóng gióng cüa 
hàng phàm tuc thóng thuóng). 

(14'*) Nibbana: Níp Bàn (Enlightenment — Sự Giác Ngộ). 

Sotapatti Magga Nana: Thát Lai Dao Trí (Knowledge of entering 
the stream of the Path — Tri thức vé sự tiến nhập dòng Dao Lộ). 

Sofapatti Phala Nana: Thát Lai Quà Trí (Knowledge of the 
Fruition of the Stream — Winner — Tri thức vé Quả vi của Bác Dự Lưu). 

Nimitta: Trám Triéu (Signs - Các diém tuóng). 


O 

Ovāda: Giáo Giới (Teaching of Buddha — Giáo huấn của Đức Phát). 

Ovàda Patimokkha: Giáo Giới Biệt Biệt Giải Thoát Giới 
(Exhortations concerning the Rules of the Order - Những cáo giới hữu quan 
dén các giáo quy cüa Giáo Doàn) 

(See also separate explanation for Ovada, Pāti and Mokkha: Ovada 
— the Teaching of Buddha; Pati — those who listen to it; Mokkha — will 
escape from the sea of Samsara. 

(Cũng xin xem thêm sự giải thích riêng biệt cho Giáo Giới, Thính 
Chúng và Giải Thoát: Giáo Giới — giáo huấn của Đức Phật; Thính Chúng 
— là các vị lắng nghe Pháp Giới; Giải Thoát — sẽ đào thoát khỏi bién Luân 
Hói). 


P 

Panatipata: Sát Sinh (Injuring and killing living beings - Viéc làm 
tón thương hoặc việc sát tử chúng sinh hữu tinh). i 

Paññatti: Chế Dinh (Conventional truth — Chân lý quy ước). 

Paramattha: Siéu Lý (Absolute truth — Chân lý tuyét dói). 


280 


Parimibbana: Viên Tich Níp Bàn (Complete Nibbana — Diệt độ Nip 
Bàn). 

Papa: Ác Hanh (Evil — doing — Tác ác). 

Pāramitā: Ba La Mật (Perfections — Các Pháp Toàn Thiện). 

Pati: Thinh Chúng (Those who listen to the teaching of Buddha — 
Các bậc mà lăng nghe giáo huấn của Đức Phật). | 

Pattanumodana: Tùy Hy Công Đức (Feeling delightful and 

accepting the sharing of merit - Viéc cám tháy hoan hy và tho nhán su 
san sẻ thiện công đức). 

Paficcasamuppãda: Liên Quan Tương Sinh [The Law of 
Dependent Origination (Wheel Of Life) - Định Luật Tùy Thuộc Căn Nguyên 
(Vòng Sinh Tủ)]. 

Phala: Quả (Fruition — Quả vi). 

Phala Nana: Quả Trí (Knowledge of Fruition — Tri thức về Quả Vi). 

Pharusavācā: Thô Ác Ngữ (Using abusive language - Việc sử dung 
lời lẽ thóa mạ). 

Pisunaváca: Ly Gián Ngữ (Backbiting and calumny - Việc nói xấu 
sau lưng (bó; hậu phi báng) và nói lời phi báng). 

Piti: Hy (Joy, bliss, or pleasurable interest of mind — Niềm lạc sự, sự 
tĩnh lạc, hoặc niềm hứng thú khả mãn túc của tâm thức). 

Pitija Rüpa: Sắc Hy (Pleasurable buoyancy of body or filled with 
Piti — Sự trì ôn khả mãn túc của sắc thân hoặc đã thỏa mãn với Pháp Hỷ). 

Pubbenivasanussati Ñana: Túc Mạng Tùy Niệm Trí (The 
Reminiscence of Past Births — Hói ức vé các kiếp sóng quá khi). 

Puññakiriyavat(huni or Kusala: Phúc Hành Tông Phụng Hành 
hoặc Chúng Thiện (Items of meritorious actions - Thực hiện những điều 
mục thiện công đức hạnh). 

Puthujjana:Phàm Phu (Common worldling — Người thé tục thông 
thường). 


Kãmarägäanusaya Kilesa: Tham Dục Tùy Miên Phién Não 
(attachment towards the pleasant sensation - sự dính mắc hữu quan đến cảm 
thụ khả ái). 


R š 
Rapa: Sắc (Matter or body — Vật chất hoặc sắc thân). 


281 


Rüpadhamma: Sắc Pháp (Dhamma concerning material 
composition — Pháp hữu quan đến cầu thành vật chát). 


S 

Sabba: Chư (Every — Moi). - 

Sabba Papanca Akarana: Chư Ác Hanh Mac Tác (One must must 
refrain from wrong — Người ta cần phải tự kiểm thúc điều xấu) [For further 
explanation also refer to individual words: Sabba: every; Papa: evil — doing; 
Akàrana: non — action, omission, abstaining — Dé giải thích thêm cũng xin 
tham chiếu các từ ngữ riêng lẻ: Chư: mọi; Ác Hạnh: tác ác; Mạc Tác: không 
tạo tác, bài trừ, giới trừ. (Không tạo tác moi ác hạnh) |. 

Sabbaññuta Nàna: Toàn Giác Trí (Utmost self — awakeness of 
Buddha - Sự tự giác ngộ cùng tột của Đức Phật). 

Sadhu: Lành Thay (Well — said — Điều an lành). 

Saddhamma: Chánh Pháp (The true Dhamma — Chán Pháp). 

Sakkäyaditthi: Hữu Thân Kiến (Concept of “T” - Khái niệm vé cái 
“Tôi”). | 
Samadhi: Dinh Luc (Concentration — Sự dinh thức). 
Samphappalapä: Hồ Ngôn Loạn Ngữ (Taking part in frivolous 
conversation - Tham gia vào cuộc trò chuyện phù phiếm (khinh phù đầm 
thoại). 

Saủgha: Tăng Đoàn (Congregation of Buddhist monks — Hội Chúng 
các vị tu sĩ Phật Giáo). 

Saiủkhãra: Hành [Mental formations, e.g. volitional activities - Các 
Pháp hình thành tinh thần — Pháp Hữu Vi, ví dụ hành sử ý chí (Tw Tác Y)]. 

Saññã: Tướng (Perception — Suy tướng). 

Samsàára: Vòng Luân Hồi (Rounds of rebirth - Vòng tuyén chuyên 
tục sinh). | 

Samsára Dukkha: Vòng Luân Hồi Khô Dau (Suffering due to one's 
wandering in the rounds of rebirth — Su khó dau bói do su di hoang vu cüa 
minh trong vóng tuyén chuyén tuc sinh). 

Buddha's Sasana: Phát Giáo (Teaching of Buddha — Giáo huán cüa 
Đức Phát). | 

Satipatthàna: Niệm Xứ (Application of Mindfulness — Sự ứng dung 

của Niệm Luc). 


282 


Satipatthana Meditation: Thiên Dinh Niệm Xứ — Mindfulness 
Meditation: Thiền Dinh Niệm Lực 

(1:5 Kāyānupassanā Satipatthana: Thân Tùy Quán Niệm Xứ 
(Mindfulness of bodily process — Niệm lực về quá trình thuộc sắc thân). 

(2"%® Vedanänupassanãä Satipatthana: Thọ Tùy Quán Niệm Xứ 
(Mindfulness of sensations — Niệm lực về các cảm thụ). 

(3'7) Cittanupassana Satipatthana: Tâm Tùy Quán Niệm Xứ 
(Mindfulness of thoughts or mental process (consciousness) - Niệm luc về 
những sự nghi suy hoặc quá trình thuộc vé tinh thần (Tám Y Thức). 

(4^) Dhammänupassanä Satipatthana: Pháp Tùy Quán Niệm Xứ 
(Mindfulness of mind objects - Niệm lực vé các đối tượng tâm thức). 

Sila: Tri Giới (Morality - Đức hanh). 

Sucarita: Thién Hanh (Avoiding all Duccarita - Viéc tránh xa tát cá 
moi Ác Hanh). 

Sugati: Thiện Thú (A happy state — Một trang thái hanh phúc). 

Sukkha Vedana: Lạc Tho (Comfort — Sự thu thích). 

Cetasika Sukkha: Tám Só Lac (Mental bliss - Su tinh lac vé mát 
tinh thàn). 

Kayika Sukkha: Thán Tho Lac (Bodily comfort — su thu thích thuóc 
sác thán). 

Dhammacakkappavattana Sutta: Kinh Chuyén Pháp Luán 
(Buddha's first discourse — Pháp Thoại đầu tiên của Đức Phật). 


T 
Tanhã: Ái Dục (All forms of craving — Tất cả các hình thức của lòng 
ham muốn). 


U 

Udaya: Khởi Sinh (Understanding the nature of happening, arising, 
coming into being - Tuệ tri thuc tính của việc đang xảy ra, dang khởi sinh, 
đang di đến dé hiện hữu 

Upädãna: Thủ (Attachment — Sự chấp thủ). 

Upekkhã: Xá (Indifference - sự bình dung). 

Upekkha Vedanã or Adukkha Asukha Vedanä: Xả Thọ hoặc Phi 
Khổ Phi Lạc Thọ (Indifferent feeling - Cảm giác bình dung). 


283 


V | 

Vaciduccarita: Ngữ Ác Hanh (Verbal wrong doing, verbal ill - 
action — Ngữ tà hanh, ngữ ác hanh) 

Vedanä: Tho (Sensation or feeling — Cám thu hoặc cám giác). 

Vedananupassana Satipatthana: Tho Tùy Quán Niệm Xứ 
(Mindfulness of sensations — Niệm lực vé các cám thu). 

Vesakha or Vesak: Lễ Tam Hợp (Name ofthe month of May in the 
Indian calendar — Danh xưng của Tháng Năm trong lịch của Xứ Ấn Độ). 

Veyyävacca: Phụng Hành (Attending to the needs of ceremonies 
concerning Buddha, Dhamma, Saügha; and to the needs of elders - Viéc 
chiếu liệu đến những nhu cầu thiết yếu cho việc bài thiết lễ hữu quan đến 
Phật, Pháp, Tăng; và đến những nhu cầu thiết yếu của các bậc trưởng lão). 

Viññãnam: Thức (Consciousness — Tám Ý Thức). 

Vipassana: Minh Sát Tuệ (Insight — Tuệ giác). 

Vipassana Nana: Minh Sát Trí (Ability of attaining insight — Khả 
náng thành dat tué giác). 

Vipassana Meditation: Thién Định Minh Sát Tuệ (Insight 
Meditation — Thién dinh tué giác). 

Visama Hetukaditthi: Bát Bình Đăng Vô Nhân Kiến (Unequal 
belief - Belief in Creators — Niềm tin không bằng nhau — Niềm tin vào các 
Đắng Sáng Tạo). 


284 


LOI PHỤC NGUYÊN CỦA DICH GIÁ 


. Do Quả Phuóc Báu cüa Thiện Công Đức trong việc phụng sự Dao 
Pháp, xin nguyện làm nhân duyên đến Đạo Quả và Níp Bàn (Idam me 
puññãam nibbanassam paccayo hotu). 

Xin thành kính hói huóng Quà Phuóc Báu thanh cao này dén tát cà 
Chu Thiên, Vua Trời Dé Thích Sakka, các Ngài Tứ Dai Thiên Vương và tất 
cả Chư Thiên ở khắp mọi nơi. 

Xin hói hướng phần Thiện Công Đức dịch thuật “Những Pháp Thoại 
của Đại Trưởng Lão Kundala” đến Cửu Huyền Thất Tổ, Nội Ngoại hai bên, 
Ông Bà Cha Mẹ đã quá vãng đặng hay biết Quả Phước Báu thanh cao này, 
mà ở trong Cói Giói nào cũng được hưởng Cảnh Quả Phước như ý nguyện 
an lành. 

Ông Nội: Phạm Hữu Văn 

Bà Nội: Trần Thị Phúc 

Cha: Phạm Hữu Nhơn (Tâm Tịnh) 


Xin thành kính chia sẻ Quả Phước Báu này đến: 
Mẹ: Nguyễn Thị Tích (Diệu Phúc) 
Nhạc Phụ: Phạm Ngọc Luy 
Nhạc Mẫu: Nguyễn Thị Nhu 
Vợ: Phạm Thị Tường Vân 
Con: Phạm Minh Tuấn 
Pham Thi Chi Lan 
Pham Tường Vân Thanh 
Pham Minh Quang 
Em: Pham Hữu Anh, Ngô Nguyễn Nghiêm Minh và Cháu Pham Minh 
Tuệ Albert. 
Em: Phạm Minh Nguyệt, Nguyễn Đức Phong và các cháu. 
Cũng đến tất cả thân bằng quyến thuộc còn đang tại tiền, nguyện cho 
tất cả som mau được hưởng Cảnh Quà Phước nhu y nguyện trong Hồng Án 
Tam Bảo. 


Xin nguyện cho các Quý Phật Tử hữu duyên, các bậc Thiện Trí Thức, 
Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ đang trên con đường tu tập, sớm mau thành đạt 


285 


Quà Phuóc Báu nhu y nhu só cầu sở nguyện, và sớm mau thành dat Dao 
Quà, Níp Bàn, giải thoát khói mọi trầm luân sinh tử luân hồi. 
Thành kính và mong thay ! 
Virginia, Thu Canh Ty, Nám 2020 / Phát Lich 2564. 


Upàásaka NANARANSI 
(Cận Sự Nam Trí Quang — Dr. Pham Hữu Minh) 


DIIZIELIIILIILELLILILLILLLLLLLELL 


286 


287 








288 


VIETNAMESE AMERICAN MAHASI MEDITATION CENTER 
CATUDDISA SANGHA VIHARA - TỨ PHƯƠNG TĂNG TỰ 
5044 Old Shipps Store Road, Bealeton, VA 22712 - USA. 





PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ CÜNG DƯỜNG ÁN TÓNG KINH SÁCH 


Chi Ái $100 
Su Có Chân Mánh, France 50 Euro 
Cô Binh Ngoc (Hương Bửu Brewster) $100 
Bà Châu Thi Bé $130 


(Hói hướng Phước Báu cho Ông Huỳnh Văn Tốt, Pd. Nguyên Cường và Bà 
Nguyễn Ngọc Thạch). 

Châu Trường An $50 
Thu Thi Cromme, Pd. Thé An $50 
(Hói hướng Phước Báu cho Ông Nguyễn Văn Niệm, Me Quách Kim Sanh, 
Anh Nguyễn Khoa Văn và Em dâu Phạm Tó Mỹ). 


Dr. Đặng Hiểu Dién và Thu Anh $100 
Chi Dà $100 
Dao Tràng Từ Nghiêm (Đức Quốc) $500 
Bác Diệu Đạt $55 
(Hói hướng Phước Báu cho Ông Huỳnh Công Án). 

Cô Diệu Minh $100 
Cô Diệu Thanh Tân $100 
Cô Điệu Từ 50 Euro 
Đoàn Đức Chính và Lê Doãn Thu An $200 
Cô Dương Bạch Nhựt $200 
Dr. Hoàng Dinh Hién và Cô Thanh Tịnh $161.80 
Cô Thanh Tịnh 100Swiss Fr. 
Hoàng Oanh $50 
Hoàng Quyén $50 
Gd. Hoàng Thiên Hương và Đoàn Thanh Nghỉ $200 
(Hồi hướng Phước Báu đến Cha Hoàng Đức Tài). 

Huỳnh Kim Chi Cinta $130 


289 


(Hồi hướng Phước Báu cho Cha Huỳnh Công Yến Phasso, Me Nguyễn Thị 
Tứ Tilim, Anh Năm Huỳnh Công Án, Chị Huỳnh Ngọc Diệp Dhammika và 
Chị Huỳnh Ngọc Nhung Nandi). 


Gd. Huỳnh Ly $100 
Huynh Ngoc Dính $750 
Huynh Ngoc Lan $380 
Gd. Hoàng Chương và Tường Vân $150 
(Hói huóng Phuóc Báu cho Me Nguyễn Thi Rót và Trán Thị Sen). 

Hồng Ân $90 
Gd. Huynh Ngoc Mai $60 
(Hói huóng Phuóc Báu cho Ông Lê Văn San PD. Minh Ngó và Dr. Nguyén 
Trach Thién). 

Có Kim Chi $50 
Lâm Nhật Düng 100SwissFr. 
Gd. Lâm Thúy Vân, Pd. Như Thủy $200 
(Hói hướng Phước Báu cho Cha Lâm Chu, Me Lê Thi Viên và Em Lâm 
Quang Lộc). 

Gđ. Lê Thị Ái Cơ và Phạm Hữu Đạt $505 


(Hói hướng Phước Báu cho Cha Me Pham Ngoc Bá, Đặng Thị Sang và Con 
Phạm Ái Châu, Xin câu an các Con Phạm Hữu Thiện, Thomas Phạm Hữu 


Tính). 

Lé Thi Hién (Diéu Ngoc) $50 
Gd. Thomas Lé Ván Thóng $400 
(Xin cáu an dén Cha Me và các Con J. Le, Peter Le). 

Ni Sư Viên Báo (Lê Nguyễn Thị Hồng) $400 
(Hồi hướng Phước Báu cho Anh Nguyễn Đăng Thịnh, Pd. Phúc T. ién). 
Gd. Lé Thi Ly, Pd. Dirc Ngoc $200 
(Xin cầu an đến Con Võ Dinh T: riéu Dâng). 

Lé Thi Minh Trang $20 
Gd. Lé Thi Phuong | $100 
(Xin câu an đến Cha Me và các Con Thạch Thiện Tâm, Thạch Thiện Trí.) 
Gd. Lê Thị Tuyết Nga $50 
Gd. Lê Trọng Nghĩa và Bùi Thi Thu Cúc $200 
Gà. Óng Lé Ván Dinh và Pham Thi Nga | $1,100 


(Hồi hướng Phước Báu cho Ông Bà Nội Lê Chư và Nguyễn Thi Cho, Ông Bà 
Ngoại Phạm Lợi và Nguyễn Thị Cúc, Cha Mẹ Lô Huyễn và Phạm Thị Min, 


290 


Cha Me Vo Phạm Hitu Hương và Nguyễn Thi Long, Các Cô Chú Phạm Hữu 
Hào, Phạm Thị Kiệt, Các Anh Chị Em Lê Xuyến, Lê Thị Hòa, Lê Thị Bé, Lê 
Thi Xiu, Lê Thị Ngọi, Lê Thị Diệu, Lê Thị Như (Pd. Diệu Thiện), Phạm Hữu 
Phước, Phạm Hữu Sơn và Phạm Hữu Thuận, cháu Hồ Thị Là). 


Gd. Lê Văn Hướng và Trần Thị Lộc $200 
Lê Xuân Mai $200 
Lương Bùi $50 
Lương Thị Phi Phụng | | $50 
Gd. Có Ly Hóng Lién $150 


(Hỏi hướng Phước Báu cho Cha Me Lý Chiêu Phong, Lâm Đông Phi, Lê 
Đình Quãng, Nguyên Thị Sâm, Nguyễn Thị Chọn, Di Lâm Tông Oánh. Cầu 
An cho Con Lê Duy Quốc Khôi). 

Ly Kim Dung | $100 
Gd. Lý Thị Thủy Tin - $330 
(Xin cáu an cho Chóng Hói Phan, Các Con Gd. Phan Viét Long, Nguyễn 
Phương Gia Lai; Phan Tuy Vinh và Phan T. hé Nam, cháu Phan Trí Thién 
Preston). 

Gd. Ly Tüng Phuong $673 
(Hói hướng Phước Báu cho Cha Lý Huỳnh Dàng và Me Mai Thị Kiém (Pd. 
Thiện Liên). 


Chị Mai, Pd. An Khang $100 
Gd. Huỳnh Văn Tây (Minh Phương) 
và Huỳnh Thị Lan (Diệu Tuyết) $700 


(Hỏi hướng Phước Báu đến Ông Trần Văn Dậu, Trần Văn Bảy, Trần Văn 
Nhiều; Bà Dinh Thị Kiếm, Dương Thị Hên, T rán Thị Hai. Cầu an cho Cha 
Huỳnh Ngọc Đảnh). 


Gd. Ông Ngô Bút $50 
Gd. Nguyễn Đức Phong và Pham Minh Nguyệt $700 
(Hồi hướng đến Cứu Huyén Thất Tổ Gia đình Nguyễn — Pham). 

Cô Laura Nguyễn, Toronto - Canada $500 


(Hài hướng Phước Báu đến Bà Nội Nguyễn Thi Chái ( Pd. Quảng Hồng), Ba 
Nguyễn Duật ( Pd. Nguyên Da), Mẹ Trân Thị Cam ( Pd. Nguyên Lành), Em 
Nguyên Kim Doanh ( Pd. Phúc Kinh). 


Cô Pafifiavati Ngọc Thành, Montreal - Canada $500 
Chị Oanh Võ và Gd. Võ Tuấn Hùng 
và Chị Trần Thị Nhân, Swiss $750 


291 


(Hài hướng Phước Báu đến Cha Võ Văn Ky, Me Nguyễn Thị Huệ). 

Gd. Việt Đỗ và Nguyễn Thanh Tuyền $5,500 
(Hỏi hướng Phước Báu đến Cửu Huyền Thất Tổ Nội Ngoại Hai Bên Gia đình 
Đã- Nguyễn). 


Nguyễn Hiểu | $50 
Gd. Nguyễn Huỳnh Nhã Hương $50 
Gd. Nguyễn Huỳnh Nhã Phương $50- 
Dr. Nguyễn Kim Thanh $300 
Nguyễn Long Châu $50 
Gd. Cô Mindy Nguyễn, Pd. Metta $250 


(Hói huóng Phuóc Báu dén Óng Bà Nguyễn : Trong Sang (Pd. Tám Trong), 
Pham Thị Dinh (Pd. Nguyên Tám), Cha N; guyén Huy Quang (Pd. Minh Huy). 
Gd. Nguyễn Ngọc Đông Phương $150 
(Hói huóng Phuóc Báu dén Keith Glassman, Bà Cháu Hn). 

Gd. Nguyễn Ngoc Hoa, Pd. Tịnh Nhân và Anh Đức Nguyễn $600 
(Hỏi hướng Phuóc Báu dén Me Nguyén Ngoc Tién, Nguyễn Thị Nhung, 
Nguyễn Thị Bảy, Nguyễn Văn Hưng, Lưu Bá Ngại, Nguyễn Hưng Quốc, 
Nguyễn Văn Thức). 

Nguyễn Ngọc Phú và Lê Thị Xuân $200 
Nguyễn Tăng Bích Hạnh $200 
(Hồi hướng Phước Báu đến Chông Nguyễn Tăng Cảnh (Pd. Thiện Thanh), 
Bố Trịnh Đúc Tién (Pd. Tuệ Uyén), Mẹ Vũ Thi Nga (Pd. Diệu Hoàng), Em 
Trịnh Đức Vượng (Pd. Giác Tuệ). 


Nguyễn Thị Chiếu $20 
Gd. Nguyén Thi Mé Linh $150 
Nguyễn T.T.Hóng, Pd. Nhuận Hương $200 
Bà Nguyễn Thị Tích, Pd. Diệu Phúc $1,400 
(Hồi hướng Phước Báu đến Cụ Ông Phạm Hữu Nhơn, Pd. Tám Tinh). 
Nguyễn Thị Tường An và Nguyễn Phước Trường Sơn $50 
Gd. Nguyễn Thị Tuyết, Pd. Hạnh Giác $100 
_Dr. Nguyễn Văn Báo $300 
Gd. Anh Chị Sơn Lưu (Nguyệt Quang) 
và Thoa Lưu (Từ Mẫn) $300 


(Hồi hướng Phước Báu đến Cha Mẹ Lưu Kính, Nguyễn Thị Nga, Hà Dương 
Vi, Hà Thi Ngọc Huệ). | 
Ni Cô Như Tâm $100 


292 


Nina $300 
Gd. Pham Bá Tinh (Tâm Nhiệt) 

và Phạm Thị Cám Vân (Diệu Giác) | $7,405 
(Hồi hướng Phuóc Báu đến Cha Me Pham Bá Giáp, Nguyễn Thi Hớn, 
Nguyễn Thi Rót, Trương Án, Trán Thị Thương, Ti rương Hoàng Phiên). 

Gd. Tôn Nữ Cát Phương (Tâm Thiên) 

và Anh Pham D. Quang $750 
(Hỏi hướng đến Cửu Huyền Thất Tổ, thân bằng quyến thuộc đã quá vãng. 
Hồi hướng đến Cha Me Phạm Dinh Thành, Ly Thị Tw (Tâm Hy). Xin cầu an 
đến Cha Me Tôn Thất Ban, Nguyễn Thị Mán, và Các Em Tôn Nữ Thái 
Phương, Tôn Nữ Đông Phương). 

Gd. Dr. Phạm Hữu Anh và Chị Ngô Nguyễn Nghiêm Minh $600 
(Hói hướng đến Cứu Huyền Thất Tổ, thân bằng quyến thuộc dà quá vàng. 
Hỏi hưởng đến Ông Bà Phạm Hữu Văn, Trần T. hi Phục, Cha Phạm Hữu 
Nhơn (Tám Tinh). 

Gd. Dr. Pham Hữu Minh và Chi Tường Vân $300 
(Hỏi hướng đến Cứu Huyền Thất Tổ, thân bằng quyền thuộc đã quá vãng. 
Hồi hướng đến Ông Bà Phạm Hữu Văn, Trần Thị Phúc, Cha Phạm Hữu 
Nhơn (Tâm Tịnh). Xin cáu an đến Cha Me Phạm Ngọc Luy và Nguyễn Thị 
Nhu, và Các Con). 


Cháu Pham Hữu Thiện $70 
Cô Kim Thạch Phạm $250 
Phạm Thạch Kim và Nguyễn Hiền $50 
Gd. Pham Thi Tát $50 
Pham Thomas $20 
Phan Minh Tüng $50 


(Hói hướng Phước Báu đến Ông Phan Đăng (Pd. Minh Hué) và Phan Minh 
Đúc (Pd. Minh Phu). 


Gd. Poppenberg. $100 
Ni Sư Tầm Nghĩa (Chùa Van Hanh, Nice - France) 100 Euro 
Gd. Có Tâm Thiện $300 
Gd. Cô Trần Đỗ Kim Anh và Anh Trần Quang Nghĩa $100 


(Xin câu an đến Mẹ Nguyễn Thị Tư (Diệu Hồng), Chóng Trần Quang Nghĩa 
(Tám Chính), và Các Con Trân Quang Tiến Jeffrey (Tâm Đúc), Trán Ngọc 
Tú Ashley (Từ Bảo Hân), Trần Ngọc Trâm Michelle (Từ Bảo Chiêu) và Greg 
Kohn). 


293 


Gd. Cô Sáu Thạch Thị Cương Canni | $170 
(Hồi hướng Phước Báu đến Cha Thạch Sứ, Me Thách Thi Sáu, Anh Thạch 
Chan, Chị Thạch Thị Còn (Liễu Niệm), Chị Thạch Thị Sang, Triệu Vân Minh, 


Thạch Hoàng Vü). 

Thạch Vũ $30 
Theofilos Trung Nghía $300 
Su Cô Thích Nữ Giác Thiện, France 100 Euro 
Thiện Chơn $20 
Gd. Thùy Cơ và Đức Diện $150 
Gd. Thùy Oanh và Thái Bình $300 


(Hồi hướng Phước Báu đến Mẹ Nguyễn Thị Rót. Xin cẩu an cho Cha Dương 
Quang Sang và Trương Văn Thạch). 


Gd. Hoàng Chương và Tường Vân $100 
(Hói huóng Phuóc Báu dén Me Nguyén Thi Rót và Ti rân Thi Sen). 
Tu Nữ Tinh Nhán Khantimà $570 


(Xin cẩu an đến Cha Me Lê Văn Dinh, Phạm Thi Nga, và Anh Chị Em Gd. 
Lé Thi Ái Co, Gd. Lé Thi Phuong, Gd. Thomas V Lé, Gd. Lé Trong Nghia, 
Gd. Lê Văn Hướng, Gd. Lê Thi Ly). 


Anh Tinh Tám $50 
Tôn Thất Thái và Nguyễn L. Phương $100 
Gd. Cô Hoàng Mai Trâm Mc Carthy (Tâm Báo) 

và Kevin Mc Carthy $1,750 


(Hói hướng Phước Báu đến Cha Hoàng Đúc tài. Xin câu an đến Chóng Kevin 
McCarthy, và Các Con Kira Khanh Mai, Rebecca Anh Trám và Michael). 
Gd. Trán Ngoc Kim (Suvanno Thién Kim) 

và Casey Háng Nguyễn (Hadaya Gamä Điệu Mỹ) $150 
(Hỏi hướng Phước Báu đến Cha Trân Ngọc Tiên (Pd. Minh Thông), Me Ti rán 
Thị Từ (Pd. Diệu Từ). Xin cầu an đến Các Con Kayla Hóng Vy Ti rán 
Hemavanna Khamati, Kaylin Ngoc Vy Ti rân Hemavatà Khamantaà). 

Trán Thi Phung $100 

. Gd. Cô Trần Thị Phương và Michael Harding $850 
(Hói hướng Phước Báu đến Ông Nội Trần Văn Quới, Bà Nội Lê Thị lập, Ông 
Ngoại Trần Văn Cự, Bà Ngoại Nguyễn Thị Liễu, Cha Trần Văn Sanh. Xin 
câu an đến Me). 

Lê Thị Minh Trang $20. 
Nathan Lé Minh Nghiém $100 


294 


Trinh Đức Minh (Thiện Đức) $100 
Trịnh Đức Vinh $200 
Trịnh T. Hằng Pd. Trí Hà $400 
(Hồi hướng Phước Báu đến Cha Trịnh Đức Tiến (Tuệ Uyén), Me Vü Thi Nga 
(Diệu Hoàng), Chú Trinh Đúc Thịnh (Nguyên Đúc), Em Trinh Đức Vượng 
(Giác Tuệ), Vương Thị Phúc (Thiện Thành), Nguyễn Tăng Cảnh (Thiện - 
Thanh). | 

Trương H. Nhân (Pd. Hetukusalo Thiện Nhân) | $150 
(Hỏi hướng Phước Báu đến T. rương Khắc Đình, Trương Thi Hoan, T "ương 
Khắc Khải, Tì trương Thị Ti huán, Ti ruong Phu Hóa, Truong Khắc Minh, Phùng 
Thị Minh Đúc, Nguyên Thị Oanh Tho, Hoàng Đình Lễ, Nguyễn Ti rong Hà, 
Trán Quóc Kim). 


Gd. Trương Văn Tiêu, Pd. Thiện Tâm 3100 
Bác Từ Mẫn $50 
Gd. Dr. Nghĩa Nguyễn và Cô Tuệ Hy, France 300 Euro 
Tùng Lâm Linh Sơn (Pháp) 200 Euro 
và £500 
Vũ Lâm Đại và Phạm Thi Hồng Anh $200 
Thân Bằng Quyến Thuộc của Chị Tịnh Nhân $420 


Sadhu ! Sadhu ! Sadhu ! 
Lành Thay ! Lành Thay ! Lành Thay ! 


295 


296 


Kinh Sách đã được in ấn và phát hành: 


1) ÂN ĐỨC TAM BÁO (500 QUYÉN) 
2) NHÜNG PHÁP THOẠI CỦA NGÀI TRƯỞNG LÁO JATILA (1000 QUYÉN) 
3) CHÚ GIẢI BÓ PHÁP TU - PHÂN TÍCH (1000 QUYÉN) 
4) TÓNG HOP NÓI DUNG VÓ TY PHÁP 
4 TÁPI- CHƯƠNG I, II & III (1000 QUYÉN) - TÓNG HOP TÂM, TÂM SỞ & 
LINH TINH 
4» TẬP II - CHUONG IV (200 QUYÉN) - LỘ TRÌNH TÂM 
** TÂP II - CHƯƠNG IV (TÁI BÁN LẦN THỨ ID (50 QUYÉN) 
+ TẬP III - CHUONG V (QUYÉN I - QUYÉN II - QUYÉN III (100 QUYÉN)) - 
TÓNG HOP THOÁT LY LÓ TRINH 
% TÂP IV - CHƯƠNG VI & VII - TÓNG HỢP PHÁN TÍCH SẮC PHÁP 
(100 QUYÉN) 
** TẬP V - CHƯƠNG VIII (QUYÉN I - QUYÉN II) - LIÉN QUAN TUONG SINH 
(100 QUYÉN) 
5) GIÁO ÁN TRU'ONG BÓ KINH (1000 QUYÉN) 
6) GIÁO ÁN TRUNG BÓ KINH - TẬP I (500 QUYÉN) 
7) GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP I (TÁI BÁN LẦN THỨ II) (500 QUYÉN) 
8) GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP II (TÁI BẢN LẦN THỨ II) (500 QUYÉN) 
9) KINH KIÉT TƯỜNG (500 QUYÉN) 
10) KINH KIẾT TƯỜNG - TÁI BÁN (200 QUYÉN) 
11) KINH ĐẠI PHÁT THÚ (TRON BỘ: TẬP I - TẬP V, 200 QUYÉN) 
12) AN TINH THÙ THÁNG ĐẠO (200 QUYÉN) | 
13) BIÊN NIÊN SỬ CÜA CHU PHÁT - TẬP I (300 QUYÉN) 
14) BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHU PHẬT - TẬP I - PHÂN I - CHÚ MINH I 
(200 QUYÉN) 
15) BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHÁT - TẬP I - PHÀN I - CHÚ MINH II 
(200 QUYỂN) 
16) GIÁO KHOA THƯ TỨ PHÁP SIÊU LÝ (100 QUYỂN) 
17) PHẬT ĐẠO ĐƯA TỚI SỰ BÌNH AN VÀ NIỀM HẠNH PHÚC (100 QUYÉN) 
18) SƯU TẬP PHÁP I - NGHIỆP, PHƯỚC, BALAMẬT (200 QUYỂN) 
19) SƯU TẬP PHÁP II - NHÂN SINH TRÍ TUỆ (100 QUYÉN) 
20) SƯU TẬP PHÁP III - PHÁP SIÊU LÝ - PHÁP CHẾ ĐỊNH (100 QUYỂN) 
21) SUU TẬP PHÁP IV - Y NGHĨA LỄ DONTÃ VÀ LỄ KATHINA (100 QUYỂN) 
22) SUU TẬP PHÁP V- Y NGHĨA LỄ THƯỢNG NGUYÊN & LỄ TAM HOP 
(100 QUYỂN) 
23) TRÍCH GIẢI KINH PHÁP CÚ (100 QUYÉN) 


297 


24) MỘT SỰ TU TẬP 300 GIÂY HOẶC MỘT PHƯƠNG PHÁP HÀNH THIÊN 
“NĂM PHÚT” (100 QUYỂN) 
25) QUÁ TRÌNH THIỀN TUỆ GIÁC & MỘC DỤ KINH (50 QUYỂN) 
26) TRI THỨC VỀ CÁC MÓNG CẢNH & TỨ SINH HOAT BÓ PHẨM 
(100 QUYÉN). 
27) BIÊN NIÊN SỬ CHU PHẬT - TẬP I - PHÂN I - CHÚ MINH III 
(100 QUYỂN) 
28) TRÍCH GIẢI KINH PHÁP CÚ & ĐẠO LỘ ĐẾN NIBBÃNA (100 QUYÉN) 
29) PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC (100 QUYỂN) 
30) XIỂN THUẬT PHÂN TÍCH KINH (100 QUYỂN) 
31) CHÁNH TẠNG VÔ TỶ PHÁP (Abhidhamma Pitaka) 
4 PHÁT THÚ - Quyển Thứ 40 (50 QUYỂN) 
32) NHỮNG PHÁP THOẠI CỦA NGÀI KUNDALA (100 QUYỂN) 


Kinh sách sắp được in ấn và sé phát hành: 


VÔ TY PHÁP ĐỐI VớI NHỮNG THIỀN GIÁ (100 QUYỂN) 

« TỔNG HỢP NỘI DUNG VÔ TY PHÁP - TẬP VI - CHƯƠNG IX - 
SAMADHIKAMMATTHANA & VIPASSANAKAMMATTHANA 
(100 QUYỂN) 

é CHÚ GIẢI THANH TINH ĐẠO (100 QUYÉN) 

4% CHÚ GIẢI ĐẠI NIÊM XÚ (100 QUYÉN) 

% CHÁNH TANG VÔ TY PHÁP (Abhidhamma Pitaka) 

1) PHÁP TU & CHÜ GIÁI (100 QUYÉN) 

2) PHÁN TÍCH & CHÜ GIÁI (100 QUYÉN) 

$% GIÁO ÁN TRUNG BÓ KINH - TẬP II (500 QUYÉN) 

4» GIÁO ÁN TRUNG BÓ KINH - TẬP III (500 QUYÉN) 

4 GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP III (TÁI BẢN LÂN THỨ II) 
(500 QUYỂN) 

+ TIẾN TRÌNH THIÉN MINH SÁT TUỆ (100 QUYÉN) 

4 GIỚI ĐỨC HIỀN GIÁ KINH (100 QUYÉN) 

+ BÁO TANG TRÍ TUỆ PHẬT GIÁO (100 QUYỂN) 


298 


